| 
71/25A [§ 
` 


Hiph School DxD 


Ichiei Ishibumi 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 


»« Minh Hoạ 

° Life 0 

- Life 1 - Những lời khen ngợi trong buổi tập! 

° Life 2 - Trường học của Thế Giới Ngầm! 

- Life 3 - Hướng đi của những âm mưu thâm độc 
- Life 4 - Các Quỷ Trẻ 

+ New Life 

°Ổ Brother 

° EImmperor 


re" 
'a t9SfANaauø 
/ La ĐM 3j6jU.° 
ÿZnsiió4 | 
BliST\\p.Jia.se 


Bị 2 


b. 
+ 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Life 0 
Hãy cùng mọi người bảo vệ ngôi trường này—. 
Life.0 


Đã gần 4 tháng trôi qua từ khi nhà Hyoudou được nâng cấp thành 
một dinh thự cực chất với 6 tầng nhà và 3 tầng ngầm. Chưa hết, 
chúng tôi vẫn tiếp tục tìm phòng mới và chức năng ẩn khắp căn nhà. 


Như là gần đây tôi tìm được một phòng ẩn ở tầng ngầm đầu tiên. Nó 
được tìm ra trong tầm ngầm có chứa phòng nghe nhìn và một cái 
phòng tắm khổng lồ. Có ngõ cụt ở một phía của tầng đó, nhưng vài 
ngày trước chúng tôi đã tìm ra cánh cửa ẩn. 


Theo lời Rias thì, 

“Ngôi nhà này được thiết kế bởi một nhà thiết kế do Ajuka 
Beelzebub-sama tài trợ. Và người đó cũng thích làm các phòng ẩn 
trong nhà giống như Ajuka-sama, điều đó càng làm cho căn nhà có 
nhiều bí ẩn hơn.” 

Cô ấy nói vậy đó. 

Thật à? Tôi tự hỏi còn thứ gì khác giấu trong ngôi nhà này nữa... 


Cuối cùng, căn phòng đó chính là nơi được Kuroka và Le Fay chiếm 
ở. Họ thực ra là những kẻ khủng bố, nên họ chọn ở đây với lý do 
hợp lý là họ ở tầng ngầm sẽ tốt hơn ở tầng trên mặt đất. 


Giờ thì, nói về những thứ ẩn khác... và lúc này đây, tất cả chúng tôi 
đang kiểm chứng điều đó. 


“Nhà tắm này tốt đó chứ.” 


Kế bên tôi —Rias người đang khoả thân nói vậy kèm theo hơi thở dài 
khi bước vào bồn tắm. 


Một cánh cửa bỗng dưng hiện ra ở một góc của bồn tắm to bự. 
Chúng tôi không nhìn thấy thứ như thế cho đến vài ngày trước, 
nhưng sau đó cánh cửa bí ẩn tự dưng xuất hiện. 


Và đẳng sau cánh cửa—là một nhà tắm khác. 

To hơn phòng tắm chúng tôi dùng từ trước đến nay, và những thứ 
như trần nhà, tường, và vật dụng đều được làm rất bắt mắt, và đến 
cả đồ trang trí cũng không kém phần sang trọng. 


Ngoài ra còn có các loài cây nhiệt đới tạo cảm giác như nhà tắm 
trong rừng. 


Nước nóng chảy ra từ miệng tượng Rồng, và biểu tượng nhà 
Gremory xuất hiện ở nhiều chỗ trong nhà tắm. 


Rias đưa ra đề nghị trong lúc cô ấy bị sốc bởi sự xuất hiện của nhà 
tăm mới này. 

Cô ấy nói, “Nhân địp này chúng ta tắm cùng nhau nhé.” 

Chúng tôi đã tắm cùng nhau như vậy đó. Tâm trí tôi luôn để tâm tới 
vếu của Rias dù đang quan sát nhà tắm mới! Đôi mắt này đã bị che 
mờ! Tôi không thể đòi hỏi thêm nữa! 

“Có vẻ như những chỗ này được làm để xuất hiện sau mỗi khoảng 
thời gian. Anh biết đó, trời đã vào đông rồi, nơi này được làm ra để 
xuất hiện đúng vào mùa này.” 

Rias nhìn quanh nhà tắm nước nóng nói. 

Thiết lập thứ này sẽ xuất hiện sau mỗi khoảng thời gian à...còn bao 
nhiêu bí mật mà ngôi nhà này ẩn chứa sau khi được sửa sang trong 
mùa hè chứ... 

Mặc cho còn nhiều câu hỏi thắc mắc, tôi liếc quanh mọi hướng để 
trông như mình đang bận quan sát. Chuyện đó là lẽ tự nhiên. Bởi 


trong nhà tắm—là người khác ngoài hai chúng tôi đang tắm ở đây! 


Theo hướng mà tôi nhìn là tiếng con gái trò chuyện rôm rả. Ở đó, bộ 
ba giáo hội đang kỳ lưng cho nhau. 


“Tóc cậu đẹp như mình nghĩ, Asia.” 
Xenovia nói trong khi chà lưng Asia. 


“K-không phải đâu....... với lại, đã nhiều lần mình muốn cắt ngắn 
như cậy đó, Xenovia-san.” 


Asia đỏ mặt nói, nhưng Xenovia lắc đầu kèm theo hơi thở dài. 


“Cậu không nên làm vậy. Đúng hơn là xin cậu đừng làm vậy. Tóc dài 
là hợp với cậu nhất đó, Asia.” 


Irina đang chà lưng Xenovia tiếp lời. 

“À, nhưng Xenovia cũng biết là cậu để tóc dài trông rất xinh mà?” 
“Trước đây cậu từng nuôi tóc dài sao, Xenovia-san?” 

Sau đó Xenovia đáp lại câu hồi của Asia. 


KG Đó là chuyện của quá khứ. Tớ đổi sang kiểu tóc ngắn hiện giờ 
nhằm di chuyển dễ dàng hơn. Mái tóc của tớ từng bị kẻ địch túm lấy 
khi tớ đang trong một nhiệm vụ cùng với Irina. Tớ cắt tóc ngắn lại 
sau bài học đó.” 


Hửm, vầy là trước đây Xenovia để tóc dài hử......Tôi chả hình dung 
nổi, nhưng chắc trông cô ấy khá dễ thương. 


Nhưng nhìn xem cảnh tượng ngực họ phật phồng mỗi lần dùng tay 
cọ lưng người khác thật tuyệt vời! Tôi cố gắng ghi nhớ từng chỉ tiết 
vào bộ não mình! Anh rất mừng vì vếu của em ngày càng đẹp hơn 
đó, Asial 


Trina sau đó vuốt ve tóc Xenovia nói. 


“Nhưng cậu biết không, có vẻ như Ise-kun thích những cô gái tóc 
đài?” 


Sau một khoảng ngưng, Xenovia nói. 


v2 50 buyếu T-Thật không? Có lẽ tớ nên hỏi Hội Trưởng Rias và Hội 
phó Akeno liệu có loại quỷ lực nào mình có thể dùng giúp tóc dài ra 
không.” 


Bản thân thằng đó, mà thực ra là tôi, đang nghe trộm cuộc nói 
chuyện của họ....tôi thấy dù tóc ngắn hay dài đều ổn hết! À, nhưng 
tôi chả hình dung nổi những người như Rias, Asia và Akeno-san sẽ ra 
sao với mái tóc ngắn. Tôi nghĩ họ phù hợp với tóc đài, và mái tóc dài 
đỏ thẫm là thứ khiến Rias là Rias Gremory. 


—Trong khi tôi đang mải miết nghĩ về độ dài mái tóc của những cô 
gái, thì, tiếng nói tức giận của Ravel truyền đến tai tôi. 

“Bực thật, Kuroka-san đã ăn pudding trứng mà tớ cất trong tủ lạnh! 
Tớ sẽ không tha thứ cho chị ta! Tuyệt đối không!” 


Ravel tức giận và Koneko-chan đều ở trong bồn tắm nhỏ. Có rất 
nhiều bồn tắm với kích cỡ khác nhau trong phòng tắm. 


Koneko-chan cụp tai xuống và nói với tông giọng xin lỗi. 


“Tớ xin lỗi, Ravel. Tớ chắc chắn sẽ nói lại với Nee-sama. Và tớ sẽ 
mua cho cậu cái pudding khác.” 


Ravel lắc đầu khi nhìn Koneko-chan buồn rầu. 


“Không... chuyện này không phải việc cậu nên xin lỗi, Koneko-san. 
Tớ giận Kuroka-san, nên cậu không cần xin lỗi như thế!” 


“Chắc hẳn cả hai chúng ta đều gặp khó khăn bởi anh chiruột nghịch 
ngợm của mình nhỉ.” 


Ravel nói với nụ cười kèm theo... Êm đang nói về tên đó, Raiser. 
Nhưng tôi nghĩ Raiser là một người anh trai tốt. Thái độ của anh ta 
không còn giống so với lần đầu tôi gặp. 


Tôi rất vui khi thấy hai đứa đàn em trở nên gắn bó với nhau như vậy. 


Không, tôi vẫn lưu giữ thân hình quyến rũ của Koneko-chan ở dạng 
trưởng thành trong kí ức! Sau này, em ấy sẽ có body đẹp như vậy! 
Nên tôi sẽ đợi! Dù em ấy của hiện tại— 


Một cái xô nước bay thẳng đến đầu tôi! 


tái Em biết mình hiện giờ không thể hơn Ravel, dù vậy, em vẫn 
ném thứ đó vào mặt anh.” 


Tôi tiếp nhận cú ném phũ phàng từ Koneko-chan! Quả nhiên là 
Koneko-chan! Như mọi khi, em ý cứ như nhìn thấu từng suy nghĩ của 
tôi! 


Ravel e thẹn nhìn tôi nói. Ờm, anh thấy như mình sẽ còn nhìn nhiều 
hơn nếu em nói vậy, nhưng anh không còn lựa chọn nào ngoài việc 
liếc sang chỗ khác do phản ứng mạnh mẽ từ Koneko-chan! 


Nhưng, khi tôi địa hàng cẩn thận, bầu không khí căng thẳng của 
Koneko-chan và Kuroka dần tan biến. Mà dù sao việc Koneko-chan 
nhắc nhở Kuroka đã trở thành một phần khung cảnh nhà Hyoudou. 


Sau khi thành lập đội chống khủng bố DxD, Kuroka và Le Fay chính 
thức bắt đầu sống ở đây, nhưng không ngờ là họ hòa nhập quá 
nhanh. Họ sống ở đây từ trước cả khi đội thành lập, nên tôi nghĩ 
không có gì lạ. 


Su Giờ thì, khi ra khỏi nhà tắm, tôi sẽ thảo luận cùng với Le Fay và 
Ravel về hiệp ước chính thức của tôi với Le Fay. Tôi có dự định kí 
hiệp ước 5 năm với cô bé. 


Không nói quá khi gọi Le Fay là một cô gái tốt. Khả năng của em ấy 
cũng rất nổi trội. Đơn thuần chỉỈ có một hay hai năm hiệp ước với ẻm 
là một sự lãnh phí, nhưng đổi lại, nếu là hiệp ước 10 năm, tôi không 
tưởng tượng được kết thúc hiệp ước sẽ ra sao. 


Nên tôi thấy hiệp ước 5 năm là vừa đẹp. Nhưng người đã đề cập đến 
chuyện đó là quản lý tài năng của tôi, Ravel-chan. Nếu ta đứng trên 
quan điểm của quỷ, loài sở hữu tuổi thọ dài, 1 năm, 5 năm, hay 10 
năm là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng còn với những ai được tái 
sinh từ con người, tôi nghĩ 5 năm là khoảng thời gian dài. Nên hiệp 
ước này đã được Ravel cân nhắc tính đến điều đó. 

Nếu chúng tôi có thể hưởng lợi từ đôi bên dù là sau 5 năm trôi qua 
thì chúng tôi chỉ cần tiếp tục hiệp ước, nên tôi sẽ nghĩ lại khi thời 
điểm đó đến. 


Tin” Mà hiện giờ, tôi sẽ chiêm ngưỡng ngực những cô gái trong khi 
xả hơi trong bồn tắm! Shangri-La là đây! Chắc chắn là Shangri-La rồi! 


“Ufufu, như chị nghĩ, tắm cùng mọi người quả là vui.” 
—Akeno-san người đột nhiên đi đến cạnh tôi nói! 
“V-Vâng. C-Chắc vậy.” 


Akeno-san thường rất hay - xuất hiện gần tôi một cách tự nhiên. Hmm, 
vếu của Akeno-san nhìn vẫn mềm mại như mọi khi và tôi chỉ có thể 
ngắm nhìn mà thôi! 


Sau đó, tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của ai đó đang lại gần mình. 
Dường như là có người lặn dưới bồn nước nóng. 


Tôi nhìn kĩ, là Ophis. Cổ đang bơi ngửa mặt lòng vòng quanh bồn 
tắm. 


“Ara ara, Ophis-chan. Cưng không nên lặn trong bồn tắm.” 


Dù Akeno-san có cảnh báo, cổ chỉ đơn thuần bơi vượt qua chúng 
tôi... Thần Long-sama luôn làm những việc cô ấy thích. Chắc hẳn cô 
ấy đang tận hưởng cuộc sống này! 

Tôi đã nói cho cô ấy nghe về nửa khác của cô ấy, Lilith, nhưng phẳẩn 
ứng của cô ấy khá yếu ớt. 

Cô chỉ nói: 

“Nếu là kẻ thù của Ise, ta muốn làm diều gì đó. Gây rắc rối cho một 


người bạn, ta không muốn thế” 


Cổ chỉ nói có vậy......Tôi mừng là cô ấy coi trọng tôi. Nhưng sẽ rất tệ 
nếu nảy ra cuộc chiến giữa hai Ophis.... 

Bằng mọi giá tôi muốn Lilith về phe chúng tôi. Tôi chỉ nói chuyện với 
cô ấy một lần, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy chỉ đơn thuần bị 
Rizevim lợi dụng và thực ra bản chất của cổ cũng giống như Ophis. 


Tôi tin chắc cô ấy trong hoàn cảnh tương tự như Ophis khi bị lợi 
dụng bởi phe Cựu Ma vương và phe Anh hùng. Nếu là vậy, tôi mong 
có một cơ hội để truyền đạt những lời của tôi cho cô ấy! 

Nhà: Tôi ngưng suy nghĩ miên man về những vấn đề nghiêm túc trong 
cái hoàn cảnh đầy tính khiêu dâm này! Tôi nhận ra mình không tận 
hưởng trọn vẹn cảnh tắm táp này là do rất nhiều thứ khiến tôi phân 
tâm! 


Không, không được rồi. Đối với tôi, người được mệnh danh là hiện 
thân của ham muốn tình dục mà lại hành động như này thật— 


Khi tôi còn đang lắc đầu, tôi trông thấy Rias với bộ mặt u buồn . 


Mặc dù cô ấy đỏ mặt khi nhìn mọi người tắm cùng nhau, hiện giờ chị 
ấy đang mang biểu cảm khá u ám. Tôi có thể đoán được đại khái cô 
ấy đang nghĩ về chuyện gì. 

Sun Có phải là về Grayfia-san?” 

Khi tôi hỏi, Rias nở nụ cười khi nhận ra là tôi. 


Nó do: Em xin lỗi. Quả nhiên là anh hiểu em đang bận tâm về chuyện 
gì nhỉ. Ư, đúng rồi đó. Em đang nghĩ về Onee-sama.” 


Av@sế Tôi được kể rằng Grayfñia-san vẫn trong cảnh khó có thể thoải 


mái được do sự có mặt của em trai chị ấy, Euclid. Và chị ấy bị quản 
thúc tại gia ở lâu đài Gremory. 


Không chỉ bị gọi đi khi đang phụ giúp cho Sirzechs-sama, chị ấy cũng 
bị cấm làm công việc của người hầu ở nhà Gremory, nơi cách biệt cô 
ấy với tình hình chính trị hiện tại của loài quỷ. 


Đó là vì các bề trên trong chính phủ hiện nay vẫn còn giữ sự nghỉ 
ngờ với Grayfia-sama. Có lẽ chị ấy đã nói dối về cái chết của em trai 
và lừa dối Sirzechs-sama chồng chị? —Hay có lẽ chị ấy móc nối với 
Rizevim? —Rất nhiều khả năng khác tương tự thế. 


Nhiều Không thể nào Grayfia-san của chúng ta làm mấy chuyện như 
vậy! Chị ấy có thể là người nghiêm khắc, nhưng không thể nào một 
người phụ nữ với nụ cười đẹp đến vậy lại phản bội chúng tôi! 


Ngay cả khi tôi, không, ngay cả khi chúng tôi nghĩ theo cách đó, 
chúng tôi không thể bỏ qua sự nghỉ ngờ với thượng cấp...... Có rất 
nhiều mối đe dọa và cảnh báo mà cựu quỷ cảm nhận được về cựu 
Lucifer và những người liên quan tới hắn ta. 


“Em không kí khế ước nào kể từ đó đúng không?” 
Khi tôi hỏi, Rias gật đầu. 


Ấ  Ev sáng Từ khi chuyện như thế xảy ra, những lời đâm chọt từ các quỷ 
cao cấp hướng đến Onee-sama chắc chắn rất khó chịu, và em còn 
không thể liên lạc với Onii-sama....... Mặc dù Otou-sama và Oka- 
sama đã bảo em không cần quá lo lắng......” 


¬ 


Nếu là ba mẹ của Rias cộng với Grayfia-san, thì chúng tôi không cần 
phải lo lắng cho chị ấy. Vì có Millicas ở bên, nên chắc chị ấy sẽ 
không chị đơn đâu. 


Nhưng có thể nào cô ấy thấy buồn không? Bởi người em mà chị ấy 
nghĩ đã chết thực ra còn sống và là người nổi dậy chống lại mọi thế 
lực. 


Tôi không biết...... Euclid nghĩ gì, nhưng hắn ta liệu có nhận ra chị 
gái và những người xung quanh chị ấy buồn thế nào không? 


Không, hẳn là hắn ta nhận ra. Hắn ta hành động trong khi ý thức 
được mọi chuyện. 


Nghĩ đến đó, trong tôi rung lên không ít cảm xúc. 
Sau đó tôi nói lại với Rias. 


Ki xa Em trai của Grayfia-san. Hắn ta sẽ, không, chắc chắn sẽ gặp lại 
anh lần nữa.” 


“Mặc dù hắn ta là hàng giả, nhưng rốt cuộc thì cả hai đều là 
Sekiryuutei, nhỉ?” 


Tôi gật đầu. 


Hắn ta rất hứng thú với sức mạnh của tôi. Gó lẽ là hắn ta muốn 
thuần thục khả năng của Replica Boosted Gear. 


Vậy nên chắc chắn hắn ta sẽ gặp lại tôi. Đó là bởi tôi cảm thấy hắn 
ta đang thấy hài lòng khi cố gắng đánh lại nguyên bản với bản sao 
của hắn. 


¬ Nghĩ đến chuyện. Nếu tôi để thua bản sao, thì đúng là làm nhục 
danh một Sekiryuutei. 


Tôi tuyên bố mạnh mẽ với Rias. 


“Anh sẽ đánh bại gã đó và mang hắn đến trước mặt Sirzechs-sama 
và Grayfia-san.” 


Món nợ bởi Sekiryuutei sẽ được trả bằng Sekiryuutei—. 


“Anh sẽ không thua một kẻ giả mạo. Sau cùng thì anh mới là 
Sekiryuutei chính hiệu.” 


Tôi nói thế với Rias trong khi nhấp ngón tay vào ngực tôi. 


Rias đến gần tôi cùng đôi mắt ẩm ướt —nhưng sau đó! 
Lưng tôi có cảm giác kì lạ! 


“Ufufu, vừa nãy khuôn mặt em thật men lỳ đó. Tim chị như muốn 
nhảy ra vậy. Khuôn mặt cool ngầu của Ise-kun....... làm ch] say 
đắm.” 


Akeno-san ôm tôi từ phía sau! Ah, cảm giác như làn da mềm mại của 
Akeno-san hút lấy tôi! 


Trong giây lát, Rias bị Akeno đánh lừa, nhưng sau đó cô ấy trả thù! 


“Này, Akeno! Ise đi xa tới mức tuyên bố với tớ rồi đó! Cảnh này phải 
là tớ ôm anh ấy mới đúng chứ!?” 


“Ara ara, cậu có biết ăn em ấy khi có cơ hội là thứ người ta gọi là 
cần để có một mối tình? Rias biết không, cậu không nên hạ thấp 
cảnh giác. Vả lại, không phải chỉ có mình tớ đâu nhé.” 


Sau câu nói của Akeno-san, Rias và tôi nhìn xung quanh—. 

Tôi không biết họ đến gần chúng tôi khi nào, nhưng Asia, Xenovia, 
Irina, Koneko-chan, Ravel, và cả Ophis đều vây quanh và đang nhìn 
chúng tôi! 

Xenovi gật đầu mạnh như thể cô ấy đang bị ấn tượng bởi vậy. 

“Ra vậy, nên là ngay cả khi Ise dụ dỗ một người, chúng ta vẫn có cậu 
ấy mà chả cần lo lắng điều đó. Cuộc chiến của hai thiếu nữ hữu ích 
hơn bao chiến lược khác ngoài kia.” 


Đừng cố học hồi theo cách lạ thế! Hơn nữa, tôi không có dụ dỗ ai cả! 
Tôi chỉ đơn giản nói ra những suy nghĩ trong đầu với Rias! 


T Koneko-san, chúng ta có lẽ cần hành động táo bạo hơn để phá 
vỡ bức tường thứ hạng.” 


boMyDxh Ravel, tớ đang dự tính sẽ không ngần ngại chuyển sang phe 
công khi tớ lớn hơn.” 

Ravel và Koneko-chan trao đổi gì đó qua ánh mắt! 

Đợi chút! Tôi được vây quanh bởi toàn những cô gái xinh đẹp khỏa 
thân~T-tôi sợ sẽ chảy máu mũi mất! Tôi muốn họ xếp thành hàng để 
quan sát kĩ càng ngực họ, nhưng sẽ khá nguy hiểm bởi tôi có thể chết 
vì mất máu nếu tôi nhìn quanh họ tới lần thứ ba! Giờ tôi đang trong 
tình cảnh cặp vếu vô giá của Akeno-san đè lên lưng tôi. 


Tôi cần bịt mũi lại, nhưng tôi cố bình tĩnh lại để tận hưởng xúc cảm 
này—. 


Tôi hít một hơi thở sâu trong khi tân hưởng cảm giác oppai của 
Akeno-san, nhưng có người đến gần tôi. 


Là Rossweisse-san với khăn tắm quấn quanh người! 


Thật hiếm thấy Rossweisse-san tắm trong khi tôi ở đây. Cô ấy không 


thích mấy chuyện như này, thực ra là cô ấy khá kĩ tính... 


Tôi có thể khẳng định cơ thể cô ấy với những đường cong theo một 
tỷ lệ tuyệt vời dù còn khăn tắm quấn trên người cô ấy 


Rossweisse-san nói với Rias cùng cái nhìn phức tạp. 
nà: Rias-san, chị có một thỉnh cầu.” 
“Êh? Chắc chắc rồi, nhưng khá lạ khi chị nhờ em đó nha.” 


Tôi đồng ý. Đúng như Rias nói, đây có lẽ là lần đầu tôi thấy 
Rossweisse-san nhờ vả Rias, chủ nhân của cô ấy. 


Nhưng từ khi chúng tôi trở về từ Romania, tôi đã bắt gặp cô ấy nhiều 
lần đang lo lắng về điều gì đó 

“Em sẽ nghe mọi thỉnh cầu của chị chứ?” 

“Em không biết chị mong muốn gì từ em, nhưng em sẽ thực hiện nếu 
đó là thứ trong khả năng của em. Sau cùng thì chịcũng là người hầu 
quý giá của em.” 


Sau khi xác nhận điều đó, Rossweisse-san hít thật sâu, cô ấy chuyển 
tầm nhìn sang tôi. 


xi TẾ Chị hiểu rồi. Ise-kun.” 
“Eh? V-vâng. E-em sao?” 
Tôi chỈ vào người mình. Bởi cô ấy tự dưng nhắc đến tên. 


Đối với về mặt đầy nghi ngờ của tôi, Rossweisse-san nói cực kì trực 
tiếp trong khi đồ mặt. 


“_—X-xin hãy làm bạn trai của chị.” 


Với chỉ vài từ đó, không chỉ tôi, mà mọi người (trừ Ophis) đều đông 
cứng—. 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Life 1 - Những lời khen ngợi trong buổi tập! 


Part 1 


Tháng 11 tràn đầy sự hào hứng đã trôi qua, và giờ đã là tháng 12, 
cũng là gần kết thúc của học kì hai. 


Dù chúng tôi đã bước qua tháng 12, những thứ chờ đợi chúng tôi là 
phần cuối của học kì. Kiểm tra cuối kì. 


Sau khi chúng tôi nhận được kết quả bài thi, người đến trước bàn tôi 
trong khi trưng ra mấy bộ mặt khả ố là hai thằng bạn ngáo, Matsuda 
và Motohama. 

“Sao rồi? BÀI-KIỂM-TRA-CUỐI-KÌ-ẤY.” 


Matsuda hỏi tôi. Tôi đáp lại trong tiếng thở dài của mình. 


“Chẳng sao cả. Nó khá bình thường. Nhưng tao đạt điểm khá cao cho 
môn Quốc ngữ (Tiếng Nhật).” 


Kết quả của bài kiểm tra của tôi chỉ hơn trung bình đôi chút. 

Dù rằng tôi đã làm bài với cái đầu rỗng này, tuy nhiên việc Rias và 
những người khác kèm cặp tôi mỗi tối đã cho thấy sự hiệu quả. Thật 
lòng thì, tôi sẽ gặp một mớ rắc rối nếu không có họ. 


Có vẻ như Matsuda và Motohama cũng có kết quả như tôi. 


“Mày nói đúng. Ngắn gọn thì, chúng ta đã đạt được điểm số khá ở vài 
môn.” 


“Mày có thể cảm thấy ổn nếu nghĩ rằng nó tốt hơn so với bị đánh 
trượt.” 


Matsuda và Motohama đưa ra một số bình luận về điểm số của họ. 
Mặt khác, tôi...... không hề có thời gian học hành do những thứ như 


bản giao kèo với một Pháp sư và chuyến đi Romania. Dù tôi không 
nghĩ rằng tôi lại làm xong việc đó nếu còn việc bài vở...... 


Thật may mắn khi tôi có nhiều đồng đội thông minh để giúp tôi học 
hành.Hơn nữa, những thành viên khác của ORC đúng ra cũng phải ở 
trong tình cảnh giống tôi, nên tôi có chút ức chế về việc bọn họ 
thông minh hơn mình! 

-Rồi tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của mấy cô gái từ góc 
phòng. 


“Huh? Có chuyện gì xảy ra với mấy gái à?” 

Khi tôi nhìn về hướng đó, Asia nhận ra và đi đến bên cạnh tôi. 
“Ise-san! Xenovia-san thật tuyệt vời!” 

Irina tiếp lời cô. 


“Cho dù là bài kiểm tra cuối kì, Xenovia vẫn đạt được trung bình hơn 
90% trongtất cả các bài kiểm tra của cô ấy!” 


- C-cái gì cơ!? Đạt trung bình 90% là cả một thành tựu đấy! Đạt 
được điểm số cao như vậy dù là một du học sinh từ nửa kia Trái đất! 
Tôi còn thấy việc cô đạt điểm tuyệt đối trong một môn học. 


Xông) Xenovia thường bị xem là một kể ngốc do cô hay lệ thuộc vào 
sức mạnh, nhưng bộ óc đó chắc chắn có cấu trúc khác tôi...... chắc là 
cô ấy chỉ hơi bị cuồng huyết trong chiến đấu thôi. 


Xenovia nói mà không có chút ngạo mạn. 


“Tớ chỉ muốn thử kiến thức của mình thôi. Dù vậy điểm số ở môn 
Quốc ngữ của tớ lại khá thấp.” 

Tôi hỏi Asia về số điểm của Xenovia trong môn Quốc ngữ, nhưng 
điểm cô ấy là ngang với tôi......! Quốc ngữ là môn tôi đạt điểm cao 
nhất trong bài thi lần này, nên tôi đang khá là sốc! ...... Cho dù tôi là 
người Nhật, có vẻ như Xenovia sẽ sớm vượt qua tôi thôi! 


“Điểm của tôi có hơi thấp hơn so với Xenovia và Asia-san.” 
Irina nói ra chiều xấu hổ về điều đó, nhưng cô ấy vẫn đạt 80% trung 
bình môn! Cổ chắc chắn là thông minh hơn tôi! Asia thì tiếp tục đạt 


nửa trên của vùng 80% kể từ kì thi giữa học kì hai rồi! 


Tan Dù là tính cả những thành viên bằng tuổi tôi của ORC, tôi vẫn là 
người đứng chót...... Ị 


Và rồi cô gái đeo kính Kiryuu, 


“Sẽ là một cơn ác mộng nếu con của cậu trở nên giống như bố nó.” 
-bắt đầu trêu chọc tôi! Đừng có đột nhiên lôi chủ đề con cái ra! 

Bộ ba Giáo hội chấp nhận những gì Kiryuu nói một cách bình thường 
và đáp lại. 

“Đó không phải là một vấn đề vì chúng ta có thể sửa chúng bằng 
cách nuôi dạylũ trể ở một môi trường tốt.” 

“Đúngđúng, cậu nói hoàn toàn chính xác.” 


“Chúng sẽ lớn lên thành những đứa trẻ ngoan nếu chúng ta cho 
chúng tình yêu!” 


Cả ba người Xenovia, Irina, và Asia đâu cần phải trả lời cô ta như thể 
đó là một điều bình thường chứ! Mấy cậu có nhận ra lời mình vừa 
nói xấu hổ thế nào không? Nếu họ chú ý xung quanh, những cặp mắt 
kì lạ đang nhìn thẳng vào tôi đấy! 


“Móa! Thằng phản bội này!” 
“Mày đáng bị tử hình trước mặt người hâm mộ bọn họ!” 


Matsuda và Motohama bắt đầu đấm tôi với ánh mắt ghen tị! Ouch! 
Chết tiệt, tại sao cơ chứ!? 


Trong khi tôi bị ghim xuống sàn bằng mấy ngón đô vật của 2 đứa 
ngốc kia, Xenovia gật gật đầu. 


“Với nó, mình đã đến gần mục đích hơn. Như dự kiến, mình cần 
nghiêm túc hơn trong chuyện này.” 


TT t Gần đây Xenovia hành động khá lạ lùng. Không chỉ học hành 
nghiêm túc hơn, mà cô cũng thường gặp Rias và Chủ tịch Sona để 
bàn luận điều gì đó mà cô ấy giữ bí mật với chúng tôi. 


Cô đôi khi rút khỏi các hoạt động câu lạc bộ và đến giúp đỡ Hội học 
sinh. Không phải là cô ấy trở nên ghét ORC hay là cô ấy thấy mình 
phù hợp với nhóm Sitri. Như cô đã nói, nó có liên quan tới “mục 
đích” mà cô đã đề cập. 


Để cho “mục đích” đó trở thành sự thật, Xenovia đã rất chăm chỉ với 
những vấn đề liên quan tới học đường và lối sống của cô. 


x64) Tôi thắc mắc rằng “mục đích” của Xenovia là gì. Dù tôi có hỏi cô 
ấy, cô cũng không trả lời mà chỉ nói “Tớ chưa thể nói được”. 


Có vẻ như chỉ có Rias, Akeno-san, Asia, Irina, và Chủ tịch Sona biết 
câu trả lời. Cho dù tôi có hỏi Rias và những người khác, hồi đáp từ 
họ luôn là “Phải đợi Xenovia tiết lộ trước”. Dù có vẻ như Rias khá 
thích thú trước chuyện này. 


Tôi có thể sẽ nhận được câu trả lời nếu cứ bám theo Asia và Irina, 
nhưng tôi nghĩ nó sẽ thô lỗ lắm nếu hành động như vậy. Đúng hơn, 
tôi còn chẳng muốn làm mấy chuyện như vậy. Nên tôi sẽ chỉ ngồi 
chờ tới lúc Xenovia tiết lộ nó. 


Matsuda và Motohama hỏi tôi sau khi đã cảm thấy khá hơn. 
“À đúng rồi, Ise. Kế hoạch của mày cho kì nghỉ đông là gì? 
“Cũng sắp đến rồi đấy. Bọn tao muốn nghe câu trả lời từ mày.” 


xây 2z) Kì nghỉ đông, huh. Ừm. Với việc đợt kiểm tra cuối kì đã kết thúc, 
kì nghỉ đông đã đến gần rồi. 


“Vậy kế hoạch của mày là gì? Có định đi đâu chơi trong kì nghỉ 
không?” 


Motohama hỏi tôi...... 
Tôi xin lỗi cậu ta với biểu cảm đầy nuối tiếc. 


“Không, tao xin lỗi. Tao cũng rất muốn đi chơi với hai đứa mày 
nhưng có vẻ là có nhiều hoạt động của ORC sắp tới. Hơn nữa, tao 
chưa thể nói được gì tới khi tao hỏi Hội trưởng Rias về nó. Khả năng 
cao sẽ có hoạt động câu lạc bộ trong kì nghỉ đông.” 


Điều tương tự cho công việc làm Quỷ của chúng tôi, nhưng tôi cũng 
là một phần của DxD nữa. Nếu “Qlippoth” đánh động ở đâu đó, 
chúng tôi cần hành động ngay lập tức. Đó là nhiệm vụ quan trọng 
được giao lại cho hầu hết các thành viên của ORC. 


Matsuda hỏi tôi một câu khác. 


“Vậy là mày cũng sẽ bận rộn trong thời gian Giao thừa và ba ngày 
Tết sao?” 

Nếu tôi nhớ đúng, chúng tôi đã khẩn cầu một điều vào Tết năm ngoái 
là “Xin hãy cho chúng con một cô bạn gái trong năm nay!”...... Tôi 
đoán giấc mơ đó đã thành sự thật. 


20645 Hmm, khả năng cao tao sẽ rảnh vào mấy ngày đó nhưng chưa 
chắc lắm.” 


Tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ trong khi gãi đầu . 


Cho dù tôi là một phần của đội chống khủng bố, tôi vẫn muốn có 
ngày nghỉ vào dịp năm mới......nhưng suy cho cùng, Quỷ có ăn mừng 
3 ngày đầu tháng Một không nhỉ? 


Motohama thở dài. 


“Gần đây, Mày có vẻ khá bận bịu nhỉ. Mày gần như chẳng có thời 
gian đi chơi với tụi tao trong mấy ngày nghỉ nữa.” 


Giống như lời của Motohama, tôi đã dốc sức tập luyện kể cả trong 
ngày nghỉ......Nếu tôi không dùng những ngày cuối tuần thật hợp lí, 
tôi sẽ khó lòng chiến đấu tốt nếu có biến xảy ra. 


Do những lí do đó, tôi chắc hẳn đã trở thành một người bạn mà 
Matsuda và Motohama khó lòng đi chơi chung được. 


Sẽ không lạ gì nếu tình bạn giữa chúng tôi mất đi, nhưng hai tên này 
vẫn xem tôi như là bạn của chúng. Và tôi rất hạnh phúc vì điều này. 
Đơn giản là rất hạnh phúc. 


Matsuda nói trong khi tạo dáng như thể sắp được chụp một bức hình 
bằng một cái máy ảnh. 
“Có lẽ tao nên gia nhập CLB Nhiếp ảnh. Có thể là giờ hơi trễ cho việc 


đó, nhưng tao nghĩ vẫn có thời gian cho những cuộc thi.” 


Sở thích của Matsuda là chụp ảnh. Nếu nó gia nhập CLB Nhiếp ảnh, 
nó có thể đạt được những kết quả tốt. 


“À đúng rồi, tao sẽ chuyển chủ đề, nhưng mày có biết mấy lời đồn về 
việc mọi người thường xuyên thấy Rossweisse-chan ở thư viện 
không?” 

Matsuda nói trong khi cố gắng nhớ lại mọi chuyện. 

Tung Mọi người nhìn thấy Rossweisse-san ở thư viện sao? Tôi trở nên 
mơ hồ. Cùng lúc đó tôi thấy chuyện này có liên quan tới việc 
Rossweisse-san cư xử kì lạ dạo gần đây. 

Matsuda làm một cử chỉ và nói “À, tao có nghe về nó rồi.” 


“Ý mày là lời đồn về việc cô ấy cứ thở dài trong khi đọc mấy quyển 
sách, đúng không? Hmm...... tao có nghe rằng cô ấy đang đọc những 
thứ liên quan tới Kinh thánh. Mày có biết gì không, Ise?” 


yŠt2 6u Liên quan tới Kinh thánh sao? Thì, chúng tôi có những mối quan 
hệ mật thiết với những thứ liên quan tới Kinh thánh. Nhưng, dù 
Rossweisse-san đến từ Thần thoại Bắc Âu, cô ấy là một thiên tài nên 
chắc chắn cổ phải đọc Kinh thánh rồi. Tôi chắc cô ấy biết cả về Kinh 
Cựu ước và Kinh Tân ước. 


Nhưng giờ cô ấy lại đi đọc Kinh thánh......? Có lẽ cô ấy đang xác 
nhận lại về Quỷ-hay là vị Chúa từ bộ kinh? Hay là có điều gì làm cô 
tò mò về những lời dạy và lịch sử, hay là về những điềm báo được 
nhắc đến trong bộ kinh. 


Tôi chỉ có thể đáp lại là “Tao chịu” trong khi lắc đầu mình. Tôi khá 
ngạc nhiên khi một con Quỷ có thể chạm vào những quyển sách liên 
quan tới Kinh thánh. À, nhưng có vẻ như cô ấy biết ma thuật phòng 
ngự những thứ đó, nên chắc là cổ đọc nó sau khi đã yểm chút phép. 
Cô ấy có biết một ma thuật giúp cô sử dụng được thánh kiếm trong 
một thời gian ngắn. Nhưng Rossweisse-san thực sự đang liều lĩnh. 


Có thể nó có liên quan tới những gì cô ấy nói với tôi trong phòng 


Matsuda nói với tôi. 

“Tao đã nghĩ mày sẽ biết gì đó vì mày thuộc về ORC......Dù sao thì, 
người hâm mộ của Rossweisse-chan đang khá lo lắng về cô ấy, nên 
nếu mày có thể giải quyết được, hãy nói chuyện với những thành 
viên của ORC.” 

“Ờ, tao sẽ thử.” 


Nếu chúng tôi có thể giải quyết mối lo của Rossweisse-san, thì chúng 


sống, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với cô ấy về những 
lo lắng của cô. 


Trong khi tôi nghiêng đầu với biểu cảm bối rối, Motohama hỏi tôi 
trong khi đẩy gọng kính lên. 

“Nói về ORC, ai sẽ là người kế nhiệm vị trí hội trưởng câu lạc bộ? 
Rias-senpai sẽ không thể nghỉ nếu chị ấy không nhanh chóng chọn ai 
đó, đúng chứ?” 


- 


Tôi hơi đứng hình trước lời nói của Motohama...... Ừm, cũng đã đến 


thời điểm đó rồi. Dựa vào CLB của bạn, họ sẽ chọn ra đội trưởng/hội 
trưởng mới trước học kì hai. Hiện tại thì đã có một số người trong 
lớp tôi trở thành đội trưởng hay hội trưởng của một CLB nào đó rồi. 


gấu 24) Đó là điều hiển nhiên, nhưng đây cũng là lúc có sự thay đổi về 
thứ hạng trong ORC. 


Ai sẽ là hội trưởng mới nhỉ? Tôi ngồi lặng im vì tôi chẳng tưởng 
tượng được gì. 


Không chỉ có vấn đề về Rossweisse-san, mà với việc một năm sắp 
khép lại, tôi có cảm giác rằng có điều gì đó sắp sửa xảy ra. 


Part 2. 


Không phải là một ý kiến tệ khi lo lắng về những vấn đề cá nhân 
trong ORC, nhưng một vấn đề khi làm Xích Long Đế Vương là tôi còn 
hàng tấn thứ khác đáng để lo lắng. 


Có rất nhiều thứ mà tôi và đồng đội cần phải làm trong khoảng cuối 
tuần trong lúc không có hoạt động tại trường. 


Và vẫn đề ưu tiên của chúng tôi là—việc tự tập luyện để tăng cường 
sức mạnh của bản thân. Tập luyện và thực hành. 


Chúng tôi đã tụ tập lại nơi tập luyện đã được chuẩn bị sẵn cho chúng 
tôi ở dưới lãnh thổ nhà Gremory. 


Trong khi tất cả chúng tôi tản ra các khu vực khác nhau một mình 
hoặc theo nhóm để trui rèn khuyết điểm của bản thân, tôi......đang 
đối mặt với một hiện thân màu trắng trong khi kích hoạt Boosted 
Gear của mình. 


Ý của tôi về hiện thân màu trắng là nó như một thức thần của Tôn 
Ngộ Không Đệ nhất được tạo ra từ lông và Youjutsu của ông ta. Nó 
có hình dáng con người và hiện là người giúp tôi tập luyện. 

Điều mà lão Đệ nhất đã yêu cầu tôi làm là “Tấn công đối thủ của cậu 
với chiếc găng tay đã được cường hóa trong 1 phút”. Có điều, tôi 
phải làm nó không chỉ một mà là nhiều lần. 


Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn lời nói. Đánh 
trúng thứ này sau khi tăng sức mạnh chỉ là phần nổi của tảng băng 
chìm thôi. 


Tôi phải đánh trúng thứ này mười lần sau khi đã tăng sức mạnh một 


phút, và cả mười lần phải có cùng 1 lực tấn công. 


Tn Và thực tế đã chứng minh độ khó kinh dị của nó. Với tôi, có thể 
nói nó là một thứ quá khó để làm. 


Chỉ tăng sức mạnh và đánh nó thì dễ như ăn kẹo. Nhưng vì ông ta đã 
yêu cầu tôi ra mười đòn liên tục có cùng sức công, nên độ phức tạp 
của nó đã tăng vọt. 


Nếu đòn đánh đầu tiên của tôi có sát thương là 5, thì tôi phải đánh 
đủ mười lần có cùng sát thương là 5 tức là tôi phải gây đủ 50 sát 
thương lên con Thức thần trắng đó. 


k3 5: Và tôi dường như không thể làm được nó cho dù đã thử nhiều 
lần. Giả sử tôi có thể đánh được 5 sát thương ở hai đòn đầu. Nhưng 
đến đòn thứ ba, bốn hay năm thì sát thương sẽ trở thành 4 hoặc 6. 


Chỉ cần một lần thất bại sẽ làm con Thức thần nói, “Cậu đã thất bại. 
Bắt đầu lại từ đòn thứ nhất.” Con Thức thần này được tạo ra bởi Đệ 
nhất để nó có khả năng tính sát thương của tôi. Nên nó có thể tính 
chính sát lượng thiệt hại tôi gây ra. 


g2 ¿t9 Lí do tôi đang thực hiện bài tập này là do điểm yếu hiện hữu của 
tôi mà Đệ nhất đã chỉ ra. 


-Trạng thái Balance Break của tôi (hay dạng bộ giáp Crimson) không 
thể trụ được lâu. 


Nói cách khác thì cách tôi sử dụng sức mạnh của Xích Long Đế 
Vương là còn quá non kém. Nếu tôi so sánh tình trạng lúc tôi mặc bộ 
giáp với lần đầu tôi đạt Balance Break, thì thời gian tôi duy trì bộ 
giáp đã tăng rõ rệt. Nhưng, vẫn có giới hạn cho chuyện đó. Tôi đang 
trong tình cảnh không rõ giới hạn cũng như số lần tôi có thể sử dụng 
sức mạnh đó trước khi đạt ngưỡng làm bộ giáp biến mất. 


sôxểx: Theo như lời của Đệ nhất, tôi đã giải phóng năng lượng và thể 
lực của mình mà không quan tâm về tốc độ tiêu hao. Tôi tưởng rằng 
tôi đã chiến đấu trong khi kiểm soát được mọi thứ, nhưng thực tế, 
Đệ nhất nói rằng tôi chỈ duy trì nó trong khi bị cuốn theo tình cảnh 
lúc đó của tôi. 


tu kã Tôi chẳng có gì để biện hộ trước lời nói đó. Đó là vì đã có quá 
nhiều trường hợp mà tôi đã trải qua mà ông ta có thể nhắc tới được. 
Đó là lí do mà mục tiêu hiện tại của tôi là đủ khả năng điều khiển 
sức mạnh theo ý muốn. Nếu tôi có thể làm như vậy ở mọi thời điểm, 


ông ta nói thời gian có thế duy trì bộ giáp Crimson sẽ cải thiện đáng 
kể. 


Tôi cũng nghĩ thế. Nếu tôi làm chủ được khả năng sử dụng sức 
mạnh, thì tôi sẽ có thể chiến đấu trong khi nắm được giới hạn sức 
mạnh của bản thân mình trong hoàn cảnh đó. Những đòn tấn công 
của tôi sẽ không làm xây xát những đối thủ tương lai nếu tôi dùng 
cạn kiệt lượng sức mạnh mà không suy nghĩ. Đặc biệt là Euclid kể sở 
hữu Bản sao Boosted Gear. 


Đây là những gì Azazel-sensei đã thêm vào quan điểm của Đệ nhất. 


[Vòng xoáy tạo bởi sức mạnh của Great Red và Ophis bên trong cậu 
có thể ổn định lại nếu cậu nắm được bài tập của Đệ nhất. Sinh lực 
của cậu đang trong trạng thái có thể trở thành hư không hoặc vô cực, 
nên nếu cậu có thể ổn định nó...... cậu sẽ có thể tiến thêm bước 
nữa.] 


Tiến xa hơn-. 


Mọi người nói rằng tôi là tồn tại duy nhất từng nhận được sức mạnh 
từ cả Ophis và Great Red. Nhưng đến tận bây giờ, đừng nói là tôi làm 
chủ được nó, mà tôi còn chẳng xơ múi được gì từ nó cơ. 


Nếu những sức mạnh đó được giải phóng khi bài tập này kết 
thúc......thì tôi chắc chắn muốn chạm được ngưỡng sức mạnh đó! 


VÌ những đối thủ của tôi sẽ không cho phép tôi hạ thấp cảnh giác, sẽ 
có ai đó trong chúng tôi phải hi sinh nếu tôi không có sức mạnh. Và 
còn lâu tôi mới để chuyện đó xảy ra! Tôi...... không, chúng tôi sẽ sống 
sót và tiếp tục những năm học yên bình! 


Tôi đấm Thức thần của Đệ nhất đầy hứng khởi, nhưng...... 

“Cậu đã thất bại. Sát thương ghi nhận là 8. Bắt đầu lại.” 

Ah......Ah, tôi sai rổi. Tôi không kiềm chế được mà đấm nó trong khi 
đang trên đỉnh. Đây là một tật xấu của tôi. Tôi lộ rõ những suy nghĩ 


bên trong ra ngoài. Tôi thiếu đi sự bình tĩnh. 


Tôi cần đấm một cách bình tĩnh dù cho tôi đang tràn đầy nhiệt huyết. 
Thì, tôi đoán là chiến đấu anh dũng trong cơn giận dữ cũng không tệ. 


-Trong khi tôi thở dài, một bóng trắng di chuyển zigzag trên đầu tôi. 
Đó là Vali trong bộ giáp đang bay lượn với đôi cánh ánh sáng. 


Cậu ta đôi khi cũng tham gia vào buổi tập của chúng tôi...... nhưng 
đối thủ của cậu ta trong trận đấu tập này không ai khác là Tôn Ngộ 
Không Đệ nhất. 


Ông già trắng thấp thấp đang né nết đòn của Vali với chuyển động 
tối thiểu trong khi ngồi trên đám mây Cân Đầu Vân. 


Ki sbÄt Sức mạnh ác quỷ cũng như những đòn ma pháp của Vali bị chặn 
lại bởi Gậy Thiết Bảng. 


Vali. Bạch Long Đế Vương được cho là mạnh nhất trong lịch sử...... 
bị đùa giỡn bởi một lão già trông như một đứa nhóc mẫu giáo! 


Nhưng chẳng ai trong họ nghiêm túc cả. Nếu họ nghiêm túc đánh 
nhau, thì cái chiến trường này sẽ sụp đổ cho dù nó rộng đến mức 
nào. Nhưng để ông ta chặn đứng đòn đánh của Vali mà chẳng di 
chuyển mấy! 


— Lão ấy đang chặn đứng những đòn đánh của Vali chỉ bằng một 
chút touki trên đỉnh của Gậy Thiết Bảng. Ông ra còn chẳng bao bọc 
cả người mình bằng touki. 


Vali lướt xuống đất sau trận đấu kéo dài khoảng vài phút đó. Lão Đệ 
nhất cũng xuống cùng với cậu ta đến chỗ tôi. 


Vali nhún vai. 


by NMZ Ức chế thật, mấy đòn của tôi còn không sượt qua người ông 
được.” 


Lão già cười cười trong khi hút một điếu. 


“Không không, cậu rõ ràng rất xứng đáng với tên gọi Bạch Long Đế 
Vương. Ngay cả ta cũng sẽ trở về với cát bụi nếu ăn một đòn từ hai 
cậu, Hai Thiên Long. Hai cậu chắc là biết rõ sức tấn công của mình 
vượt trội so với ta nhỈ?” 


Cho dù ông ta có nói thế, vẫn là một khung cảnh đáng sợ khi chẳng 
đòn tấn công nào có vẻ là chạm được ông ta cả. 


Có thể là tôi và Vali trên cơ ông ta về sức mạnh tấn công. Nhưng tôi 
không nghĩ mình có thể đánh bại được ông ta. 


Yêu quái truyền thuyết đã thuần thục cả Senjutsu và Youjutsu mà 
Bikou đã nhắc tới-. Tôi khá chắc Tôn Ngộ Không đời đầu là tồn tại 
đó. 


Đệ nhất nói với Vali và tôi. 


“Cơ bản thì vấn đề thiết yếu là liệu hai cậu có thể cường hóa sức 
mạnh của mình đến mức cần thiết ngay lập tức trong chiến đấu hay 
không. Nhất là khi hai cậu tiêu hao thể lực nhiều hơn hẳn so với 
người thường khi giải phóng một lượng lớn năng lượng từ cơ thể ra, 
nên nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hai cậu trong chiến đấu đấy, 
hiểu chứ? Cả hai cậu, Xích Long và Bạch Long, đều là lực lượng 
chiến đấu nòng cốt cho đội của mình. Sẽ là một thẳm họa nếu hai 
cậu đã mất quá nhiều sức để có thể chiến đấu trong thời khắc quyết 
định.” 


đi v49, Nói cách khác thì chúng tôi cần giữ mức tiêu hao thấp hơn khi 
đang trong trạng thái thường và Balance Break để tăng sức chiến đấu 
hửm. Vậy có nghĩa là cả tôi và Vali có thể điểu khiển mức tiêu hao 
để loại bỏ lượng năng lượng hao phí trong chiến đấu. 


tết ng 0 ng Không, đó thật sự là một việc khó đến kì lạ! Khoảnh khắc 
mà kẻ thù tấn công, và cả lúc chúng tôi phát động đòn đánh. Để có 
thể giải phóng lượng năng lượng vừa đủ là cả một vấn đề lớn lao 
cho chúng tôi đấy! Và đối thủ sẽ chẳng đứng đó đợi để ăn đòn của 
chúng tôi. Nên sẽ có những lúc tôi cần dùng các đòn nhử! Đã có 
những lần Kiba làm vậy trong những trận tập của chúng tôi và tôi sẽ 
nhận đủ đòn tấn công của cậu ta vì không kịp phòng thủ! 


Khả năng điều khiển sức mạnh một cách tỉnh tế đang là nhiệm vụ 
của tôi, khả năng quyết định thời điểm sử dụng sức mạnh ngay lập 
tức giữa chiến đấu mà Đệ nhất đã đề cập. Cả hai đều quá khó cho 
một người mới chỉ bắt đầu chiến đấu với sức mạnh chưa đầy một 


Nhưng nếu tôi có thể làm chủ chúng, tôi sẽ có thể lôi ra cả sức mạnh 
và đặc tính của tôi...... 


Vali ở một chiều hướng khác đang thực hiện một bài tập khó hơn tôi 
là chiến đấu với Đệ nhất. Gã đó đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so 
với lúc trước trong việc kiểm soát bản thân. Ngay cả bằng mắt tôi 
cũng có thể thấy cậu ta đang tránh tiêu hao thừa năng lượng trong 
khi chỉ đánh ra những đòn cần thiết. 


_ Đó chắc chắn là do tài năng sẵn có của cậu ta. Đó không phải là 
thứ học được trong sớm chiều. Bạn cũng có thể nói cậu ta đơn giản 
có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn tôi. Không giống tôi, cậu ta 
chắc hẳn đã sử dụng sức mạnh của mình kể từ khi phát hiện được 
nó. 


Đệ nhất nói thêm. 


“Nói về tổng quan, thì Bạch Long vượt trội hơn hẳn. Nhưng khi đến 
một số khía cạnh, có những thứ mà Xích Long lại nổi bật hơn. Nói về 
đòn tấn công đơn giản và tốc độ trực diện, Xích Long Đế Vương 
thắng.” 


T Tôi có thói quen lao thẳng về phía trước như một thằng ngốc, 
nên ông ta chắc đang ca ngợi điểm đó ở tôi. 


Tôi nghĩ lời nói đó chỉ đúng với Crimson Blaster của tôi. Chỉ có điều, 
Vali sẽ vượt xa tôi cả về tốc độ lẫn tấn công nếu sử dụng Empireo 
Juggernaut Overdrive. 


Tôi nói trong tiếng thở dài. 


“Cho dù ông có nói thế, thì Vali vẫn chưa vào trạng thái Bạc nên tôi 
chẳng thể tưởng tượng cảnh tôi đánh bại cậu ta.” 


Vali nở nụ cười khổ. 


“Gậu biết đấy, Empireo Jugsernaut Overdrive của tôi khá khó sử 
dụng so với bộ giáp Crimson của cậu. Cậu có thể nói đó là một ưu 
điểm của cậu so với tôi vì cậu có thể sử dụng bộ giáp Crimson kể cả 
trong tập luyện.” 


Để đối thủ của tôi vượt qua sự xấu hổ mà nói ra điều đó làm tôi khá 
vui......nhưng về việc ra quyết định vào những thời khắc then chốt, 
cậu ta chắc chắn là hơn hẫn tôi. Điều đó làm tôi ức chế. 


Đệ nhất nói tiếp sau khi làm một hơi. 


“Dù cái gọi là Empireo Juggernaut Overdrive thì tốt hơn so với 
Juggernaut Drive, chúng đều có chung tác dụng là giải phóng sức 
mạnh tiềm ẩn của chủ thể. Nói cách khác thì áp lực nó tạo ra cho cơ 
thể là lớn kinh khủng. Cho dù cậu đã loại được nhiều tác hại so với 
Jugsernaut Drive, đó vẫn không phải thứ có thể sử dụng liên tục và 
duy trì lâu dài. -Điều quan trọng của Bạch Long Đế Vương là có thể 
sử dụng được sức mạnh cần thiết đúng lúc. Tương tự với Xích Long 
Đế Vương.” 


Đệ nhất tiếp tục. 
“Khả năng của Xích Long là cường hóa và chuyền sức mạnh trong khi 


Bạch Long có khả năng phân chia và hấp thụ sức mạnh. -Đây gọi là 
khả năng của Longinus “Boosted Gear” và Longinus “Divine 


Divinding” kể từ thời xa xưa. Sự thật là, những chủ thể cũ của Hai 
Thiên Long đã chiến đấu với những kĩ năng đó. Đã có những kể sử 
dụng chức năng của chúng để chiến đấu một cách độc đáo......nhưng 
chưa một ai trải qua những lần nhận sức mạnh đầy hư cấu như hai 
cậu đâu, biết chứ?” 


-Lượng sức mạnh đầy hư cấu sao. 


Vali đang cố gắng mang sức mạnh của Bạch Long Đế Vương ra bằng 
tài năng của cậu. Còn tôi......có vẻ đang phát triển đặc điểm của 
mình bằng sức mạnh của Ngực và ân huệ của Ophis và Great Red 


Mở Nó đúng là những lần buff đầy hư cấu. Tôi chỉ có thể đồng ý với 
nó khi nhìn lại những sự kiên đã qua. 


Đệ nhất nói trong khi nhìn về phía tôi. 


“Chúng ta sẽ tiếp tục bài tập điều khiển sức mạnh của hai cậu nhưng 
vấn đề là sức mạnh của Bạch Long Đế Vương vốn là một phần của 
lượng sức mạnh cộng thêm của các cậu. Ddraig và Alibion vẫn chưa 
trở về, đúng chứ? 


Ừm, đúng như lời của Đệ nhất nói, Ddraig và Albion hiện đang chìm 
sâu trong hai Sacred Gear. Nhắc về nó, chắc hẳn nó phải liên qua tới 
kĩ năng “Phản đòn” đã xuất hiện tại Romania lần trước. 


Có vẻ như kĩ năng “Phản đòn” tôi thức tỉnh được vốn là kĩ năng của 
Albion khi ông ta còn sống. 


Đây là những gì Albion nói trước khi rời đi. 


[Khi bọn ta, Hai Thiên Long, bị phong ấn vào trong Sacred Gear, đa 
số những kĩ năng của bọn ta khi còn cơ thể đã bị tước đi hết. Đã có 
vài lần mà những sức mạnh đã mất đó quay trở lại.] 


Những Kĩ năng khi họ vẫn còn cơ thể-. 


viên đấy Sức mạnh đã mất trở lại do mối tương thông giữa Hai Thiên 
Long. Với hiện tượng này, đây là những gì mà Azazel-sensei người 
hiện không có mặt ở đây đã nói. 


[......Đây chỉ là giả thuyết của ta, nhưng có thể vị Chúa từ Kinh 
thánh đã không loại bỏ hoàn toàn sức mạnh của Hai Thiên Long . Để 
phong ấn những kĩ năng của Hai Thiên Long với việc để cả hai dần 
hiểu về nhau hơn làm chìa khóa—là những gì ta tưởng tượng ra.] 


_ Nói thật thì, tôi không hiểu nó lắm. Không, tôi vẫn hiểu là “Phản 
đòn” vốn là sức mạnh của Albion. Tôi cũng hiểu là nó bị phong ấn. 
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao kĩ năng đó lại quay lại đơn giản do 
việc hai con rồng đó hiểu nhau hơn. 


Tê Cho dù việc thấu hiểu lẫn nhau là chìa khóa, ẩn ý của vị Chúa từ 
Kinh thánh người đã tạo ra chìa khóa giải phong ấn vẫn còn là một bí 
ẩn...... 


Thì, cũng không phải là Ddraig và Albion đã hoàn toàn thoát khỏi 
phong ấn. Chỉ đơn giản là “Phản đòn” đã trở lại vào lúc này. Và lúc 
này, chỉ có tôi sử dụng được nó. Bạch Long Đế Vươnghiện giờ là Vali 
vẫn chưa có được kĩ năng đó. 


Cho dù tôi đã biến sức mạnh của Bạch Long Đế Vương thành của 
mình, thật lạ là chỉ có tôi có thể sử dụng nó nên cả Ddraig và Albion 
đã lặn sâu vào trong Sacred Gear để tìm hiểu về nó. Với lòng tin rằng 
họ sẽ có thể lấy lại được sức mạnh vốn có khi họ còn cơ thể của 
mình-. 


-Nhưng, Ddraig mặt khác lại chẳng có đầu mối nào. Sau cùng, những 
mảnh kí ức mà các tiền kiếp của Xích Long Đế Vương có vẻ đang 
nắm giữ chìa khóa đều đã chuyển về hậu kiếp nên chẳng có cách nào 
để cậu ta hỏi họ cả. Có vẻ cậu ta đã đi vào lãnh thổ nơi có thể giải 
quyết những vấn đề liên quan tới sức mạnh của Great Red và Ophis 
bằng cách đi sâu vào trong Boosted Gear. Nhưng Ddraig đã nói rằng 
cậu ta chưa thể đi vào nơi đó tại thời điểm này. 


Cứ như thế, Hai Thiên Long quyết định đi sâu vào trong Sacred Gear 
của Bạch Long Đế Vương nơi vẫn còn lưu trữ những kí ức của những 
chủ thể trước. Hiện tại, Ddraig và Albion đã liên kết nhận thức của 
họ với nhau khi cùng bước vào Divine Dividing. 

Vali nói. 

“Có vẻ Albion và Ddraig đang đối mặt với vài vấn đề bất ngờ. ...... Có 
về như những Bạch Long Đế Vương tiền kiếp mà họ muốn thu thập 
câu trả lời có sự thù ghét sâu sắc với Ddraig——hay đúng hơn là với 
Xích Long Đế Vương. Nó rõ ràng là khác hẳn so với sự căm thù trước 
đây của họ và giờ là sự bất đồng mà họ có đối với Hyoudou Issei.” 


Tin: Tôi chẳng biết phải nói gì nữa cả......Những Bạch Long Đế 
Vương tiền kiếp đã thành lập “Hội những nạn nhân của Xích Long 
Đế Vương” bên trong Sacred Gear của cậu ta nên họ tiếp tục giữ 
vững chính kiến của mình, cho dù Ddraig và Albion đã trở nên hiểu 
nhau hơn. 


Xứ Không, nó đã trở thành một tình huống mà tôi chẳng biết nên nói 
thế nào, và dường như sự thù hẳn của họ đối với tôi trong dòng 
nước mắt là quá lớn đến mức lời xin lỗi của tôi sẽ chẳng có tác dụng 


29h Mông. Đây chắc chắn là lỗi của những cặp mông.....!?Nhưng 
người đặt ra cái tên Rồng Mông đấy là lão già Odin, không phải à!? 
Tôi......cũng thấy tệ về việc đó mà! 


Hmm, có lễ tôi nên xin lỗi lão già Odin......? 


Ddraig cũng đã chuyển ý thức của cậu ta qua Sacred Gear của Bạch 
Long Đế Vương để cố gắng tìm kiếm đáp án từ những chủ thể 
trước...... nhưng cậu ta đang gặp rắc rối dù có Albion giúp đỡ. 


Tôi thực sự mong Hai Thiên Long sẽ bằng cách nào đó thuyết phục 
được những chủ thể trước để kĩ năng của họ xuất hiện trên Sacred 
Gear của chúng tôi. 


Đệ nhất cười cười trong khi phà ra làn khói trắng. 


“Có vẻ như chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tốt. Và nếu Hai Thiên 
Long trở lại, sẽ dễ đàng hơn cho nhóc Xích Long tập điều khiển lối 
đánh của mình, vốn là việc cậu ta đang khá bế tắc.” 


“Nghiêm túc à?” 
Khi tôi hỏi, Đệ nhất nói trong khi gạt phần tàn thuốc vào gạt tàn. 


“Nếu cậu có thể hiểu được cách kiềm chế sức mạnh, thì cậu sẽ có thể 
chiến đấu ngay lập tức với sự hỗ trợ của Ddraig. Bằng cách trải 
nghiệm và tăng cường sức mạnh với việc tập luyện mỗi ngày, sẽ dễ 
dàng hơn để cậu điều khiển được sức mạnh của mình khi thời khắc 
đến. Ta sẽ không yêu cầu cậu phải tự mình điều khiển toàn bộ sức 
mạnh của Xích Long Đế Vương sau khi đã tiến xa đến thế. Cậu chỉ có 
thể chứng tỏ bản thân khi phối hợp với Ddraig. Nhưng cậu cũng cần 
học cách chi phối sức mạnh của mình vì cậu sẽ chỉ làm vướng chân 
Ddraig nếu cậu không thể làm thế. Đó là lí do ta cho cậu bài tập này, 
hiểu chứ?” 


Âu, vây là bài tập này còn nhằm mục đích đó nữa à...... Tôi đã nghĩ là 
tôi cần học các kĩ năng của Sacred Gear một mình. 


Đúng vậy. Tôi chỉ là Xích Long Đế Vương khi tôi có Ddraig bên cạnh. 
Xuất Cho đến khi Ddraig trở lại, tôi cần chăm chỉ tập luyện để giảm 
bớt gánh nặng trên đôi vai của Ddraig. 


Tôi tạo ra một mục tiêu mới.—Rồi Vali kích hoạt vòng tròn ma pháp. 


“Vậy tôi sẽ rời khỏi đây. Đệ nhất, mong ông chiếu cố trong trận tập 
tiếp theo.” 


Nhận được những lời đó, Đệ nhất mỉm cười châm chọc và đáp lại 
“Nó khá là đáng sợ đấy. 


Hiển nhiên Vali và tôi không phải là hai người duy nhất đang tập 
luyện. 


“Oh, là Ise.” 
“Gậu hoàn thành bài tập rồi à?” 
Xenovia và Irina chú ý đến việc tôi đang đi lại phía của họ. 


Sau khi tôi tạm biệt Đệ nhất, tôi gia nhập với nhóm kiếm sĩ gồm có 
Kiba, Xenovia và Irina đang tập luyện cách chỗ cũ của tôi một 
khoảng dài. Còn có cả nhóm sức mạnh quỷ năng và ma thuật gồm 
chủ yếu là Rias, Akeno-san, Rossweisse-san, và Asia. Và cuối cùng là 
nhóm được Kuroka giám sát gồm có Koneko-chan và Gya-suke. Chúng 
tôi cơ bản chỉ tập luyện bài tập của riêng bản thân, nhưng chúng tôi 
cũng có một buổi họp mặt nơi mọi người tụ tập lại. 


Ravel không có mặt hôm nay. Em ấy hiện đang có buổi thảo luận 
cuối cùng với Le Fay tại biệt thự Hyoudou. Thường thì tôi nên tham 
gia những việc này, nhưng Ravel đã bảo tôi ra đây và nói rằng em ấy 
muốn tôi tập luyện hết sức mình. 


“Xin hãy giao nó cho em! Em sẽ liên lạc với anh khi chúng em thật sự 
cần anh!” 


Thứ duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận lời khẩn cầu tha thiết đó 
từ người quản lý của tôi. 

Giờ thì. Chúng tôi chọn mặc đồ thể dục để tập luyện, nhưng với 
những người tiên phong của chúng tôi thì quần áo họ đã rách nát cả 
rồi. 


Quần áo của Xenovia và Irina đều đã rách rưới cả rồi. Điều đó cho 
thấy sự tập trung cho việc tập luyện của họ. 


Irina tiếp cận tôi trong khi vỗ đôi cánh Thiên thần của cô 


“Nhìn này Ise-kun!” 


Sau khi Irina nói thế trong khi bay lượn trên không trung, cô tạo dáng 
giữa bầu trời như một siêu anh hùng vậy. 


Oh, tôi nhận ra sự thay đổi của Irina.—Cô ấy có bốn cánh Thiên 
thần! 


“Jrina, số cánh thiên thần của cậu tăng lên rồi à?” 
Khi tôi nói vậy, Irina tự hào nói ra trong khi ưỡn ngực mình. 


“Ufufu, tớ vừa nhận được một cuộc gọi từ Thiên đàng sáng nay nói 
rằng cấp Thiên thần của tớ đã tăng lên! Và khi tớ gọi ra đôi cánh của 
mình, đây là những gì tớ nhận được!! Đây chắc chắn là lời chúc phúc 
dành riêng cho tớ từ Michael-sama người đã theo dõi việc tớ cầu 
nguyện mỗi ngày!” 


Irina đang làm dáng cầu nguyện với đôi mắt lấp lánh. 


Tôi hiểu rồi, vậy là cấp Thiên thần của Irina đã tăng lên nhỉ. Nếu tôi 
suy nghĩ về nó, chúng tôi đã liên tục có những trận chiến khốc liệt. 
Xét cho cùng, không ai có thể khiếu nại nếu cô ấy thăng cấp cả. Tại 
thời điểm này, cô ấy đã đạt nhiều thành tựu và là quân Ách của 
Michael-san. 


Xenovia gật đầu thán phục. 


“Vậy có nghĩa là sức mạnh cậu có thể dùng như một Thiên thần đã 
tăng lên nhiều nhỈ?” 


Irina gật đầu. 


“Đúng vậy, Xenovia. Nó trở nên đơn giản hơn hẳn cho tớ để được 
chấp thuận việc sử dụng thánh khí được lưu giữ tại Thiên đàng. 
Trước đây, tớ cần vượt qua một số lần đánh giá để có sự chấp thuận 
để sử dụng chúng, nhưng giờ thì tớ có thể dùng chúng với ít hạn chế 
hơn!” 


Hmm, một thứ như vậy đã trở nên có thể nhỉ. Vậy là từ giờ Irina có 
thể triệu hồi những đạo cụ của Thiên đàng à. 


Xenovia sử dụng tay cô ấy để che đi đôi mắt. 
“Vậy là người bạn vẫn bị gọi là Thiên thần tự xưng của tớ đã bắt 
đầu vươn cao hơn tồi...... ! Chẳng còn gì làm tớ tự hào hơn với tư 


cách là bạn của cậu.....! 


Xenovia nói vậy với giọng run rẩy......không, đến cậu cũng gọi cô ấy 


là Thiên thần tự xưng cơ mà!? 
“Mồ Xenovia, đừng có mít ướt nữa! Cậu làm tớ đỏ mặt rồi này!” 


Ngay cả Irina cũng chấp nhận lời ca ngợi đó mà không đếm xỉa tới 
cái biệt danh kial 


Trong khi chứng kiến tình bạn nồng thắm của đôi bạn trẻ, tôi nhìn 
sang phía Kiba. 


Trong khi để Gram liên tục giải phóng hắc khí trước mặt mình, Kiba 
triệu hồi ra một loạt quỷ thánh kiếm xung quanh cậu. Kiba đang trầm 
tư khi có Gram trước mặt cậu. 

“Này, tập luyện thế nào rồi?” 


Khi tôi hỏi, Kiba nói trong khi vẫn nhìn vào Gram. 


“Tớ đang cố gắng điều khiển Gram bằng quỷ thánh kiếm. Giống cái 
cách mà sức mạnh của Excalibur dùng để điều khiển Durandal vậy.” 


Hmm, đó có về là một thí nghiệm thú vị. 
Kiba tiếp tục. 


“Đầu tiên tớ cần chấp nhận chú nguyền và bùa hại của bằng sức 
mạnh ác quỷ của những thanh quỷ thánh kiếm.” 


“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chấp thuận nó?” 


“Sức mạnh ác quỷ, hay là lời nguyền, sẽ mạnh lên. Nhưng những khu 
vực đó sẽ ổn định về sau. Tuy vậy, để cho sức mạnh ác quỷ mạnh lên 
để giữ nó ổn định đúng là một việc đáng sợ. 


Ổn định sức mạnh ác quỷ, huh. Nghe khá giống mấy câu nói về việc 
“nói” thì nghe dễ lắm nhưng “làm” thì mới thấy nó khó. 


Kiba nói với thanh quỷ thánh kiếm trong tay. 


“Cho dù tớ có tăng sức mạnh ác quỷ lên để ổn định nó, tớ cũng sẽ 
bao bọc toàn bộ nó bằng sức mạnh thần thánh từ thanh quỷ thánh 
kiếm mà thôi. Nó tương tự việc đậy nắp nồi. Những thứ bên trong 
cái nồi sẽ cháy do ngọn lửa. Tớ chỉ cần cẩn thận để nước sôi không 
trào ra và lấy ra những nguyên liệu cụ thể mà tớ cần nhiều nhất có 
thể.” 


Tin Cậu nói thì nghe dễ lắm, nhưng chẳng phải nó sẽ là một thử 


thách khó nhằng sao?” 
Khi tôi nói thế, Kiba cười cay đắng. 


“Cậu nói rất đúng. Sức mạnh thần thánh và ác quỷ. Một sơ suất nhỏ 
trong việc chỉ phối hai loại sức mạnh sẽ tạo phản nguyền lên người 
tớ. Không, trong trường hợp tệ nhất, sẽ có thương vong cho những 
đồng đội của tớ.” 


Vậy đó là nhiệm vụ cá nhân mà Kiba tự tạo ra nhỉ. Để bao bọc Gram 
bằng sức mạnh ác quỷ từ quỷ thánh kiếm để ổn định nó rồi dùng sức 
mạnh thần thánh để bọc lấy tất cả. Sức mạnh sẽ tích tụ ở bên trong 
nên cậu ta cần dùng nó bằng cách đưa sức mạnh ra trong khi cẩn 
thận để ngăn chặn nó nổ tung. 


Rõ ràng là nói suông thì có về rất dễ dàng. Nhưng nó yêu cầu một 
mức độ cao về kĩ thuật, lòng quyết tâm, và tài năng cho việc này. 
Tôi hỏi Kiba với một nụ cười. 

“Nhưng cậu sẽ không thất bại lần này, đúng chứ?” 

Cậu ta nở nụ cười cứng rắn. 


“Đúng, đó là kế hoạch của tớ. Nếu mọi thứ đi đúng hướng, tớ sẽ có 
thể thêm vào một cho số thuộc tính lưỡi kiếm. Nếu điều đó xảy ra, tớ 
sẽ có thể chiến đấu theo một cách hoàn toàn mới.” 


“Gó thể thực hiện đòn đánh thuộc tính, thuần thục kiếm như bước 
chân của mình, và có thể giấu bản thân trong đội quân kị sĩ. Cách cậu 
sử dụng Sacred Gear đa dạng thật đấy.” 


Người có thể sử dụng kĩ năng của Sacred Gear thuần thục nhất trong 
chúng tôi chắc chắn là cậu ta. Saji cũng đang trở thành một chiến 
binh lão luyện, nhưng điều đó làm tôi nghĩ rằng kĩ năng của cậu ta 
thua Kiba phải vài bậc. 


Kiba tự nhận xét về mình thế này. 
“Tớ thiếu đi sự hào nhoáng so với cả đội. Nên tớ sẽ khó lòng sống sót 
nếu không mở rộng số đòn đánh có thể sử dụng trước kẻ địch bằng 


cách tìm sơ hở phòng thủ của chúng.” 


Tôi không thể tin cậu ta lại nói thế. Cậu sống sót tới giờ với số kĩ 
năng mà cậu có. 


Kiba hỏi tôi. 


“Thế, còn cậu thì sao?” 


“Ừm, nó cũng khá ổn. Tớ cần nắm bắt được bài tập của mình, nhưng 
có những chỗ tớ không thể thử mà không có Ddraig được.” 


Và phần đó là kĩ năng mới của Bạch Long Đế Vương mà tôi nhận 
được trong cuộc chiến với Euclid. Những con rồng nhỏ màu trắng 
xuất hiện trên viên ngọc của tôi. Sức mạnh mới có khả năng “Reflect” 
và “Divide”. 


Tôi đã bắt đầu tập luyện bằng cách sử dụng luôn sức mạnh đó, 
nhưng nó đã phải dừng lại ngay khi có diễn biến tốt do Ddraig phải 
đi vào Sacred Gear cùng Albion. 


tuy Những kĩ năng đó, chúng khá là thú vị. Chỉ những thứ mà tôi 
đang tưởng tượng trong đầu cũng có thể trở thành sự thật, nên nếu 
tôi có thể sử dụng nó với đặc tính của True “Queen” thì...... 


Nhân tiện, tôi quyết định gọi những kĩ năng mới là “Dividing Wyvern 
Fairy”. Người đặt tên cho nó là Rias. Khi Rias nhìn thấy kĩ năng này; 


“Em gợi cho chị về cờ tiên vì em cứ liên tục nhận được kĩ năng mới, 
Ise.” 


Cái tên xuất phát từ đó. Thuật ngữ cờ tiên là một loại cờ vua được 
chơi với những luật lệ khác. Và vì cách tôi phát triển vốn đã khác 
thường rồi, Rias nói rằng cô ấy nghĩ ngay lập tức theo hướng đó. Nên 
tôi đặt tên cho nó bằng cách thêm từ “fairy” sau con wyvern vốn là 
ngoại hình của nó. 


-Rồi một ánh sáng chói lóa vào tầm mắt tôi. Khi tôi tìm kiếm nguồn 
sáng, tôi nhìn thấy một Thiên thần đang tỏa sáng trên trời cao. Cậu ta 
đang dang rộng mười chiếc cánh trắng thuần khiến trong khi đang 
giữ một quả cầu lửa khổng lồ bên tay phải và một ngọn giáp băng 
bên tay trái. Có một đám mây tích điện trên đầu cậu ta đang tạo ra 
sấm sét. 


-Joker Dulio. 


ti yÊn) Một đám mây điện tích nhân tạo được tạo ra ở một sân tập dưới 
tầng hầm. Đây là một sản phẩm của Dulio sử dụng khả năng của 
Sacred Gear của cậu ta. 


Sacred Gear của cậu ta có khả năng điều khiển thời tiết để sử dụng 
các nguyên tố tự nhiên. Nên cậu ta thậm chí có thể tạo ra một đám 
mây nhân tạo tại nơi không có bầu trời như ở đây. Ánh sáng ban đầu 


chắc hẳn là của tia sét đánh xuống từ đám mây đó. 


Người đang đứng trước mặt Dulio là—Saji người đang mặc chiếc áo 
khoác đen. Cậu ta đang cuộn dòng lửa đen xung quanh người mình 
và đối diện với Dulio. 


Saji xuất hiện trên sân tập của chúng tôi và gia nhập buổi tập bằng 
trận đấu tập với tôi và Dulio. 


Lí do mà cậu ấy làm vậy là để đạt được Balance Breaker. 


Chủ tịch Sona đã đề xuất rằng cậu ấy có thể sẽ đạt được Balance 
Breaker nếu tập luyện với người nắm giữ Longinus hoặc với nhóm 
Gremory. Vì vậy nên mọi người đang hợp tác với cậu ta. 


Miễn là chúng tôi lập thành một đội, sức tấn công của những đồng 
minh của chúng tôi là một yếu tố không thể xem thường, Nhất là 
Balance Breaker của Saji vì cậu ta nắm giữ sức mạnh của Long 
Vương. 


Kiba và tôi tiếp tục quan sát trận đấu của Saji và Dulio thêm một lúc 
trong khi bàn luận về nó, nhưng cuối cùng, đòn tấn công mang đủ 
thuộc tính không chút thương tiếc của Dulio đã nuốt chửng ngọn lửa 
đen của Saji. Saji hạ xuống mặt đất. 


Chiến thắng cho Dulio. Saji đã mất hết hi vọng từ giữa trận chiến 
nên nó trở thành trận chiến một chiều khi mà cậu ta chỉ có thể phòng 
thủ. 


vn: Kĩ năng của Saji có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau 
bắt đầu từ việc sử dụng sợi dây để thêm các hiệu ứng khác nhau 
trong khi ngọn lửa đen có thể dùng tấn công trực tiếp hoặc tạo tường 
chắn các đòn của đối thủ. Nên Dulio sẽ né hoặc đánh chúng đi và 
khóa chuyển động của Saji. 


Cho dù cả hai đều không ở trong trạng thái Balance Breaker, sự khác 
biệt giữa hai người là khá rõ ràng. 


ý. gà Tôi đã từng có vài trận đấu tập với Dulio......nhưng cậu ta đã 
đóng băng chân và tay tôi trong khi sử dụng gió để ngăn chặn tôi lao 
vào cậu ta giữa không trung nên cậu ta né sạch những đòn tấn công 
của tôi. 


Theo lời của Irina: 


“Tớ nghe nói rằng Joker có thói quen ít tấn công đối thủ trước. Nếu 


anh ấy chuẩn bị nó, tớ nghĩ anh ta sẽ có những đòn tấn công tuyệt 
VỜI...... : 

Cậu ấy nói vậy đấy. 

Tôi cũng có cảm nhận tương tự và những đồng đội của tôi chắc cũng 


đã nhận ra điều đó. 


Tôi chỉ có thể đoán là Dulio đang chọn một chiến thuật khó trên sân 
tập này khi cậu ta chọn tấn công đối thủ khi họ sơ hở phòng thủ sau 
khi đã né hết tất cả đòn tấn công của họ. 


Kiba nói tiếp bên cạnh tôi. 

“Có thể đó là bài tập của Joker. Tớ nghĩ anh ta đang tự thử thách sức 
mạnh của mình bằng cách tạo ra các giới hạn cho bản thân. Tớ có 
nghe rằng anh ta khá giỏi về tấn công diện rộng, nhưng tấn công tầm 
gần thì hơi tù, nên tớ nghĩ anh ta muốn vượt qua nó.” 

Joker Dulio người được nói là mạnh về những đòn diện rộng nhờ vào 
đặc tính có thể thay đổi thời tiết của Sacred Gear. anh ta có nói rằng 
đời ảnh sẽ kết thúc nếu bị tôi hoặc Xenovia tấn công cận chiến. 


vc Để tăng cường khả năng di chuyển ở tầm gần. Vậy đó là bài tập 
của Dulio. 


-Sau khi Saji dãn cơ sau trận đấu để thả lỏng cơ thể, cậu ta đến chỗ 
chúng tôi. 


“Trời ạ, tớ thật sự thua sấp mặt. Vẫn còn quá sớm để tớ có thể đánh 
trúng được “Brave Saint” mạnh nhất, Joker!” 


Cậu ta có về ức chế, nhưng đó không phải là Saji tôi gặp trước lúc đi 
Romania. 


Tôi đã nói chuyện với cậu ta trước khi đi Romania, nhưng Saji hồi đó 
có vẻ nghỉ ngờ bản thân vì không thể đạt được Balance Breaker. 


Tôi đoán là đã có gì đó thay đổi trong trái tim cậu ta trong khi tôi 
vướng vào mớ lộn xộn ở Romania. 


Saji nói sau khi nhìn chúng tôi. 


“Cảm ơn vì đã cho tớ sử dụng nơi này để tập luyện. Giờ, tớ phải đi 
đến “trường” đây!” 


“Trường” mà Saji vừa nhắc tới, cậu ta đang nói đến trường học 


Rating Game mà hội trưởng Sona đã thành lập nơi bất kì ai cũng có 
thể đăng kí nhập học. Hiện tại thì họ chưa tuyển học viên, nhưng sẽ 
có một ngày khai giảng để những phụ huynh có hứng thú có thể 
mang con em mình tới từ khắp Địa ngục. 


Có vẻ như mọi người đang liên tục đến thăm quan trường mỗi ngày 
nên nhóm Sitri đang có khoảng thời gian khó khăn vì họ còn cả 
nhiệm vụ của Hội học sinh nữa. 


Tôi nói với Saji. 


“Bọn tớ cũng sẽ đến đó vì hội trưởng Rias đã đề nghị rằng bọn tớ nên 
ghé qua vào cuối tuần để giúp đỡ.” 


Đúng vậy, khi Rias đưa ra đề xuất giúp đỡ, nhóm Gremory chúng tôi, 
Irina, và Ravel đã đồng ý. 


Saji mỉm cười khi nghe điều đó 


“Ừm, điều đó sẽ có ích lắm. Bọn tớ không thể nào làm hết mọi thứ vì 
đây là một công việc mới cho mọi người. Nhận tiện, Người đứng đầu 
Sairaorg cũng sẽ ghé qua và hỗ trợ bọn tớ từ hôm nay và bọn tớ cũng 
đã mời được các giảng viên để đứng lớp.” 


Tôi hiểu, thật tốt vì mọi thứ đang suôn sẻ. Nhưng điều đó cho thấy 
có bao nhiêu đứa trẻ không thể tham gia vào những ngôi trường như 
vậy và bao nhiêu trong số đó muốn tham gia vào Rating Game trong 
tương lai. 


Con đường sự nghiệp của một con Quỷ cấp thấp là vô cùng hẹp-. 

Đó là tình cảnh hiện tại của Địa ngục và cũng là hiện thực. Nó đã trở 
thành thế giới của sự từ thiện khi mà chỉ những người có gia thế và 
những kẻ may mắn được chọn bởi Quỷ cao cấp mới được tham gia 
vào Rating Game. 


“Được rồi, mong mọi người chiếu cố vào lần tới!” 


Saji nói vậy trước khi rời đi và biến mất trong ánh sáng của vòng 
tròn ma pháp. 

Dulio hạ cánh từ trên trời. Anh ta lấy ra một cái donut từ túi của 
mình và cắn một miếng. À đúng rồi, sở thích của anh ấy là đi vòng 
vòng trong khi ăn uống. Hành trình mỹ vị kéo dài khắp thế giới. 


“Tôi không thể sống thiếu đồ ngọt được.” 


Joker, anh sống vô lo quá nhỉ...... 
Dù vậy, anh ta lại là người lãnh đạo trẻ của DxD 


Những người khác cũng đã kết thúc việc tập luyện, nên đó là lần gặp 
gỡ cuối cùng trước khi chúng tôi trở về nhà. 


(c 


Và như vậy, đó là kết thúc của phần báo cáo từ nhóm pháp sư. 
Nói cách khác, chị vẫn chưa thể rút ngắn thời gian chuẩn bị kĩ năng 
kết liễu. Còn Akeno thì đang dần quen với việc biến thành Thiên thần 
Sa ngã mà không cần cái vòng tay.” 


Cuộc họp kết thúc sau báo cáo từ những đàn chị của chúng tôi. 
Lãnh đạo của chúng tôi Dulio......đang ngủ gật. 


Dù anh ta luôn xuất hiện cho việc tập luyện, thì sự buồn ngủ luôn 
chiếm lẫy anh ta trong những cuộc họp. 


Irina nói với cử chỉ như muốn xin lỗi chúng tôi. 


“......Sơ Griselda nói rằng đó cơ bản đã là điều kì diệu để anh ấy xuất 
hiện đều đặn tại mấy cuộc họp như thế này, nên làm ơn bỏ qua cho 
ảnh nhé!” 


Rias thở dài và gật đầu với nụ cười cay đắng. 


“Không sao, Irina. Sức mạnh của anh ta là không cần bàn cãi nên 
chúng ta không cần nghỉ ngờ hoặc cảnh báo anh ta về điều đó.” 


Rias từng gọi Irina là “Irina-san”, nhưng từ lúc nào đó cô ấy đã 
ngưng gọi Irina với kính ngữ. Tôi chẳng biết đã có gì xảy ra giữa hai 
người, nhưng cũng chẳng cần nói chuyện với nhau như người lạ 
nữa. 


Rias nhìn qua chúng tôi và đổi chủ đề. 


“Chắc là mọi người còn nhớ rằng chúng ta sẽ đến giúp đỡ Sona vào 
ngày khai giảng của ngôi trường cô ấy thành lập nên, nhưng sự thật 
là, sẽ có một vị khách ghé thăm nhà Hyoudou. Bà ấy là một giẳng 
viên sẽ có một bài giảng đặc biệt cho phụ huynh và học sinh trong 
ngôi trường đó. Tôi có nghe rằng bà ấy đã bất ngờ quyết định ghé 
thăm nhà Hyoudou.” 


Hmm, tôi đoán đó là giảng viên mà Saji đã nhắc đến. Và người đó sẽ 


ghé thăm nhà tôi? Tại sao nhỉ? 

Tôi trở nên mơ hồ nhưng tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. 
Khi tôi nhìn về hướng đó—tôi thấy Rossweisse-san đang nhìn tôi 
chăm chăm. 


Chỉ ấy cũng thấy tôi nên cổ ngay lập tức quay đi. 


tà Gì vậy chứ? Lí do hẳn là về việc chị ấy đã nói với tôi lần 
trước...... tôi nghĩ thế. 


-Xin hãy làm bạn trai của chị/ 


Chị ấy nói vậy với tôi đấy! Hơn nữa đó là ở giữa phòng tắm khi tất 
cả mọi người đều đang nhìn! 


Không có nhiều thứ xảy ra thêm từ lúc đó...... 


¬ 


`... 


Akeno-san cũng đang nhìn về phía tôi, Rossweisse-san, và Rias với 
chút buông râu. 


A®sa C-cái tình huống øì đây......? Những đàn chị bỗng nhiên im lặng 
và lộ ra những biểu cảm không tốt! 


Tôi nghe thấy giọng thì thầm của bộ ba Giáo hội. 
THAY Nhìn kìa, Asia, Irina. Các chị ấy đều đã hành động rồi.” 


“Điều này có nghĩa là Rossweisse-san cũng sẽ tham gia cuộc chiến, 
nhỉ?” 


tệ: Để cho những người tự tin như Rias-oneesama và Akeno-san 
hành động như thế......” 


“Asia, những chị gái sẽ có vấn đề của riêng họ. Dựa trên cách hành 
xử gượng gạo đó của hội phó Akeno, tớ có thể kết luận rằng đã có 
một đợt tấn công bất ngờ. ...... Đây là cơ hội của chúng ta.” 


“Eh!? G-Gậu tính làm gì vậy, Xenovia...... báu 


“Irina, Asia, nó có nghĩa là một cơ hội để chúng ta đột phá vào thế 


giới mới mà trước đay chúng ta không thể đã tới.” 
“NÑ-Nhưng chúng ta cần tôn trọng vị trí của Rias-oneesama...... 


“Không! Chúng ta cần tấn công! Có thể sẽ có cơ hội cho chúng ta để 
tước cậu ấy đi và bao vây cậu ấy!” 


“”K-không, chúng ta không thể cứ chiếm lấy cậu ấy được! M-một 
Thiên thần không thể làm những hành động đó......” 


“Chẳng có chút thuyết phục gì trong lời nói của một Thiên thần biến 
thái như cậu cả. Tớ nghe nói cậu không mặc áo ngực khi vào phòng 
của Ise. Cậu đúng là đầy sức chiến đấu, Irina.” 


“Đ-đó là vì......không mặc áo ngực là do vấn đề sức khỏe!” 


“Nếu cậu chỉ có thể quay đi chỗ khác với đôi mắt thảm hại đó, thì tốt 
hơn là nên quyết định ngay đi. Được rồi, Lại gần đây nào Asia, Irina. 
Xếp vòng tròn nào. Được rồi, tại những lúc thế này—“ 


Vì vài lí do mà bộ ba Giáo hội đã ngồi chụm lại và nói với giọng còn 
nhỏ hơn nữa. 

š3ÊÀ£š N-nhưng tôi không ngờ là Irina đã không mặc áo ngực. Tôi đã 
thắc mắc tại sao ngực của cô ấy lại nảy và chuyển động nhiều đến 


vậy, nhưng sẽ rất bình thường cho chuyện đó nếu cô ấy không mặc 
áo ngực! 


AyẾ: Tôi chẳng biết phản ứng thế nào, nhưng cuộc đối thoại của 
Kuroka và Koneko-chan cũng chạm tai tôi. 


“Chị chắc đây là nó rồi. Để có đứa trẻ của cậu ta bằng cách ăn vụng, 
—nya?” 


la Nee-sama, điều đó thật là thô tục.” 

“Đây không phải là tình huống mà em có thể mở giọng thuyết giảng 

đâu, Shirone. Em cũng nên gia nhập phía chủ động đi. Cứ đà này, em 
sẽ chỉ được xem như là em gái thôi. Ngay cả em hiện tại cũng có thể 
làm vài chuyện nyan-nyan được đấy ?” 


1... . K-không!” 


“Ây, em vừa tưởng tượng một chút đúng không? Em đúng là biến 
thái đấy. Hư hồng quá-nya.” 


“Em không có biến thái! E-Em chỉ không biết cách đáp lại thôi!” 


“Chẳng có gì phải xấu hổ để một Nekomata có chút hư hỏng, em biết 
chứ? Em cũng nên làm vài thứ cho cậu ấy mà chỉ em có thể làm được 
khi còn nhỏ.” 

“Mồ, em không nghe chị nữa, Nee-sama! Gya-kun, lại chỗ đó thôi!” 


Ph3/xúa Eh? Đ-được thôi.” 


Ôi chà, có vẻ như Koneko-chan đã tạo khoảng cách và lôi Gasper đi 
cùng mình sau nội chiến chị em. Kuroka có vẻ khá thích thú với 
chuyện đó. 


Kiba thả tay lên vai tôi trong khi cười cười. 
“Gố lên nhé.” 


ÄyyÖu: Ừm, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng chắc chắn 
tôi sẽ cố hết sức. 


Dulio nói mớ, ...... Cậu trông cũng có về đang hạnh phúc nhỉ, đội 
trưởng! 


Part 3 


Chúng tôi trở về dinh thự Hyoudou sau buổi tập và bắt đầu chuẩn bị 
để chào đón vị giảng viên kia. 


Đầu tiên, tôi cần phải chuẩn bị trà trong phòng VIP chúng tôi hay 
dùng. Vì chỉ cần những người đang sống trong nhà này là đủ, nên 
Gasper và Kiba đang nghỉ ngơi tại nhà của họ. 

Chúng tôi đổ rất nhiều mồ hôi do buổi tập, nên những người xong 
nhiệm vụ trước sẽ đi tắm luôn. Tôi cũng cho phép bản thân đi tắm 
đầu tiên. Sau khi đã sạch sẽ sảng khoái, tôi hoàn tất việc dọn phòng 
VIP với Xenovia và Irina. 


Asia và Ravel đảm nhiệm việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Họ đang làm bánh 
quy ăn nhanh. 


“Yum, yum.” 


Người đang nhai miếng bánh quy là linh vật của chúng tôi—Ophis. 
Cô ấy cũng đang ăn ngon lành mấy cái bánh quy của Asia và Ravel. 


Chúng tôi đã hoàn thành phần lớn việc chuẩn bị chào đón khách, nên 


tôi, Xenovia, và Irina, đang ngồi nghỉ tại phòng khách ở tầng trệt. 


“_—Vị khách của chúng ta đã đến. Hãy tập trung về phòng dịch 
chuyển ở tầng hầm.” 


Akeno-san tới gọi chúng tôi. Chúng tôi tiến về phía tầng hầm để chào 
đón vị khách-. 


Chúng tôi đã tới phòng dịch chuyển ở tầng hầm. 


Kuroka và Le Fay đang ở tư thế sẵn sàng tại phòng của họ. Lí do là vì 
Kuroka có thể sẽ tạo sai lầm do bất cẩn. Le Fay cũng ở lại theo ý 
muốn vì cô nghĩ sẽ không ổn nếu chỉ có Kuroka không được tham gia 
với chúng tôi. Ophis cũng không ở đây. Nên nhóm Gremory, lrina, và 
Ravel sẽ chào mừng vị khách. 


Phần nền của phòng dịch chuyển bắt đầu tạo một vòng tròn ma pháp 
với phép thuật của Bắc Âu trong khi phát ra một luồng sáng. 


Trong khi chúng tôi đang quan sát vòng dịch chuyển dần sáng hơn, 
Rias nói ra. 


“Em là người cuối cùng chị thông báo điều này, nhưng người đang 
đến là bà của Rossweisse. Chị nghe rằng bà ấy cũng nổi tiếng trong 
thế giới của Bắc Âu Asgard, như là một pháp sư tài ba.” 


HỊ 


Tôi khá sốc với tin vừa rồi nên tôi nhìn sang hướng của Rossweisse- 
san. Khuôn mặt của cô tổ rõ sự khó hiểu. 


Ánh sáng của vòng dịch chuyển càng mạnh hơn và rồi rực sáng-/ 


Người xuất hiện sau khi ánh sáng đó biến mất là một người phụ nữ 
khá già trong chiếc áo choàng màu xanh đậm. Bà có một ánh nhìn 
không biết sợ hãi và có chiều cao xấp xỉ Rossweisse-san. Bà có phong 
thái tốt và nhìn khá thon gọn. Tôi sẽ chẳng nghĩ ra bà là một người 
lớn tuổi nếu không thấy mặt của bà. 


Sau khi bà của Rossweisse-san nhìn qua chúng tôi một lượt, bà lên 
tiếng. 

“Xin chào, những người ở Nhật Bản. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho 
cháu gái ta người đang đứng ở đẳng kia.” 


Bà của chị ấy nhìn về hướng chị đang đứng. Rossweisse-san không 
quay đi, nhưng chị ấy có về khó chịu. Cô ấy không chào đón bà mình 


một cách nồng ấm, nhưng cũng chẳng tỏ rõ sự phản đối cuộc viếng 
thăm này.” 


Bà của Rossweisse-san tự giới thiệu bản thân. 


“Tên ta là Gondur. Ta là bà của Rossweisse. Vinh hạnh được làm quen 
với mọi người.” 


Bà nở nụ cười lần đầu tiên. 


Cử chỉ của bà không làm tôi cảm thấy sự già dặn, nhưng bà ấy rất 
giống với Rossweisse-san vào lần đầu chúng tôi gặp cô ấy. 


Chúng tôi đưa bà của Rossweisse-san, Gondur, đến phòng VIP. Chúng 
tôi chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ cho bà, và sau khi chúng tôi đã giới 
thiệu về mình xong: 


“Như vậy, Gondur-san sẽ tham gia vào cuộc họp của các Pháp sư sẽ 
được tổ chức tại Địa ngục ở lãnh thổ của Agares.” 


-Rias giải thích cho chúng tôi. 


Có vẻ các Pháp sư tài năng sẽ gặp nhau tại một thị trấn trong lãnh 
thổ Agares để thảo luận về một chủ đề liên quan tới ma thuật. Vì 
những tồn tại không phải Quỷ lại tụ họp tại một thị trấn ở Địa ngục. 
Nó cho thấy rằng một số lượng lớn các pháp sư sẽ xuất hiện. Chúng 
tôi là Quỷ và chúng tôi cũng có lời chúc phúc của Thủ Lĩnh của 
những Thiên thần Sa ngã và cả Thiên đàng: giúp chúng tôi có thể tự 
do đi đến nhiều nơi, nhưng đây chỉ là một ngoại lệ.Một người 
thường hay một pháp sư bình thường sẽ không thể đến được thế giới 
của Quỷ, thế giới của Thiên thần Sa ngã, và cả Thiên đàng. Với con 
người, đó là một thế giới kì lạ vượt xa khỏi hiểu biết của họ. -Một 
vùng lãnh thổ siêu nhiên. 


Và chủ đề mà các Ma Thuật Sưxuất chúng sẽ thảo luận là những ma 
pháp cực hiếm, một ma pháp cổ đại, và các ma pháp bị cấm. Ngay cả 
những nhà nghiên cứu của các viện nghiên cứu của Quỷ cũng sẽ 
tham gia, nên nó đang dần trở thành một bữa tiệc quái dị. 


Rias nói thêm. 


“Đây cũng là một thứ chúng ta chưa thể nói với ai, nhưng số lượng 
các vụ việc đang tăng chóng mặt khi mà các thế lực đang đối mặt với 
việc một Pháp sư của họ có hiểu biết về ma pháp cổ đại hay ma pháp 
cấm đã biến mất.” 


= 


Vậy là đã có chuyện như vậy xảy ra. Nó có thể nào liên quan tới tên 
khốn Rizevim không nhỉ? 


“Vậy là họ đã bị kéo vào một vụ khủng bố, đúng không?” 


Khi tôi hỏi, Rias không hoàn toàn khẳng định nó, nhưng chị ấy cũng 
chẳng phủ nhận sì. 


An Hoặc là hội Pháp sư Maverick đang tự ý hành động hoặc Khaos 
Brigade đứng sau chuyện này. Dù là cái nào, thì đang có rất nhiều ý 
kiến từ các Pháp sư mong muốn một cuộc gặp để trao đổi ý kiến của 
họ.” 


Bà của Rossweisse-san, Gondur-san, chậm rãi nói sau hồi lâu im lặng. 


“Đây cũng là một thông tin chưa ai biết, nhưng với cuộc họp này, 
mọi người đang nghĩ đến chuyện phong ấn những chủ đề mà chúng 
ta đang nghiên cứu, nói cách khác là những thông tin về ma pháp đặc 
trưng của mỗi người.” 


“Vậy......bà đang muốn phong ấn ma pháp của mình?” 
Gondur-san gật đầu trước câu hỏi của Ravel. 


“Về cơ bản, sẽ tốt hơn để phong ấn nó cho tới khi vấn đề được giải 
quyết thay vì để một tên lạ mặt nào đó sử dụng những tri thức mà 
bọn ta đã dành cả đời trau đồi.” 


Thì, bạn sẽ không thể ngăn chặn việc kiến thức của bạn bị sử dụng 
sai. Và nếu điều đó gây ra rắc rối cho người khác, thì họ sẽ phải chịu 
trách nhiệm. Và những thứ như ma pháp cấm mang đầy hiểm họa, 
nên sẽ có những ma pháp gây nguy hiểm nếu rò rỉ ra bên ngoài. 


Gondur-san nói tiếp. 


“Ta có nghe rằng tổ chức Thiên thần Sa ngã—Grigori, đã tìm hiểu 
khá nhiều về việc chống phép thuật. Nên với những vấn đề đang diễn 
ra, chúng ta sẽ phụ thuộc vào những Thiên thần Sa ngã để phong ấn 
những nghiên cứu của bọn ta.” 


xköySất Nói về việc kháng phép của Grigori, người xuất hiện trong đầu 
tôi là vị đội trưởng Tokusatsu nghiêm nghị đó...... Không, tôi chắc là 
ông ta đã nghiên cứu nó kĩ càng rồi, nên tôi hi vọng tôi có thể cảm 
thấy an toàn. 


Gondur-san nói trong khi đan tay vào nhau. 


“Cho dù bọn ta có thể tự phong ấn nó, thì chúng vẫn có thể giải ấn 
bằng cách bắt cóc và thôi miên bọn ta. Ngay cả nếu nhờ một Pháp sư 
khác phong ấn nó, vẫn có mối lo rằng chính họ sẽ cướp đi những 
nghiên cứu đó. Chính vì vậy, trung tâm nghiên cứu của Thiên thần Sa 
ngã sẽ là chỗ dựa tốt cho bọn ta vì họ đang dần có được niềm tin 
trong thế giới siêu nhiên.” 


Hmm, vậy là danh tiếng về chỗ của Azazel-sensei đang tăng lên đáng 
kể nhỉ. Thì, họ đã tạo một ấn tượng mạnh với việc là một tổ chức ác 
quỷ ưu tiên việc làm đồng minh của Tam Đại thế lực. Nhưng bây giờ, 
họ đang đấu tranh vì hòa bình và đang cung cấp các kĩ thuật cho tất 
cả mọi người. Họ còn hứa hẹn với Vampire trước đó về việc hợp tác 
nghiên cứu Sacred Gear. Tôi chắc chắn rằng họ đã tăng cường uy tín 
của mình bằng cách lãnh thêm những thành tựu .Đó đúng là một kì 
tích trong khoảng thời gian ngắn như vậy. 


Gondur-san nói. 


“—Vậy nên trước khi phong ấn sức mạnh, bọn ta quyết định gặp gỡ 
để trao đổi ý kiến. Có những người đã từ chối tham gia cuộc họp 
này...... nhưng rõ ràng là sẽ có những thứ đáng giá tại đó. Ta cũng đã 
đồng ý tham gia. Và ta đã nhận được lời mời của Sona Sitri-san.” 


À, điều đó đã dẫn bà ấy tới công việc giảng dạy tại ngôi trường được 
xây dựng tai Địa ngục sao. 
Rias tiếp lời. 


“Chuyện là vậy đấy. Gondur-san tới thăm chúng ta vì cuộc họp các 
Pháp sư và cũng vì vai trò là giảng viên cho ngôi trường Sona đã xây 
dựng.” 


Sau đó, chúng tôi nhận được lời giải thích về những gì bà ấy sẽ làm 
kể từ bây giờ. 

Gondur sẽ ở lại thị trấn này thêm vài ngày và sẽ đi tới Địa ngục cùng 
ngày với ngày chúng tôi được nghỉ. Điều này là khả thi vì ngày chúng 
tôi được nghỉ trùng với ngày diễn ra cuộc họp giữa các Pháp sư. 


Mọi người trong phòng đều đã hiểu lí do của cuộc viếng thăm này. 
Tôi cần thông báo chuyện này cho Kiba và Gasper. 


Sau đó, cuộc thảo luận của chúng tôi trở nên thoải mái hơn. 


Rias nói. 
“Bà của Rossweisse cũng được xem là một Valkyrie.” 


Ồ, là vậy sao!? Vậy thì tôi đoán việc Rossweisse-san muốn trở thành 
một Valkyrie là vì chịu ảnh hưởng từ bà của chị ấy. 


“Ta đã nói nhiều lần với con bé là nó không phù hợp với chuyện đó 
đo bản tính hậu đậu của nó.” 


Gondur-san nói một cách nghiêm khắc. Má của Rossweisse-san ng 
đỏ và cô ấy quay đi. 


Gondur-san đặt tách trà xuống và hỏi Rossweisse-san. 


“Rose, chỉ có một lí do để ta đến đây. Cháu biết lí do đó mà, đúng 
chứ?” 


_ Vậy là Rossweisse-san được gọi là “Rose” sao. 


“Chỉ có một quý ông ở trong căn phòng này. Ta có thể xem cậu ta 
như là người mà cháu đã nhắc đến, được chứ?” 


Gondur-san nhìn tôi. 
Rossweisse-san đứng dậy và nói ra sau khi hít thật sâu. 


“Đúng là vậy. Đây là bạn trai của cháu, Hyoudou Issei-kun là tên cậu 
ấy.” 


.......ˆ 


KT nh R-ra là như vậy...... Vậy thì lời thổ lộ trong phòng tắm lần trước 
có liên quan tới chuyện này! 


Đây là kiểu tình huống đó à? Kiểu như nói với người bà đang sống ở 
quê nhà về việc cô ấy đã có bạn trai sao!? 


Gondur-san cất lời. 

“Rose, cháu tự ý rời khỏi nhà theo ý muốn, cháu biến thành Quỷ theo 
ý muốn, và cháu bắt đầu làm việc như một giáo viên ở Nhân giới 
theo ý mình...... Cháu đúng là một đứa cháu gái tệ vì đã làm ta lo 
lắng đến mức này.” 


Rossweisse-san không thể nói gì trước những lời của bà ấy. 
Rias thay cô ấy ra bào chữa. 


“Ooba-sama, chuyện đó cũng có liên quan đến tôi nữa vì tôi đã mời 
cô ấy. Nên xin đừng đổ lỗi cho Rossweisse trong chuyện này.” 


Nhưng Gondur-san không dừng lại. 


“Cô đã hiểu sai rồi, Công chúa Gremory. Chuyện đó không nghiêm 
trọng đến vậy. Thì, nghiêm túc mà nói, đó đúng là một vẫn đề. 
Nhưng ta cần nói điều này với cô cháu gái của ta người đã thay đổi 
cách sống, hoàn cảnh sống của mình mà không thèm nói gì với ta.” 


nha Nó làm tai của mình hơi nhức.” 


Xenovia lẩầm bẩm trong khi gặm gặm cái bánh quy. Đúng vậy, cần 
phải nghe thật kĩ càng từng câu chữ của người bà này. 


Gondur-san nhận ra giọng mình đang gắt dần, nên bà ho một tiếng. 


“Giờ, chắc là ổn rồi. Ta cũng đã nói ý kiến của mình về việc Odin- 
sama quên mang cháu theo và để cháu lại đây nên ta sẽ không đổ lỗi 
cho cháu.” 


Ồ, vậy ra lão già Odin đã bị bà ấy sạc một trận nhỉ. Thì, cho dù là với 
một lão già ngớ ngẩn như ông ta, việc bỏ lại vệ sĩ của mình là tệ quá 
sức rồi. Vị thần đứng đầu của thế giới Bắc Âu cần phải hối lỗi về sai 
lầm của mình! 


Gondur-san nói với Rossweisse-san. 


“Ta rất lo cho cháu đấy. Dù cháu rất giỏi chuyện học hành và ma 

thuật, cháu lại quá hậu đậu, nên ta lo liệu cháu thậm chí có thể làm 
tròn vai một giáo viên tại một đất nước ở vùng Viễn Đông mà không 
gây rắc rối gì...... Đó là lí do ta nói với cháu gái mình rằng ta sẽ thấy 
an tâm hơn nếu nó có bạn trai. Và nó nói là nó có bạn trai thật...... _ 


Vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện. Để không làm cho bà của cô ấy 
phải lo lắng, cô ấy đã nói rằng cô ấy có bạn trai....... V-và tôi là người 


chỉ chọn tôi để đóng vai bạn trai cô ấy trong lúc gấp rút, nhỉ!? Đúng 
rồi, dù Rossweisse-san có về bình tĩnh, cô ấy thường sống bằng cách 
xuôi theo tình cảnh hiện tai! Nếu bạn hỏi tôi liệu cô ấy có ra về một 
thành viên của nhóm Gremory không, thì có đấy...... Là do tôi hay 
Rias thường tuyển những người dễ bị ảnh hưởng vào trong nhóm 


của chị ấy nhỉ......? 

Rossweisse-san ngồi xuống cạnh tôi và nắm lấy cánh tay tôi. 
“Ise-kun là một người cháu có thể dựa dẫm. Cậu ấy cũng là Xích 
Long Đế Vương trong truyền thuyết và có tương lai sáng lạn với việc 
đang là một Quỷ trung cấp!” 

T-tôi cảm thấy hạnh phúc khi cô ấy nhắc tới tôi như vậy...... 

Tôi lén liếc nhìn sang Rias- 

Cô ấy đang cười với khuôn mặt đông cứng! cô ấy sốc quá rồi! Đúng 
hơn thì, đường như cổ không thể chống lại tình huống này hay chấp 
thuận nó được dẫn đến não của cô ấy tạm thời ngừng hoạt động! 
“......Xin thứ lỗi! Tôi sẽ đi làm thêm chút trà!” 

Akeno-san đã rời khỏi phòng với biểu cảm đau đớn! 

“E-Em sẽ đi giúp Akeno-samal” 

Ravel trở nên lo lắng cho Akeno-san và đi theo chị ấy! 


Tuy nhiên, Rossweisse-san và Gondur-san tiếp tục nói chuyện trong 
khi tôi ngồi ở giữa họ. 


“Đã bao lâu kể từ khi hai đứa hẹn hò rồi?” 
V EEN B-Ba tháng ạ!” 


“Thế có nghĩa là ta có thể giả định rằng hai đứa đã làm những thứ 
mà một cặp nam nữ cần làm?” 


Người bà này quá thẳng thắn trong mấy câu hỏi! Ngay cả Rossweisse- 
san cũng đang rất gượng gạo! Nhưng cô ấy bằng cách nào đó nói ra 
được với giọng run rẩy và gương mặt đỏ chót. 


SE SN N-nó......không phải là bọn con đã cưới nhau hay gì......H-Hơn 
nữa! Hết mực bảo vệ trinh tiết của bản thân là thứ cháu được dạy từ 
bà mà!” 


“Ta chưa từng nói là cháu không được phép ăn cơm trước kểng. Ta 
chỉ dặn cháu đừng để bị lừa bởi mấy thằng trai tồi và dâng mình cho 
chúng một cách không cần thiết.” 


Rossweisse-san người đang nắm lấy tay tôi hét lên bằng giọng điệu 
miền quê! 


“N-ngay cả cháu cũng muốn làm mấy trò Ero với một người con trai 
mài!” 


“Thế nên ta mới nói cháu làm nó nhanh đi!” 
Ngay cả người bà cũng nói với cái giọng điệu đó! 


Gondur-san người đã nhận ra rằng bầu không khí của căn phòng 
đang dần kì lạ hơn ho khan một lần nữa. 


“_—Ta sẽ cho phép mối quan hệ của hai đứa.” 


Rossweisse-san không thể đáp lại lời nào mà chỉ thốt ra với một giọng 
ngốc nghếch. 


“Không phải là “Hả?”. Ta nói là ta cho phép nó. Cháu đã chia sẻ cảm 
xúc với người đàn ông cháu đang yêu lúc này, đúng chứ? Thế nên là 
lần tới phải đi hẹn hò đấy.” 

“K-khoan, n-nhưng mài!” 

Rossweisse-san đột nhiên hoảng loạn. 

Nhưng Gondur-san nói với giọng đầy uy lực. 

“_—Ta sẽ đến và hồi thêm chỉ tiết vào lần tới ta đến thăm cháu. Cả 
cháu—và cậu bạn trai kia nữa. Cảm ơn mọi người vì hôm nay. Giờ 


thì ta sẽ ra về vậy.” 


Sau khi nói vậy, Gondur-san rời đi để về khách sạn mà hội trưởng 
Sona đã chuẩn bị sẵn cho bà ấy. 


Sau khi bà của cô ấy rời đi, không khí trong căn phòng trở nên rất 
nghiêm trọng. 


Rias vẫn đang đứng hình. Asia đang quan sát tình cảnh này trong 
hoảng loạn. 


Rossweisse-san nắm lẫy tay tôi và cầu xin với khuôn mặt đỏ như trái 
cà chua. 


 .. Chị xin lỗi. C-chỉ là một thời gian ngắn thôi, nên xin hãy 


..e““e 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Life 2 - Trường học của Thế Giới Ngầm! 
Phần 1 


Ngày đầu tiên sau khi bà của Rossweisse-san ghé thăm nhà Hyoudou. 
Hiện tôi đang tiếp tục việc kiểm tra lần cuối cho hợp đồng giữa tôi 
và Le Fay. 


Quản lý của tôi Ravel đang ngồi giữa chúng tôi và em ấy lấy ra một ít 
giấy tờ tài liệu từ trong vòng ma pháp cá nhân của ềm. Tôi chỉ có thể 
trả lại em ấy lòng biết ơn của mình vì đã làm việc rất nhanh gọn. 


“Nghiêm túc thì, cái hợp đồng này được thực hiện suông sẻ đều nhờ 
công của em đấy, Ravel.” 


Khi tôi nói thế, Ravel lấy ra một cái đĩa hình động vật và mấy cây 
nến cần thiết cho phong tục của nghỉ lễ này (Có vẻ như đó là một 
con rùa mai mềm Trung Quốc em ấy kiếm được từ một nhà hàng 
nhỏ). 


“Không, đó là vì anh đã được gặp ban phúc để có thể kí được hợp 
đồng với một người thích hợp như cổ, và đó là lí do lớn nhất giúp 
việc này diễn ra suôn sẽ.” 


Khi nghe được lời khen đó, Le Fay bắt đầu uốn éo người mình. 


Tờ tài liệu, thứ sẽ là hợp đồng của chúng tôi, được viết bằng Quỷ tự. 
Để giải thích nhanh gọn về nội dung trên đó, nó được viết như một 
bản hợp đồng mà bạn thường thấy ở Nhân giới: “Tôi sẽ ký hợp đồng 
với người này. Sau khi kí, tôi sẽ được phép làm những thứ này. Và 
tôi sẽ không được phép làm những thứ kia”. 


Tôi trích ra một ít máu của mình bằng cách cắt lòng bàn tay với một 
con dao. Tôi dùng máu để viết tên mình bằng Quỷ tự. Le Fay cũng 
dùng máu của em ấy để viết tên bằng ma pháp tự. 


Với việc này, hợp đồng về cơ bản đã hoàn thành trên giấy tờ. Phần 
còn lại là nghỉ lễ chính thức. Le Fay và tôi tiến vào vòng ma pháp kí 
ước được viết lên bằng máu động vật. Rồi chúng tôi bắt đầu niệm 
phép cho khế ước. 


Vòng ma pháp bắt đầu tỏa ra một luồng sáng bí ẩn. 


“Nhân danh của ta, Le Fay Pendragon, ta trao mong ước của mình 
cho “Tốt” của nhà Gremory, Hyoudou Issei. Cậu sẽ cùng tôi kí hiệp 
ước này, và trở thành những người bạn thệ ước.” 


Câu niệm đã được đơn giản lại đôi chút. Dựa vào tình huống, câu chú 
cần phải được dựa trên những thứ như lý do dẫn đến việc kí ước 
cũng như nội dung của hợp đồng. Nhưng đây là một hợp đồng được 
thực hiện sau khi Le Fay và tôi đã xây dựng được sự tin tưởng lẫn 
nhau, thứ đã làm cho nó trở nên đơn giản hơn. 


Tôi cũng bắt đầu niệm những con chữ đã thuộc lòng. 
“Nhân danh của Hyoudou Issei, “Tốt” của đội Rias Gremory, ta xin 
hứa sẽ kí ước cùng với cô, Le Fay Pendragon, ngay tại đây. Và umm, 


hãy cùng nhau trở nên thân thiết hơn nhé.” 


Tôi cúi đầu xuống vào lúc cuối như một người Nhật! Le Fay khúc 
khích cười và cũng cúi đầu. 


“Vâng, xin hãy giúp đỡ.” 


Dấu ấn Gremory xuất hiện trên má của tôi và Le Fay trong khi vòng 
ma pháp biến mất trong ánh sáng le lói khi đã hoàn thành nhiệm vụ. 


gòn áo Chúng tôi đã, thực sự, kết thúc nó một cách đơn điệu, nhưng 
liệu có ổn nếu để nó kết thúc như vậy? Tôi nhìn qua Ravel và em ấy 
gật đầu. Có vẻ là thành công rồi. Khả năng là do tờ hợp đồng có chữ 
kí của chúng tôi đã nhận được một loại sức mạnh nào đó, nó đang 
tỏa ra ánh sáng đỏ. 

6 ty\Š Anh có thể xem là nó đã xong rồi chứ?” 


Tôi cố gắng lấy sự xác nhận của Ravel để phòng hờ. 


“Vâng, anh có thể xem là vậy. Với nó, Ise-sama và Le Fay-san đã là 
đồng đội trong giao ước.” 


Ravel nói vậy đấy. 


Vậy là xong nhỉ. Chúng tôi đã trải qua hàng đống giấy tờ, nhưng nó 
kết thúc ngay lập tức khi tôi tìm thấy người sẽ kí hợp đồng với mình. 


Giờ thì, thật tốt khi hợp đồng của chúng tôi đã hoàn thành, 


“Vậy thì, anh và Le Fay nên làm gì bây giờ?” 


Hợp đồng của chúng tôi đã hoàn thành, vậy chúng tôi có nên nghiên 
cứu về ma thuật như những người đồng đội nên làm? 


Ravel nói sau khi ho một tiếng. 


“Điều đó sẽ phụ thuộc vào Le Fay-san. Nếu cô ấy chọn việc thử 
nghiệm ma pháp từ bây giờ, cô ấy sẽ sẽ cần gọi anh sau việc này, 
nhưng nếu cô ấy chọn việc thử nghiệm vào ngày mai, cô ấy vẫn có 
thể gọi anh vào ngày mai.” 


Vậy là nó phụ thuộc và Le Fay. 
Ravel nói thêm. 


“Đó là một hợp đồng 5 năm. Nếu cô ấy cho kết quả tốt trong vòng 5 
năm, thì đó sẽ là tình huống có lợi cho anh, Ise-sama.” 


“Nói cách khác thì bọn anh không cần phải làm gì đó ngay lập tức.” 
Tôi nó vậy, và Ravel gật đầu. 


Thì, tôi đoán là chúng tôi có thể kết lại rằng hợp đồng đã hoàn thành. 
Tôi hy vọng tôi có thể cho ra kết quả trong vòng 5 năm cùng với Le 
Fay...... Thế thì, hãy cùng nhau thực hiện nó thật thoải mái nào. 


Ravel xác nhận rằng chúng tôi đã hoàn thành hợp đồng an toàn và 
bắt đầu chuẩn bị trà. Cô ấy chuẩn bị bằng cách lấy ra một cái bàn 
xếp và đặt tách và trà lên trên đó. 


“Hãy thưởng thức chút trà để chúc mừng hợp đồng của hai người 
thành công nào.” 


Một buổi tiệc trà sau khi kí ước à. Một hợp đồng của Quỷ được con 
người tưởng tượng thường rất quái lạ nhưng nó bất ngờ lại kết thúc 
rất êm đềm. Có thể là do nhà Gremory khá thoải mái với nó...... 
Ngay cả tôi cũng không nghĩ đến chuyện kí ước trong khi tạo ra một 
bầu không khí đáng sợ. Họ nói rằng những Quỷ Cao cấp từ thời cổ 
đại rất khác biệt phụ thuộc vào từng gia tộc, nhưng nhà Gremory 
thật sự rất yên bình. 


Sau khi kí ước, một buổi tiệc trà vui vẻ diễn ra giữa tôi, Ravel, và Le 
Fay. 


Sau một vài cuộc trao đổi, Le Fay đã nói. 


“Nhưng em vẫn không ngờ rằng bà của Rossweisse-san lại là Gondur- 
san nổi tiếng.” 


“Bà ấy rất nổi tiếng, phải không?” 
Le Fay gật đầu khi tôi hỏi. 


“Bà ấy rất nổi tiếng khi là một người sử dụng những ma pháp được 
giảng dạy tại vùng Bắc Âu như là ma ấn, tiên thuật gandol, ma pháp 
tâm linh seiz.” 


Ravel nối lời em ấy. 


“Rossweisse-san đúng là có sử dụng kiểu ma ấn cùng với một kiểu ma 
pháp khác do “Valkyrie” sáng tạo. Chị ấy có nói rằng chị ấyđã đơn 
giản hóa và tự mình suy nghĩ trong khi hợp nhất những ma pháp mà 
chị ấy sử dụng.” 


Le Fay lấy ra một cuốn sổ ghi nhớ từ túi và lật ra một trang. Có rất 
nhiều vòng ma pháp được vẽ trên đó. Và tôi đã nhìn thấy chúng ở 
đâu đó rồi. -Đó là những cái mà Rossweisse-san hay dùng. 


“Em chỉ nhớ cách em đã vẽ chúng ra khi chị ấy sử dụng một loại 
vòng ma pháp hiếm gặp. Ma pháp mà Rossweisse-san sử dụng chắc 
hẳn là thứ mà chị ấy đã tự học được. Chị ấy chắc đã kết hợp những 
ma pháp mà mình chứng kiến thành công thức của riêng mình.” 


“Đó có phải là điều hiếm thấy không?” 
Khi tôi hỏi, Le Fay lắc đầu. 


“Không, một pháp sư tự mình nghĩ ra công thức ma pháp không phải 
điều hiếm thấy. Nếu anh là một pháp sư, anh sẽ cần ít nhất một công 
thức phù hợp với bản thân mình. Nhưng những kí hiệu ma pháp 
được hợp nhất vào vòng ma pháp của Rossweisse-san là những cái 
rất cao cấp. Công thức này hợp nhất với vòng ma pháp mà 
Rossweisse-san sử dụng là thứ mà chị ấy đã tự mình nghĩ ra và nó 
làm em nhớ đến một công thức kiểu Bắc Âu mà em thường thấy, 
nhưng anh sẽ nhận ra rằng đó là một thứ được làm rất cẩn thận nếu 
anh chịu khó quan sát nó.” 


Le Fay nói vậy trong khi chỈ vào vòng ma pháp được vẽ trên sổ ghi 
nhớ......nhưng với một người không có nhiều kiến thức về ma pháp 
như tôi thì thật sự là chẳng hiểu được gì. Dù tôi vẫn hiểu sơ sơ về 
những kí hiệu ma pháp riêng cho từng hệ nhờ Ravel và Le Fay. 
Nhưng tôi lập tức mù tịt khi bắt đầu chuyển sang kiến thức chỉ tiết 


hơn. 
Ravel tiếp lời Le Fay. 


“Kuroka-san cũng đã nói thế này. Công thức của Rossweisse-san đã 
cắt giảm mức tiêu thụ sức mạnh ma thuật đến cực điểm, nhưng đồng 
thời nó cũng cường hóa cả sức mạnh tấn công và phòng thủ rất rõ 
rệt. Nếu dùng ví dụ là những thứ mà nhân giới sử dụng trong trò 
chơi của họ, sẽ có một ma pháp với sức mạnh 50 và cần sử dụng 
10MP, nhưng Rossweisse sử dụng công thức nguyên bản của cô ấy 
mà chỉ yêu cầu chị ấy sử dụng 5MP trong khi vẫn giữ nguyên sức 
mạnh. -Đó là lời cô ấy. Nên đây là thứ chỉ phù hợp với những người 
sử dụng lão luyện và cả những người nghĩ công việc nặng nhọc này 
là một thứ dễ làm.” 


Le Fay gật đầu trước lời nói của Ravel. 


Ra vậy, nó khá là dễ để hiểu. Vậy là chị ấy giảm lượng sức mạnh ma 
pháp cần dùng trong khi giữ nguyên sức tấn công. ...... Rossweisse 
không chỉ triển khai một loạt các kiểu ma pháp tấn công mà không 
hề kiềm chế lại như thể nó chẳng là gì, mà những đòn tấn công đó 
lại còn được bắn ra khi chị ấy đang giảm bớt mức tiêu thụ nữa 


Quan trọng hơn, cô nàng Kuroka đó, để cho cô ấy sử dụng RPG như 
một ví dụ...... Cô ta đã chơi game trên máy của tôi khi lẻn vào phòng 
tôi nhỈ. Cô ta tiếp tục chơi game trong khi tôi nơi lỏng việc canh 
chừng cô ta. 


Ngay cả Koneko-chan và Ravel cũng đang nhập hội cùng cô ấy, nên 
không hiếm cho chúng tôi để mở một cuộc tranh tài game với tất cả 
mọi người trong Biệt thự Hyoudou tham gia vào. Mà, hãy để vấn đề 
đó sang một bên đã. 


shyn: Thay vào đó, có một câu hỏi mà tôi có về Rossweisse-san. 


b8, Với việc là một thành viên cùng nhóm với chị ấy, anh hiểu là 
Rossweisse-san rất có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng tại sao 
Rossweisse-san lại không học cùng một kiểu ma thuật như bà của chị 
ấy? Bỏ qua phong cách ma ấn và gandol, anh nghĩ mình cũng không 
thường xuyên thấy phong cách seiz nốt.” 


Tôi đã được dạy về kí hiệu ma thuật và tiên thuật từ Rossweisse-san 
và tôi nghĩ rằng chị ấy đã hợp nhất nó vào trong vòng ma pháp của 
cô ấy. Nhưng tôi không gợi lại việc Rossweisse-san sử dụng phong 
cách tiên thuật gandol và tương tự...... Nó chắc chắn sẽ khác trong 


việc triệu hồi. Nhưng tôi không nhớ là đã từng nghe chị ấy nói rằng 
mình dùng tốt chúng. 


Tôi không nghĩ là việc Rossweisse-san, cháu gái của Gondur-san, sử 
dụng cả ma ấn, gandol, và seiz là kì lạ khi mà bà của chị ấy là một 
Pháp sư tài năng. 


Ravel không cho tôi một đáp án rõ ràng mà chỉ nhìn nhau sau khi 
nghe thắc mắc của tôi. Tôi đoán là điều đó có nghĩa rằng họ cũng 
đang cảm thấy đó là một điều kì lạ. 


Hmm, tôi nghiêng đầu mình. Là do tôi, hay là việc tôi thường xuyên 
nghiêng đầu dạo gần đây là do ảnh hưởng của Rossweisse-san? T-Thì, 
cũng không kì lạ khi tôi nghĩ về chị ấy sau khi nghe câu nói “Làm ơn 
làm bạn trai của chị”. 


Rồi Ravel nói sau khi ho nhẹ. 


“Nhân tiện, Ise-sama, em có nghe rằng anh sẽ đi chơi với Rossweisse- 
san sau việc này.” 


N24” Đúng vậy, việc tôi đi chơi với Rossweisse-san sau khi kí ước hoàn 
thành đã được lên kế hoạch trước. Nó đã trở thành tình cảnh mà 
Rossweisse-san không thể làm trái lại những gì đã nói với bà mình 
nên việc Rossweisse-san và tôi hẹn hò đã được quyết định. Chuyện 
này bất ngờ xảy ra sau rắc rối vào ngày hôm qua. 


Trong thời gian bà của chị ấy ở lại thị trấn này, Rossweisse-san đã 
nhờ tôi việc đó vì chị ấy muốn chứng minh cho bà của mình. 


c6 Tôi không thể từ chối nếu như Rossweisse-san là người nhờ vả, 
nên tôi đã chấp nhận buổi hẹn hò với chị ấy vì tôi cũng chẳng có kế 
hoạch gì từ giờ cho tới buổi tập tối nay. 


Ravel, người đã biết về chuyện này, bắt đầu nổi giận một cách dễ 
thương. 


“Đi chơi với Rossweisse-san có thể là thứ mà anh cần làm để cải thiện 
mối quan hệ giữa những thành viên trong nhóm Gremory. Nhưng anh 
cũng cần phải quan tâm đến Rias-sama và Akeno-sama chứ! Thật sự 
rất cần đấy!” 


Ravel áp sát mặt em ấy lại và liên tục nói tôi rằng. 


TA n Em nghĩ anh sẽ cần phải đi hẹn hò với cả Rias-sama và Akeno- 
sama trong dịp tới.” 


Đ-Đúng vậy. Anh không thể nào đồng ý, Ravel-san...... Tối qua, Ravel 
đã đi theo an ủi Akeno-san người đã rời khỏi phòng VIP. 


Sau đó Ravel nói với gượng mặt ửng hồng. 


Con tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi mà quản lí của tôi vừa 
nói câu đó trong khi tỏ ra hơi ngại ngùng! 


“Anh chắc chắn sẽ đi mua sắm với em lần tới, Ravel. Hiển nhiên là 
anh cũng sẽ đi cùng Rias và Akeno-san nữỮa—“ 


Trước khi tôi hoàn thành câu nói, Le Fay thản nhiên giơ tay lên bên 
cạnh tôi. 


“Cả em nữa Le Fay. Nếu mọi chuyện đã thành thế này thì anh sẽ đi 
mua sắm với tất cả mọi người trong ngôi nhà này. Dù sao thì, chúng 
ta cũng sẽ cần sắm sửa vào cuối năm, nên anh đoán là đi đâu đó vào 
dịp năm mới sẽ không tệ đâu.” 

Tôi nói vậy với họ. Phái nữ thường sẽ cần phải mua nhiều thứ trong 
địp Năm mới hơn là đám con trai. Nhất là trong Biệt thự Hyoudou 
khi mà có đông người sống ở đây hợn năm nay. 


Cả Ravel và Le Fay đều phản ứng đầy hạnh phúc khi cả hai đều nói 
“Vay”. 


“Ta, cũng sẽ đi mua sắm.” 


Thần Long-sama nhảy ra từ tủ quần áo! Ophis, cô trốn trong cái tủ 
quần áo đó từ khi nào rồi!? 

Uầy, có về tôi sẽ không có thời gian đi quấy với Matsuda và 
Motohama rồi...... Không, tôi rất muốn dù chỉ là một ngày để đi chơi 
với hai đứa đó...... dù có về như Kiba và Gasper cũng sẽ tham gia. 


Tôi nói với Ravel sau khi suy nghĩ cẩn thận về nó. 
_ Ravel, thật xin lỗi nhưng em có thể giúp anh làm một bản kế 


hoạch với thời gian cụ thể bao gồm cả việc tập luyện cho kì nghỉ vào 
năm mới không? Gó về như anh sẽ không thể tiến hành chuẩn xác 


nếu không cẩn thận quyết định kế hoạch của mình...... 


Đúng là, một Xích Long Đế Vương luôn có lịch trình dày đặc. Gần đây 
tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi là tên Xích Long có thời gian biểu bận rộn 
nhất trong lịch sử. 


Phần 2 


Sau khi hoàn thành hợp đồng với Le Fay, tôi về phòng mình để thay 
đồ và đang đứng đợi tại lối vào. 


Tôi thấy có một đôi giày cao gót được chuẩn bị sẵn tại lối vào...... 
nhưng có khi nào chúng thuộc về Rossweisse-san không? Thì, do tôi 
chẳng. thể nào tưởng tượng ra việc chị ấy mang chúng nên tôi vẫn 
nghĩ rằng nó thuộc về Rias hoặc Akeno-san. 


Một lúc sau, tôi cảm thấy sự xuất hiện của ai đó đang đi xuống cầu 
thang. Khi tôi quay lưng lại-. 


Tôi thấy Rossweisse-san trong chiếc áo khoát và váy ngắn! 


nó xổ Jía2ÿx4Á Rossweisse-san đang mặc những loại trang phục mà những 
cô gái cùng tuổi tôi thường mặc và đứng ngay trước tôi. Đây không 
phải là Rossweisse-san trong bộ đồ len trơn mà tôi hay thấy ở nhà! 


Mái tóc bạc của chị ấy được làm rất đẹp và đôi môi thì bóng bẩy, có 
thể là do cô ấy đã thoa một chút son dưỡng môi. 


Vâng, Onee-san thiếu chăm chút thường ngày đã không còn rồi! Vì 
chị ấy đang mặc những loại quần áo trẻ trung...... tim tôi bắt đầu 
đập loạn lên chỈ với một ánh nhìn qua cô ấy! 


Lb2 


Tôi không biết phải nói gì cả. Có thể vì chị ấy đã nhận ra phản ứng 
của tôi, nên Rossweisse-san bắt đầu đồ mặt. 


Xà TY Làm ơn đừng đột nhiên tổ ra xa lạ vậy mà. Sẽ khó cho chị để 
làm chuyện này lắm. Ngay cả chị cũng sẽ cần có chút phong cách 
thời trang chứ.” 


Rossweisse-san có vẻ đang hơi hối hận về việc đó. 

Ối, tôi hơi thô lỗ rồi. Nhưng mà! Sốc không phải là từ ngữ chính xác 
để diễn tả cảm xúc hiện giờ của tôi đối với cách ăn diện như một 
thiếu nữ của Rossweisse-san khi mà tôi đã thấy phong cách ăn mặc 
thường ngày của chị ấy! Cách mạng! Một cuộc cách mạng đang xảy 


ra ngay trước mắt tôi! 

“Em xin lỗi, v-vậy chúng ta xuất phát nhé?” 

Nó xảy ra khi tôi nói câu đó. Tôi bắt được một ánh nhìn của ai đó 
trong tầm mắt mình. 

Khi tôi nhìn về hướng đó—Rias và Akeno-san xuất hiện ở góc của 
hành lang. Rias đang hành động như thường ngày và Akeno-san thì 
có vẻ hơi buồn. 

Rias nói. 

“Hai người sẽ cần phải trở về vào buổi tối. Chúng ta sẽ có cuộc họp 
trước khi trở lại Thế Giới Ngầm.” 


32.22 


(c “Vâng. 


Rossweisse-san và tôi trả lời cô ấy. Rias đột nhiên nở nụ cười chua 
chát. 


“Tôi đã dặn Xenovia và những người khác không được làm phiền hai 
người rồi.” 

Ah, đúng là có vẻ họ sẽ bám theo chúng tôi thật...... Có thể vì cô ấy 
đã chú ý đến việc tôi đang suy nghĩ về nó, Rias thở dài. 


“Em sẽ không bám theo đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em 
cũng sẽ tin người đàn ông mình đã chọn, và em cũng sẽ không bị 
lung lay cho dù có gì đó xảy đến. Em đúng là có lo lắng về cách hành 
xử của Rossweisse và em đã rất sốc khi chị ấy nhờ anhlàm bạn trai 
của mình. Nhưng em sẽ không thể gọi mình là Rias Gremory nếu em 
không thể tin tưởng được Ise.” 


Cô ấy mỉm cười khi nói vậy. ...... Cô ấy đúng là một người phụ nữ 
tuyệt vời. Cô ấy tin tưởng tôi và cả đội của mình từ tận đáy lòng. 


“Tuy nhiên, em hy vọng là anh sẽ đi hẹn hò với cả chị và Akeno.” 
Rias nháy mắt khi nói vậy. 

“Tất nhiên rồi. Miễn là hai người thấy vui với nó.” 

“_—Đi hẹn hò với Ise-kun!” 


Akeno-san trở nên tươi tắn hơn sau khi nhận được câu trả lời từ tôi. 
Em chắc chắn sẽ đi hẹn hò với chị nếu chị muốn em mà. ...... Chỉ trừ, 


tôi không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra vì tôi có cái lịch trình quá 
dày! 

Và như vậy, Rossweisse-san và tôi rời nhà...... 

Cho dù tôi có đi chơi với Rossweisse-san, điều đó không có nghĩa 
chúng tôi sẽ ở lại thị trấn này. Có về như Rossweisse-san muốn đi 


Tokyo, nên chúng tôi cùng lên tàu. 


Khoảng một tiếng sau khi chúng tôi ngồi tàu đến Tokyo từ nhà ga 
gần nhất, chúng tôi cập bến Shinjuku. 


Chúng tôi đổi tàu thêm một lần nữa từ đó để tiến đến nhà ga mà 
chúng tôi đã chọn làm đích đến-. 

nyibêt Cô ấy có phải là một người mẫu ngoại quốc không nhỉ.” 

“Một vẻ đẹp thật lộng lẫy......” 

Bên trong tàu, mọi người đều đang nhìn sang Rossweisse-san. Tất 
nhiên rồi. Ai cũng sẽ ngắm nhìn chị ấy vì thật sự quá xinh đẹp. Chỉ 
là, vì chị ấy cũng đang tỏa ra cảm giác mà một cô gái đẹp thường có 
để ngăn cản mọi người tiếp cận mình, nên không có bất kì ai đến bắt 


chuyện với chị ấy. 


Rossweisse-san có vẻ hơi xấu hổ và đang hành xử gượng gạo khi mà 
chị ấy đang thu hút sự chú ý của mọi người. 


be Nếu mình mặc bộ đồ len trơn hoặc bộ đồng phục, thì chắc là đã 
không vướng vào tình cảnh này rồi......” 


Rossweisse-san bắt đầu lẩm bẩm. 


“Điều đó không đúng đâu. Chị sẽ nổi bật ra cho dù có mặc cái gì đi 
nữa vì chị dề thương mà.” 


Tôi chỉ đơn giản là nói với chị ấy về ấn tượng thực lòng của mình, 
nhưng Rossweisse-san mặt khác lại, 


Đang đỏ mặt và đôi gò má thì ửng hồng e thẹn! 


Này này này này, Rossweisse-san bình thường không phải sẽ trả lời 
lại bằng “Chị sẽ xem đó là lời khen” sao!? 


Điều tương tự xảy ra với Akeno-san, nhưng thật là không công bằng 


khi họ cư xử như vậy mỗi lần chúng tôi đi chơi! Ngay cả tôi cũng 
đang gặp khó khăn trong việc cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện. 


Không có thêm bất cứ cuộc đối thoại nào trong suốt thời gian trên 
tàu, và chúng tôi đến địa điểm đã chọn mười lăm phút sau đó. 


Nhà ga chúng tôi đã chọn tọa lạc ở khá xa thành phố. Chị ấy nói rằng 
mình có công việc ở tòa nhà tại sân ga, nên chúng tôi đến tầng mà 
mọi nơi đều là cửa hàng 100 yên. 


Ngay cái khoảnh khắc chúng tôi đến nơi, Rossweisse-san tỏ ra vô 
cùng hạnh phúc. 


Chị ấy bắt đầu nói với giọng run rẩy và gương mặt hào hứng. 


“......Ð-Đây là cửa hàng 100 yên khổng lồ dành cho phụ nữ mà chị 
đã hằng mơ ước...... “Bella”! Từ đó có nghĩa là “đẹp đẽ” hay “về 
đẹp” trong tiếng Ý, và nhãn hiệu này chỉ cho lên kệ những mặt hàng 
thời trang cho phụ nữ! Nó rất nổi tiếng về những món hàng cao cấp 
mà chỉ với vềể ngoài đã không hề giống một thứ trị giá 100 yên...... ồ, 
nhìn kìa! Gái dĩa đó nhìn thật sang trọng! Ồ, cái đồ giữ bút đó có hình 
dáng thật đẹp và không có chút lỗi nào! Ô, cái này có một không gian 
chứa đồ thật rộng lớn dù là với kích cỡ này...... Ị” 


Suy C-Chị ấy bắt đầu đi săm soi những món hàng trong khi bổ quên 
tôi ở đằng sau. Tôi chưa từng thấy chị ấy hào hứng đến vậy bao giờ 
cả. Chỉ bằng cách nhìn chị ấy thế này đã làm tôi một lần nữa nhận ra 
rằng chị ấy chỉỈ là một cô gái xêm tuổi mình. 


_ Có điều, sở thích khá là thú vị đấy...... Tôi không hề nghĩ đến 
chuyện chúng tôi sẽ đi đến một cửa hàng 100 yên hôm nay, tại đây ở 
Tokyo. Và vì bộ đồ mà cô ấy đang mặc, tôi đã tưởng chúng tôi sẽ đi 
đến một nơi xa hoa và sang trọng hơn...... 

“Xem cái này này, Ise-kun! Cái này, cái này, và cả cái này chỈ tốn có 


100 yên! Thậm chí không hề có bất kì một sản phẩm nào có giá 200 
hay 300 yên!” 


Rossweisse-san đang rất thích thú. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Nó làm 
tôi có cảm giác rằng chị ấy sẽ không thể sửa đổi mặt này của mình. 
Nhưng tính cách này của chị ấy làm tôi nghĩ rằng đó mới chính là 
Rossweisse-san. 


“Mình đã không thể nào kiềm chế mà xài đến mười nghìn yên để 
mua sắm...... Đúng như đã dự đoán từ “Bella” tại Tokyo. Thật là 


Rossweisse-san rên rỉ trong khi cứ nhìn vào ví của mình. 


Sau khi đi mua sắm, Rossweisse-san và tôi đang nghỈ ngơi tại sân 
vườn của một quán cà phê. 


Mua mười nghìn yên từ những món đồ có trị giá 100 yên. Cơ bản là, 
Rossweisse-san đã mua đến một trăm sản phẩm đang bắt đầu nghĩ 
rằng chị ấy đã mua quá nhiều thứ. Nên chị ấy đã gửi hàng của mình 
cho một công ty chuyển hàng gần đó. Họ sẽ đưa hàng tới vào ngày 
mai. Cả một lượng lớn hàng hóa. 


đủ 0n Nhưng mà nó chỉ tốn có mười nghìn yên thôi. Chị ấy đã tìm đến 
tận Tokyo để mua mười nghìn yên tổng cộng cho những món hàng 
100 yên. ...... Tôi đoán là cũng ổn thôi vì cô gái này trông có vẻ đã 
thỏa mãn rồi. Nhưng tôi băn khoăn liệu có ổn nếu một cô gái lại đi 
mua những thứ như vậy khi mà chúng tôi đã lặn lội đến tận Tokyo. 
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của Rossweisse-san từ bây 
giờ. Chị ấy bắt chuyện với tôi. 

nhàn C-Chị làm em chán sao? X-Xin lỗi vì đã kết thúc việc mua sắm 
khi mà chỉ có chị là vui vẻ về nó...... ⁄ 

Có lẽ là do việc tôi đã trưng ra một về mặt bối rối ra, nên Rossweisse- 
san nói thế với tôi trong khi có vẻ hơi buồn. 

“À không, không chút nào. Em rất vui khi được đi đến Tokyo cùng 
với chị, Rossweisse-san.” 

Đó là cảm xúc thật sự của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa riêng 
cùng với Rossweisse-san, nên cảm giác rất mới lạ. Tôi thậm chí còn 


có cơ hội được chứng kiến một mặt khác của chị ấy mà tôi không 
thường thấy, nên không thể nào mà nó chán được. 


Rossweisse-san nói ra sau khi nhấp một ngụm cà phê. 

MT Mà khi nghĩ về nó, đây là lần đầu tiên chị đi hẹn hò với một 
người đàn ông.” 

-] 

Tôi chẳng biết phải nói gì sau khi nghe cái sự thật kinh ngạc đó. Nó 


thậm chí còn làm tôi càm thấy vinh dự. Và cũng làm tôi băn khoăn 
rằng liệu có ổn khi tôi lại là bạn trai của chị ấy trong cuộc hẹn hò 


đầu tiên đầy thiêng liêng này. 
“Chị cảm thấy ổn khi đó là em chứ?” 


Tôi không thể ngăn mình hỏi được. Kiba có thể đã hộ tống chị ấy tốt 
hơn, và Azazel thậm chí có thể đưa chị ấy đến Tokyo bằng chiếc xe 
thể thao mà ông ấy rất tự hào. So với hai người đó, cách tôi tiến triển 
một cuộc hẹn hò khá là cơ bản. 


Rossweisse-san tiếp tục nói trong khi có vẻ hơi ngượng ngùng về nó. 


“N-Nếu chị được chọn một người để hẹn hò trong số những người 
đàn ông xung quanh mình, thì chị sẽ chọn em, Ise-kun...... N-Nhưng 
mà xin đừng hiểu lầm! Chỉ là “nếu” thôi! “Nếu” có ai đó hỏi! Đây đơn 
thuần chỉ là một câu chuyện “Nếu như” !” 


Rossweisse-san tiếp tục uống cà phê trong khi mặt đang đỏ dần lên. —- 
Đột nhiên chị ấy lại u ám sau khi hít một hơi. 


Du về Chị đã cắm đầu vào học lúc còn ở quê nhà...... Những Thánh 
Nữ Chiến, Valkyrie ở xung quanh chị đã có một cuộc tranh cãi về 
những vị anh hùng đáng kinh ngạc đã trở thành những chiến binh 
của Valhalla...... Trong khi bạn bè trong lớp đang phung phí thời 
gian với những người khác giới, chị chỉ cố gắng hết sức học hành để 
có thể đến gần hơn mục tiêu của mình.” 


V Nn Đó là một câu chuyện rất dễ mường tượng ra. Tôi khá chắc chị 
ấy đã tiếp tục học trong khi tự nhủ bản thân mình rằng: “Thật bẩn 
thỉu! Thật thấp hèn! Mi sẽ rớt vào đám thua cuộc nếu không chịu học 
đấy!”...... 


Rossweisse-san nhìn xa xăm. 


DI Chị đã trở thành một Valkyrie bằng việc dành toàn bộ thanh 
xuân cho việc học hành, nhưng mà giờ khi nhìn lại về những ngày 
tháng đó chị đã mong rằng mình đã dành chút thời gian chơi bời.” 


“Chị đang nói gì vậy chứ? Chị vẫn còn trẻ mà. Chị chỉ hơn em có một 
hai tuổi thôi, nên từ bây giờ, không, ngay lúc này trở đi chị có thể 
tiếp tục tận hưởng thời thanh xuân của mình mà.” 


Đúng thật là, chị vẫn còn trẻ lắm đấy! Những người xung quanh ch] 
ấy và cả chị ấy đã quên đi tuổi thật của chị vì là một giáo viên, 
nhưng vì chị ấy vẫn còn đang tuổi teen và vẫn có thể trải nghiệm 
tuổi trẻ của mình, tôi chốt rằng vẫn còn là quá sớm để chị ấy bắt đầu 
nói chuyện như một bà cụ non. 


“Và cũng thật tuyệt vời khi mà chị lại là cận vệ của lão già Odin 
người là Thần Tối cao. Thật đấy, rất tuyệt vời để có một quá khứ 
được làm việc bên một vị Thần tối cao tới từ truyền thuyết. 


Vận đen của Rossweisse-san khá là rõ ràng, nhưng nếu suy nghĩ về nó 
—mà không, chẳng cần phải suy nghĩ gì khi mà quá khứ và khả năng 
của cô ấy là rất đáng kinh ngạc. Tôi sẽ không thể nào vươn đến được 
một vị trí cao như là cận vệ của Thần Tối cao, cho dù tôi có được hồi 
sinh thành một người khác bao nhiêu lần đi nữa. 


%6 Dù là ông ta đã ném chị ở lại.” 
Rossweisse-san trở nên hơi buồn phiền về việc đó. 


Tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Thì, có thể nói việc 
chúng tôi trở thành đồng đội là nhờ có sự việc đó...... 


Rossweisse-san lại đem ra về mặt rầu rĩ. 


“......Gòn nữa......Chị không phải là người đã có những thành tựu to 
lớn như em vừa nói đâu, Ise-kun.” 


Nói vậy, Rossweisse-san lấy ra một cái huy hiệu từ trong túi của chị 
ấy. Có những kí hiệu phức tạp được khắc lên đó. ...... Một hình dạng 
độc nhất có những vòng tròn được tạo nên từ những ma ấn. Đây có 
phải lần đầu tôi được thấy nó......? Không, tôi đã thấy nó vào tối 
hôm qua rồi. ...... Đúng vậy, những biểu tượng đó đã được khắc vào 
vòng ma pháp. Bà của Rossweisse-san, Gondur-san, cũng có một cái 
tương tự. 


Rossweisse-san tiếp tục nói. 


“Đây là một biểu tượng độc nhất...... một dấu ấn gia tộc, thứ đã 
được lưu truyền hàng đời trong dòng họ của chị. Đứa trẻ lớn nhất 
trong gia đình sẽ thừa kế biểu tượng này và nó sẽ khắc sâu vào trong 
cơ thể cũng như linh hồn của họ để có thể truyền tiếp cho đời sau. 
ng Chị là đứa con lớn nhất, cụ thể là đứa con gái lớn nhất, nhưng 
chị lại không thể......” 


Rossweisse-san dừng lại ở đó và rồi nói ra sau khi hạ thấp giọng mình 
xuống. 


“......thừa hưởng được biểu tượng này.” 


Rossweisse-san nói với tôi. 


Tại một vùng ở Bắc Âu—Asgard, những Á Thần sinh sống ở đó đã 
sáng tạo và mài giũa những ma pháp, kĩ năng, và truyền thống độc 
nhất của họ, những thứ đã được lưu truyền qua dòng họ của mình 
và họ luôn ưu tiên việc chuyển lại những điều đó cho thế hệ kế tiếp. 
Và họ sử dụng thứ đó như một biểu tượng để đại diện cho người 
thừa kế khi họ thực hiện chuyển tiếp thế hệ, cũng là lúc họ khắc dấu 
ấn đó vào trong cơ thể và linh hồn của người thừa kế. 


Gia đình của Rossweisse-san cũng không khác gì, nên người thừa kế 
tiếp theo cũng sẽ mang trên mình dấu ấn gia tộc khi họ cần truyền nó 
lại. Mẹ của Rossweisse-san cũng đã thừa kế cái dấu ấn gia tộc đó, nên 
kế hoạch đã được định sẵn cho con gái trưởng là Rossweisse-san sẽ 
thừa kế nó. 


-Nhưng Rossweisse-san không thể thừa hưởng dấu ấn. 


Bất kể việc chị ấy có thực hiện nghỉ lễ để thừa kế nó bao nhiêu lần, 
thì dấu ấn cũng không được khắc vào cơ thể, linh hồn, và vòng ma 
pháp của Rossweisse-san. 


Rossweisse-san nói tiếp trong khi siết chặt dấu ấn trong tay mình. 


tuậuxš Chị không có bất kì anh chị em nào, nên một người em họ xa 
của chị đã thừa hưởng dấu ấn đó. Đứa trẻ đó đã hoàn thành nghi lễ 
thừa kế nó ngay lập tức, và chị vẫn còn nhớ nó như in khi mà không 
một ai như là chị hay những người họ hàng có thể phàn nàn về 
chuyện đó. ...... Chị vốn rất tệ trong việc sử dụng ma thuật, thứ được 
coi là chuyên môn của những người trong gia đình chị...... Chị không 
biết có nên nói là chị có sự tương thích rất thấp với nó không, nhưng 
chị vẫn không thể làm quen với ma pháp tâm linh seiz. Chị đã học 
cách sử dụng trường phái ma ấn và gandol, nhưng điều làm chị bất 
ngờ nhất là mình rất dễ dàng làm quen với những ma pháp công kích 
của Thánh Nữ Chiến vốn dùng trong chiến đấu...... Hiện giờ, chị đã 
trở thành pháp sư sở hữu một trong những ma pháp công kích mạnh 
nhất trong gia đình mình...... Trong số những người thân có thể sử 
dụng cả ba phong cách ma ấn, gandol, và seiz, thì chị là ngoại lệ duy 
nhất. Chị sở hữu sự tương thích khá cao với những ma pháp mà gia 
đình chị chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng...... Chị đã khá may mắn để 
được trở thành một Valkyrie......nhưng những kết quả mà chị đạt 
được chẳng là gì so với bà của mình trong thời kì vàng kim của bà 


Lb2 


Rossweisse-san thổ lộ trong vẻ buồn bã. 


su /33 Chị ấy không tương thích được với loại ma pháp đã lưu truyền 


trong dòng họ mình, và thay vào đó tài năng của chị nở rộ ở những 
lĩnh vực khác. Sairaorg-san hiện ra trong đầu tôi khi nghĩ về một 
trường hợp tương tự, nhưng nó chắc chắn rất khác bởi gia đình của 
Anh ta có một vai trò quan trọng để trở thành Great King đóng vai trò 
rất then chốt trong những công việc chính trị của Địa ngục...... Với 
tôi, một người được sinh ra trong một gia đình bình thường, vấn đề 
kế thừa là một thứ rất khó hiểu khi mà tôi không thể nắm bắt được 
nó. 


Tôi cũng đã được biết rằng chị ấy khá kém trong khoản đi thu thập 
linh hồn của anh hùng trong khoảng thời gian làm Valkyrie. Chị ấy 
đã chịu một tình cảnh thiếu may mắn cho tới khi được lão già Odin 
triệu tập. 


Nhưng tôi có cảm giác đây là định mệnh. Gó lẽ đó đã là số phận định 
đoạt cho chị ấy gia nhập nhóm Gremory với sức tấn công mạnh mẽ. 
Một Valkyrie liên tục học hỏi thêm về những ma pháp công kích! Tôi 
chỉ có thể nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đầy duyên số của Rias đều là nhờ 
nó. 


Rossweisse-san nói với khuôn mặt ửng hồng. 


Vy th Những pháp sư từ gia đình chị đã luôn rất giỏi trong việc giao 
tiếp với tiên và sử dụng ma pháp tâm linh. Tuy nhiên, chị đã trở nên 
đặc biệt khi bắt đầu học hồi những ma pháp công kích như thể một 
miếng bọt biển được thả vào nước vậy...... nên chị bắt đầu tỏa sáng 
hơn bao giờ hết vì chị có khả năng cải thiện kĩ năng cũng như bảo 
đảm được lượng năng lượng của mình. Phản ứng của bố mẹ chị đã 
không còn là sự khen ngợi nữa mà đã trở thành sự sửng sốt.” 


Tôi nói trong khi gãi má mình. 


“NÑ-Nhưng chị cũng đã học ma pháp phòng ngự khi trở về quê nhà 
trước đó mà.” 


“Đúng vậy...... Nói ngắn gọn thì, sức mạnh của chị đã dị biệt hoàn 
toàn so với phần còn lại trong gia đình. ...... Chị đã có những ý nghĩa 
lờ mờ về việc thừa kế truyền thống gia đình khi còn là một đứa trẻ 
và việc trở thành một Valkyrie giống như bà là một điều tất yếu sẽ 
xảy ra. Những người xung quanh chị cũng kì vọng rất nhiều về chị. 
Nhưng nó không xảy ra. Những thứ đáng lẽ phải xảy ra lại không hề 
KỐI; suy. Ngay cả lúc này, chị cũng không biết mình sẽ thành ai, và 
làm gì. Chị luôn lo lắng cho tương lai phía trước của mình. Nên chị 
chỉ làm những công việc được giao một cách tử tế và bắt đầu xem 
tiền là một vẫn đề quan trọng.” 


Chị ấy có tài năng. Nhưng đó không phải là thứ tài năng mà những 
người xung quanh chị mong muốn. Dù vậy, vì chị ấy đã được ban 
phúc với khả năng của mình, chị ấy đã có thể có một công việc. 
Nhưng chị ấy vẫn không tài nào tìm ra được câu trả lời cho hình 
tượng tương lai của mình-. 


Sự lo lắng của Rossweisse-san là một thứ mà những người có tài 
thường có. Trước đó tôi đã nghĩ rằng chị ấy khá tương đồng với 
Sairaorg-san, nhưng tôi đoán là khởi điểm của hai người là khác 
nhau. 


Rossweisse-san tiếp tục nói trong khi cất cái dấu ẫn đi. 


ng Không ai trong số bố mẹ chị, những người trong gia tộc của chị, 
và bà của chị đã đổ lỗi cho chị, và họ vẫn đối xử bình thường với 
CHÍ» y2: Gia đình chị đã chấp nhận hoàn cảnh ngay lập tức và nói, 
“Thì, sẽ có lúc một đứa trẻ như con bé sẽ xuất hiện trong một gia tộc 
thôi”. Điều đó làm chị rất hạnh phúc......nhưng chị sẽ phải sống theo 
một cách khác nếu họ chỉ trích chị dù chỉ một lần. ...... Không, cách 
sống hiện tại của chị cũng đã khác biệt rồi...... ° 


Có lẽ lí do chị ấy trở thành một Quỷ là vì chị ấy muốn có một sự thay 
đổi. 


“Chị đã rất vui khi được chọn làm người bảo vệ cho Odin-sama. ...... 
Ông ấy đúng là một con người rắc rối, nhưng chị đã thật sự nghĩ 
rằng đó là một công việc đáng để làm. ...... Dù ông ta đã bỏ chị lại 
đó.” 


Chị ấy là người duy nhất có khả năng bảo vệ ông ta—đây là thứ mà 
tôi được biết sau này. Hơn nữa, Rossweisse-san còn là Valkyrie có 
thời gian làm bảo vệ cho ông ta dài nhất từ trước đến giờ. Vì lẽ đó, 
tôi đã được biết rằng những Valkyrie khác đang khá chật vật. 


Rossweisse-san ngước lên trời và ngẫm lại cuộc đời mình trong tiếng 
thở dài 


E0 Chị đã tốt nghiệp bằng cách nhảy lớp ở quê nhà mình mà không 
thể tận hưởng tuổi trẻ, thế mà chị lại không kế thừa được dấu ấn gia 
tộc. Dù cho chị không có một kết quả đáng chú ý nào trong thời gian 
làm Valkyrie, chị đã trở thành hộ vệ cho Odin-sama. ...... Chị đã đến 
Nhật Bản để hộ tống Odin-sama và trở thành một giáo viên trong 
nhân giới sau khi được chuyển sinh thành Quỷ. ...... Giờ nhìn lại, chị 
chẳng biết mình sẽ trở thành cái gì và làm gì vì chị đã luôn đi theo 
một vòng luẩn quẩn. 


Rossweisse-san tự cười nhạo bản thân mình. Chị ấy đúng là đang đi 
trên một vòng luẩn quẩn. Có những thời điểm thăng trầm cho mỗi 
người trong những thành viên của nhóm Gremory, nên đây đúng là 
một đội đã thu thập toàn những người có rắc rối cá nhân. 


sN9 Chị có cảm giác rằng mình nên xin lỗi bà của mình. Chị không 
nghĩ là mình đã sống đúng với sự kì vọng của bà......” 


Rossweisse-san nói vậy trong khi cúi đầu xuống. 


#56 Có vẻ như chị ấy cảm thấy rất tệ về việc không thể kế thừa 
được dấu ấn gia tộc. 


Rồi Rossweisse-san nhìn vào mặt tôi và xin lỗi như thể vừa nhận ra 
điều gì đó. 


SN vk Xin lỗi nhé. Chị đã nói quá nhiều về cuộc đời mình cho em rồi, 
Ise-kun...... Chị thường cố gắng tránh nói về chuyện này ngay cả với 
những người thân với mình....... Chị đoán là mình muốn chia sẻ nó 
với ai đó sau chuyến thăm vừa rồi của bà.” 


“Không, em không phiền đâu. Trái lại, nó làm em cảm thấy vui vì có 
vẻ như em đã biết nhiều thứ về chị hơn rồi, Rossweisse-san.” 


Rossweisse-san hiếm khi nói chuyện của bản thân. Chị ấy đã cho tôi 
thấy một mặt khác của mình khi lộ ra niềm yêu thích với những cừa 
hàng 100 yên hay có tửu lượng khá kém, nhưng chị ấy chưa hề nói 
về bản thân mình. Buổi hẹn hò hôm nay có vẻ sẽ trở thành một điều 
quý giá. 

Rossweisse-san tiếp tục nói trong khi có về hơi xấu hổ. 


“Chị chưa từng hối hận khi trở thành Quỷ, em biết không? Chương 
trình phúc lợi xã hội của Địa ngục được xây dựng rất cụ thể và mức 
lương của chị cũng rất tốt. Nhóm Gremory thì tập hợp những người 
tốt và môi trường sống hiện tại của chị cũng rất tuyệt vời. ...... Dù là, 
nhóm Gremory luôn có những bất ngờ khi mà chúng ta luôn bị kéo 
vào những hoàn cảnh khác nhau...... nhưng lối sống của một giáo 
viên tại học viện Kuou là một thứ đáng làm hơn hẳn so với những sì 
chị đã tưởng tượng.” 


“Công việc giáo viên có vui không?” 
“Có chứ, chị chưa từng nghĩ rằng việc giảng dạy lại vui đến vậy.” 


Các học trò của Rossweisse-san đánh giá chị ấy rất cao. Rossweisse- 


san, một giáo viên dạy giáo dục công dân, rất giỏi trong việc giảng 
đạy và vì chị ấy luôn rút gọn được những thông tin quan trọng trong 
từng bài giảng của mình, những lớp mà chị ấy dạy luôn đạt điểm số 
cao trong những bài kiểm tra. Hơn nữa, vì tuổi của chị ấy không 
chênh lệch nhiều so với học sinh, chị ấy đang nhận được sự nổi tiếng 
như là một giáo viên ngoại quốc diễm lệ. Chị ấy có thể đã cảnh cáo 
mọi người nhiều lần và có thể đưa ra những ý kiến khắt khe, nhưng 
hiếm có một học sinh nào chống đối chị và rất coi trọng những ý kiến 
của chị ấy. 


Có vẻ như chị ấy đang được giúp đỡ bởi những giáo viên cao trung 
của mình, và những giáo viên khác thì rất quý trọng chị ấy bởi chị là 
một người có khả năng đưa ra ý kiển của mình cho một người kì lạ 
như Azazel-sensei. 


Nói về giáo viên...... Tôi nói ra suy nghĩ vừa chạy ngang đầu mình. 
“Chị sẽ chấp nhận lời đề nghị của chủ tịch Sona chứ?” 


Đúng vậy, Rossweisse-san đã nhận được lời mời làm một ứng viên 
cho vị trí giáo viên tại ngôi trường vừa mới thành lập bởi chủ tịch 
Sona. Cô ấy muốn Rossweisse-san trở thành giáo viên ma pháp. 


“Chị vẫn đang suy nghĩ về nó. Hiển nhiên đây không phải là vấn đề 
mà em ấy bắt chị phải quyết định chỈ trong một hai năm được...... 
Trước hết thì, vì chúng ta sẽ đến ngôi trường đó sớm thôi, nên chị đã 
quyết định sẽ suy nghĩ sau khi quan sát nó.” 


Tôi cũng đã nghĩ vậy. Sẽ rất thô lỗ nếu chị ấy thay đổi suy nghĩ sau 
khi chấp nhận nó một cách vô tư. Rõ ràng ra chị ấy cần được quyết 
định nó sau khi đã quan sát tận mắt ngôi trường đó. Nhưng chị ấy 
cũng đã nhận được lời mời làm giáo viên ma pháp từ Sairaorg-san, 
chứng tỏ mọi người đánh giá chị ấy rất cao. 


“Chị vẫn không biết mình có thể làm gì, nhưng việc giảng dạy là một 
công việc chị thích. Không, chị đã dần thích nó. Đó là lí do mà chị 
đang rất mong chờ những sự kiện sắp tới khi mà chúng ta sẽ giúp đỡ 
họ.” 


Rossweisse-san nói vậy trong khi mỉm cười. 


Rõ ràng là rất nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc đời chị ấy, nhưng có vẻ 
như chị ấy đang cố gắng hướng về tương lai như chị ấy lúc này. 


“Em cũng sẽ đến và thảo luận với chị nếu có chuyện gì xảy ra. Vì vậy 
xin hãy thoải mái bàn luận bất kì vấn đề gì với em cho dù là những 


lời phàn nàn.” 


“Vậy thì chị sẽ để em đi mua sắm cùng mình tiếp vậy. Đi mua hàng 
100 yên cùng em không tệ chút nào đâu. Và đó cũng sẽ là một lí do 
tốt cho bà của chị.” 


Ahahahaha...... lại cửa hàng 100 yên sao...... Thôi, nó cũng ổn mà. 
Tôi nghĩ rằng sẽ không phải ý tệ để đi xem phim hay đi đâu đó để 
ngắm cảnh. Thôi thì, vì chị ấy có về thích nó, nên cứ thế này là ổn 
nhỉ? 

“—Cô không hề kém cạnh bà của mình về bất cứ thứ gì nhỈ.” 

vi 

4y k4 Giọng nói của một người khác. Khi tôi cố tìm ra người đã nói câu 
đó bằng cặp mắt của mình, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một 
ai đó đang ngồi ở chiếc ghế sau lưng tôi. ...... Người đó đã đến sau 
lưng tôi mà tôi không hề biết. Cẩm giác này rõ ràng không thuộc vè 
một người mà tôi có thể lơ là cảnh giác. 

Rossweisse-san cũng ngay lập tức trở nên cảnh giác. 

Khi tôi quay lại, người đang ngồi sau lưng tôi là—một người đàn ông 
trẻ với mái tóc bạc. Một người trong bộ com lê với gương mặt điển 
trai. Tôi biết anh ta. Sau cùng thì, đó là người mà tôi đã chống lại lúc 
ở Romania. 


Người đàn ông—Euclid Lucifugus, chào chúng tôi trong khi cười. 


“Khỏe chứ, Sekiryuutei Hyoudou Issei, và còn cả cựu Valkyrie 
Rossweisse.” 


wi#¿ei Thế quái nào hắn ta lại ở đây!? Đột nhiên xuất hiện tại Tokyo 
ngay buổi trưa! 


Tôi muốn kích hoạt Sacred Gear của mình, nhưng xung quanh tôi 
đang có người, tôi không thể cứ thế đánh nhau ngay đây được. 


Tôi lườm hắn ta trong khi vẫn cảnh giác. Hắn ta khúc khích cười. 


“Ta không đến đây để gặp cậu, Hyoudou Issei. Ta có công chuyện với 
người đang đứng cạnh cậu.” 


Euclid nhìn sang Rossweisse-san. 


Hắn ta bắt đầu nói trong khi đưa tay ra trước. 


“Ta sẽ nói thẳng luôn. -Rossweisse, cô sẽ về phe của bọn ta chứ?” 


tì 


C-Cái quái gì...... ! Hắn ta đang chiêu mộ chị ấy à!? Tại một nơi như 
thế này!? Và tại sao lại chỉ mỗi Rossweisse-san trong thời điểm này? 
Tôi có quá nhiều câu hỏi—và gương mặt của Rossweisse-san đang tái 
đi. 


TH Cô ấy có đủ các điều kiện để hắn chiêu mộ sao? 


“_— Đây là một sự khôn ngoan. Nếu hắn ta đã hiểu, hãy để hắn ta 
kiểm tra con sốcủa quái thú. Cùng với đó là một con số cho kẻ đó: và 
của hắn ta là 666.” 


by ttg0YEi 666? Euclid nói vậy trong khi đưa tay lên trán. 


“Đó là một trích dẫn từ Khải Huyền. ...... Nó thật sự làm một Quỷ 
đau đầu như búa bổ khi dẫn trích một câu nói từ trong Kinh 
thánh...... “ 


xế: Ngay cả tôi cũng bị đau đầu chỉ vì nghe thứ đó. Đã là Quỷ thì 
đừng có mà đột ngột đọc một thứ như thế chứ! 


Khải Huyền...... Một mục từ Khải huyền thư đã ghi chép về Great 
Red sao. À đúng rồi, Trihexa cũng được nhắc trong đó. 


Hắn ta tiếp tục nói trong khi nhìn vào đôi mắt của Rossweisse-san. 
“Ta có nghe rằng cô đã viết một bài luận văn trong thời gian học tập 
tại Asgard. Và tiêu đề của bài luận đó là “Cái nhìn về Quái thú của 
Khải Huyền”.” 


Thật à? Vậy là Rossweisse-san đã viết về những thứ như vậy lúc 
còn là một học sinh ở đó nhỉ. 


= 


Tôi đã bị thuyết phục. Nó đã liên kết chặt chẽ với tin tức về việc 
Rossweisse-san được tìm thấy ở thư viện mà Matsuda và Mootohama 
đã nhắc đến. Rossweisse-san đã đọc những quyển sách liên quan đến 
Kinh thánh. ...... Vậy đó là lí do sao. Cô ấy khả năng cao đã nhớ lại về 
bài luận của mình khi nghe thấy cái tên Trihexa ở Romania. 


Rossweisse-san nói bằng một giọng run rẩy. 


“T-Tôi đã vứt nó đi vì không thể viết được một cái kết tử tế. Thứ tôi 


nộp lại là một bài luận khác. ...... Nhưng tại sao các người lại biết về 


Hắn ta nhếch mép đầy kinh tởm trước câu hỏi của cô ấy. 


“Bọn ta là những người đang thu thập mọi thông tin có thể liên quan 
đến Trihexa. Dù là một bài luận văn đã bị vứt đi trong quá khứ, bọn 
ta cũng sẽ tìm và thu giữ nó cho dù nơi đó có là tận cùng trái đất đi 
nữa.” 


Rossweisse-san run lên sợ hãi khi nghe thấy. 


 NSjA Tôi đã chia sẻ một chút nội dung của bài luận đó cho một người 
bạn cùng phòng lúc đó. Đừng nói là các người...... Mi 


Hắn ta nhún vai trước câu hỏi của Rossweisse-san. 
“Bọn ta đã tự mình lục lọi trong trí nhớ của cô ta nhưng chỉ tìm được 
một mảnh thông tin thôi. Đó là lí do bọn ta chuyển phương pháp 


thành việc trực tiếp chiẹu mộ cô.” 


Rossweisse-san đưa tay phải ra trước sau câu nói đó. Đôi mắt đó lóe 
lên ý chí chiến đấu của cô. 

25x22 Vậy là các người đã ám sát cô ấy? Lũ cặn bã, ta sẽ đưa ngươi 
xuống mồ-” 

Euclid khịt mũi cười và đảo mắt nhìn xung quanh. Gó rất nhiều 
người đang nhìn chúng tôi với đôi mắt tò mò bởi chúng tôi đã tạo ra 
sự lộn xộn. ...... Chiến đấu ở đây sẽ chẳng hay ho gì. 

Rossweisse-san miễn cưỡng thả tay xuống. Đúng rồi, đó là một quyết 
định chính xác. Nếu chúng tôi tấn công hắn trước, thì hắn sẽ chẳng 
nể nang gì mà phản công trong khi kéo theo những người xung quanh 
chúng tôi. 


Euclid đứng dậy khỏi ghế và cúi chào những người xung quanh 
chúng tôi. 


“Tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào. Tôi sẽ rời đi ngay đây.” 
Trong lúc đi ngang qua chúng tôi, hắn ta thì thầm. 


Đệ cớ Cô ta vẫn an toàn. Bọn ta không bắt cô ta làm con tin. Chỉ trừ—“ 


Euclid vuốt mái tóc của Rossweisse-san bằng một tay. 


“Ta muốn khả năng của cô. Cô rất đặc biệt. Hơn rất nhiều những gì 
cô biết. -Và mái tóc bạc lộng lây này. Hệt như...... 4 


LÍ 


Đôi tay của tôi hướng thẳng đến hắn ta không suy nghĩ. Euclid nhanh 
nhẹn né chúng. 


“Tạm biệt, Sekiryuutei, Rossweisse. Hẹn gặp lại. Xin hãy quyết định 
câu trả lời trước lúc đó.” 


Nói vậy, Euclid Lucifugus biến mất trong dòng người tấp nập. 


TỔ, :ăc liên lạc với Rias ngay sau khi hít một hơi-. 


Rossweisse-san và tôi trở lại biệt thự. Đã là xế chiều và những thành 
viên của ORC đã tập hợp tại phòng của tôi. 


NT Để hắn ta xuất hiện tại Tokyo. Tôi đã quá thiếu cảnh giác.” 


Rias người đã biết về cuộc chạm trán của chúng tôi và Euclid đang 
cắn rứt về sự thiếu cảnh giác của mình. 


" Thị trấn này đã bị tập kích một lần rồi, và vì nó vốn nằm trong 
khu vực của Tam Đại Thế Lực, nên an ninh ở đây đã được tăng 
cường. Tất nhiên thủ đô của Nhật Bản là Tokyo đang nhận được sự 
hợp tác từ mỗi thế lực và đang tăng cường sự cảnh giác của họ lên 
(Phần lớn là nhóm siêu nhiên được thành lập bởi những bề trên của 
Nhật Bản đang cảnh giác đề phòng như là lực lượng chính). 


Dù vậy, hắn ta...... lại cả gan xuất hiện trước mặt chúng tôi giữa ban 
ngày ban mặt! 


Irina nói trong khi nheo mắt. 


-gšy lế Chúng rõ ràng là khác với những tồn tại siêu nhiên đã tạo ra 
những cuộc khủng bố cho đến lúc này. Qlippoth có vẻ không có chút 
ngần ngại nào trong việc để lại ảnh hưởng lên thế giới loài người và 
gây ra những cuộc đồ sát.” 


Chắc chắn là đúng như lời của Irina. Chúng rất khác biệt so với 
những kẻ khủng bố mà chúng tôi đã đối mặt đến giờ. Những kẻ mà 
chúng tôi đã chống lại đến lúc này đều có mục tiêu cụ thể và tập 
trung những đợt tấn công vào đó. Nếu đó là phe Cựu Ma vương, 
chúng sẽ tấn công chủ yếu vào Tam Đại Thế lực, và nếu như là hội 
Anh hùng, chúng sẽ khiêu chiến với những tồn tại siêu nhiên. 


Bọn chúng, Clippoth, rất khác biệt. Để hoàn thành mục đích, chúng 
sẽ bộc lộ những ý đồ độc ác tới nhân loại và nhân giới. Không, tới 


bất kì tồn tại nào. Tất cả chỉ nhằm hoàn thành những mong muốn 
của chúng-. 


Như một kết quả, thế giới của Vampire gần như đã bị hủy diệt. 


Nếu như chúng tôi đã tấn công chúng tại đó và để chúng triệu hồi ra 
đám Ác Long...... Từ thảm họa sẽ không thể đủ để miêu tả tình cảnh 
lúc đó. Thương vong sẽ không thể dừng lại ở con số một hai trăm 
người. 


_: Liệu Rossweisse-san và những hành động của tôi có quá thiếu 
suy nghĩ không...... h 


Tôi đang cúi gằm mặt xuống nhưng rồi Rias nói với tôi. 


“Ise, đừng để tâm nó làm gì. Chúng là những kẻ khủng bố với sức 
mạnh. Nói thẳng ra, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nếu muốn 
và để hắn ta xuất hiện và chạm trán với anh trong thời gian riêng tư 
của mình là một chuyện mà chúng ta chẳng thể nào đoán được.” 


Akeno-san tiếp lời cô ấy. 


“Đúng vậy, kiểu hành động đó sẽ tạo thêm rủi ro cho chúng nữa. Cho 
dù chúng có thể xâm nhập vào một thành phố lớn nào khác, đó cũng 
không phải là việc có thể làm đều đặn được. Nếu chúng làm một lần, 
thì nó sẽ dẫn chúng đến thất bại ở lần thứ hai vì chúng ta sẽ tăng 
cường lực lượng ở địa điểm đó. Trừ phi chúng buộc phải làm, chúng 
tạm thời sẽ chưa đi thêm nước cờ nào đâu.” 


Giống như Akeno-san nói, sự đề phòng tại Tokyo trước Qlippoth đã 
lớn hơn do sự xuất hiện của chúng. Không, vốn là mức độ đề phòng 
đã cao rồi, nhưng tôi được biết rằng nó đã được tăng cường thêm. 


Ravel chuyển ánh nhìn sang phía Rossweisse-san. 


TỶ Chúng tiếp cận Rossweisse-san cho dù đã biết được sự ảnh 
hưởng của rủi ro...... Tôi nghĩ rằng điều này cho thấy chúng đánh 
giá bài luận văn do Rossweisse-san viết thời học sinh là một đầu mối 
thông tin trọng yếu, đúng chứ?” 


Rias tiếp lời em ấy. 


“Từ lời nói của hắn ta, cũng là tự nhiên để nghĩ rằng khả năng cao là 
bài luận đó có giá trị rất lớn với chúng. Cũng đến lúc để Azazel thực 

hiện cuộc gọi thường thấy cho chúng ta rồi, nên hãy xem thử ông ấy 
sẽ nói gì về nó. Rossweisse, chị có thể kể lại cho Azazel về chuyện đó 


chứ?” 
“ĐƯỢc. ” 


Rossweisse-san gật đầu trước yêu cầu của Rias........ Rossweisse-san 
đã có biểu cảm khó chịu đó kể từ lúc gặp Euclid. 


Một vài phút sau, chúng rôi nhận được cuộc gọi quen thuộc của 
Azazel-sensei. Sự thật là, Azazel-sensei hiện không có ở thị trấn. Ông 
ấy đã quay lại Địa ngục và đang có cuộc trao đổi dài ngày với những 
nghiên cứu viên của Grigori về Sacred Gear, một thế giới khác, và 
những hành động của Qlippoth, 


Khuôn mặt của Azazel-sensei xuất hiện trong vòng ma pháp liên lac. 
Chúng tôi giải thích mọi chuyện cho ông ấy. 


I Ta hiểu, vậy là Rossweisse đã bị nhắm đến.] 
Sensei nheo mắt lại trong khi để tay dưới cằm mình. 


[Mấy đứa có biết đến những vụ mất tích của những Pháp sư lâu năm 
không?] 


Chúng tôi gật đầu trước câu hỏi đó. Chúng tôi đã biết được chuyện 
đó từ Rias và Gondur-san hôm trước. 


[Có một điểm chung giữa những vụ việc đó. -Tất cả bọn họ là 
những người đã nghiên cứu về “Con số của quái thú” 666. Và bọn họ 
là những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu bằng một phương pháp khác 
so với số đông. Gó về như những người đã đến cuộc gặp mặt là 
những nhà nghiên cứu kiểu đó.] 


-l 
2h) Tôi không thể nói được gì trước lời thuật lại của Sensei. ......Một 
liên kết rõ ràng đã xuất hiện. Theo như lời Euclid, Rossweisse-san đã 


viết một bài luận về 666. Và vì những Pháp sư đang mất tích đều có 
điểm chung là đã nghiên cứu về 666-. 


“Nói cách khác là chúng đang bắt giữ những Pháp sư đang nắm 
thông tin về “Con số của quái thú”—Trihexa.” 


Sensei gật đầu trước câu nói của Rias. 
[Mấy đứa có thể tưởng tượng được kiểu phong ấn đã được dùng nếu 


biết nôi dung của Khải Huyền và Chúa trời trong Kinh thánh. Ta đã 
rút ra được rằng có 23 phong ấn mạnh mẽ khác nhau mà những kể 


thuộc Qlippoth có thể gặp khó khăn để phá giải. Bên bọn ta đang có 
một hội nghị và đang tính toán thời gian còn lại trước khi 666 được 
giải thoát từ các thông tin đã có. Chúng ta không hề có ý định để bọn 
chúng mang 666 trở lại, nhưng vẫn cần có sự chuẩn bị cho tình 
huống xấu nhất.] 


` Nếu 666 trở lại và chiến đấu với Great Red, thì chuyện gì sẽ xảy 
ra với thế giới này......? 


Sensei cười lớn sau khi thấy sựlo lắng mà chúng tôi đang có. 


[Vẫn còn quá sớm để chán nản đấy, mấy nhóc. Bọn ta đang lên kế 
hoạch cho vài thứ “bảo hiểm” săn sàng cho mấy đứa rồi, để đề 
phòng. Ta cần phải chuẩn bị nó sớm, nhưng ta sẽ bàn lại chuyện này 
kĩ hơn với mấy đứa vào một lúc nào đó.] 


Sensei đã có sẵn kế hoạch rồi à?. Có vẻ như thầy ấy sẽ có vài cái 
“bảo hiểm” theo một cách khác. 


[Thì, ta cũng chẳng biết nếu đáp án có được khi hội nghị này chấm 
dứt có thể tin tưởng được không. Sau cùng thì bọn ta cũng chẳng biết 
được những ảnh hưởng mà các Pháp sư bị bắt có thể tạo ra lên mấy 
cái phong ấn.] 


Tôi thắc mắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị bọn chúng 
giam giữ. Chúng ta đang nói về Qlippoth đấy. Tôi chỉ có thể nghĩ 
rằng chúng đang làm những thứ sai trái để bắt mọi người làm theo 
lời chúng nói. 


Sensei hỏi Rossweisse-san. 


[Ta chỉ hỏi một câu đơn giản thôi. Rossweisse, cô đã mã hóa con số 
666 thế nào?] 


Rossweisse-san mở đôi môi đã khóa chặt nãy giờ. 

Suải: Tôi đã nghiên cứu nó bằng cách sử dụng con số “616”, thử sử 
dụng một phương pháp khác. Tôi sử dụng con số đó để so sánh với 
những với những tài liệu và sự việc xảy ra trong mỗi sức mạnh vì tôi 
đã tạo ra một công thức số và một công thức kĩ thuật.” 


In Ta hiểu, đúng như dự đoán.] 


Có vẻ như Sensei đã đoán được phần lớn những gì mà Rossweisse-san 
chuẩn bị nói. 


SN: Cái gì vậy, 616 thì liên quan gì? Không phải nó là 666 à? 
Tôi đang có đầy hoài nghi nhưng Sensei nói với tôi. 


[Trong khi phần lớn các nhà nghiên cứu của Khải Huyền tập trung 
vào con số 666, một bộ phận Pháp sư đã sử dụng phương pháp khác 
bằng cách sử dụng con số 616 để nghiên cứu về nó. Những người bị 
bắt giữ trong sự việc lần này đều đã nghiên cứu về “Con số của quái 
thú” thông qua số “616”.] 


Một phương pháp khác! Vậy là còn có cả cái đó nữa...... Và một 
trong số những người nghiên cứu phương pháp đó là Rossweisse-san. 


Sensei tiếp tục nói trong khi xoa cằm. 


[Đa số các nhà nghiên cứu không xem con số “616” như một phương 
pháp đúng. Ngay cả bên Grigori bọn ta cũng nghĩ vậy. ...... Nhưng 
chứng kiến những bước đi của chúng, có phải Chúa trong Kinh 
Thánh đã thực hiện phong ấn lên 666 bằng cách sử dụng con số 
“616” không......?] 


Sensei nói điều đó như thể đang tự thì thầm với bản thân. Thay vì 
giải thích với chúng tôi, nó giống như ông ấy đang nói chuyện trong 
khi cảm thấy sốc với giả thuyết của chính mình. 


Có lẽ thầy ấy đã nhận ra rằng mình đã nói ra thành tiếng, nên sau khi 
ho khan một cái, rồi nói với Rossweisse-san. 


[Được rồi, đầu tiên thì, Rossweisse. Hãy viết lại mọi thứ cô còn nhớ 
về bài luận mà mình đã viết lúc còn là học sinh lên một tờ giấy và 
gửi nó qua chỗ tôi. Tôi sẽ kiểm tra xem nó liên quan đến 666 ít hay 
nhiều.] 

“...... Tôi đã viết xong nó từ một lúc trước rồi.” 

Rossweisse-san đặt lên một chồng giấy tờ có những kí hiệu ma thuật 
khó hiểu cùng những công thức trên đó vào vòng ma pháp dịch 
chuyển và gửi chúng đi. Từ vòng ma pháp liên lạc, đống tài liệu xuất 
hiện trong tay Azazel-sensei cùng một tia sáng. Có về chúng đã được 
chuyển đi thành công. 


Sensei nói với Rossweisse-san sau khi nhận được chúng. 


[Nhưng mà, cô đúng là giỏi thật. Để có thể nghiên cứu về một thứ 
tương tự như bà của mình, ta đoán là gia đình thì phải giống nhau.] 


gỉ 


Tôi đã nhận ra một lí do khiến cho khiến cho Rossweisse-san lộ ra 
biểu cảm bối rối lần đầu tiên sau khi nghe thấy câu nói của Sensei. 


Điểm tương đồng giữa các Pháp sư đang bị nhắm đến trong sự việc 
lần này là—việc bọn họ đã nghiên cứu về 666. Những người sẽ tập 
hợp tại buổi gặp mặt được tổ chức tại Địa ngục cũng vậy. Nói cách 
khác, bà của Rossweisse-san cũng đã...... nghiên cứu về 666. 


`. 


Tối hôm đó, Rossweisse-san tiếp tục giữ bộ mặt khó chịu đó và không 
mở lời thêm một lần nào nữa. 


Phần 4. 


“Ngôi trường Rating Game dành cho mọi người”, vốn là ước mơ của 
nhóm Sitri, mà cụ thể hơn là của chủ tịch Sona, bất ngờ được xây 
dựng bên trong lãnh thổ của Agares. 


Thường thì đó sẽ không phải là chuyện lạ khi xây dựng một ngôi 
trường bên trong lãnh thổ của Sitri, nơi thuộc về trưởng nữ thừa kế 
tiếp theo của Gia tộc Sitri người đang rất mong chờ chuyện này 
thành hiện thực, nhưng những vẫn đề chính trị cũng có dính dáng tới 
việc này. Đúng hơn thì, nó đã trở thành một tình cảnh phức tạp. 


Có lẽ lí do để Chủ tịch Sona xây dựng ngôi trường này có một chút ý 
định của chị gái cô ấy là Serafall Leviathan-sama? -Có về như một số 
người đang đồn đại điều đó. 


Rõ ràng là Leviathan-sama, người hết mình ủng hộ Chủ tịch Sona, đã 
đồng thuận về việc thành lập ngôi trường này. 


Tuy nhiên, hành động này sẽ kích động đến những chính trị gia, 
những ông lớn với dòng dõi quý tộc luôn coi trọng cựuhuyết thống. 
Trong mắt họ, một “Ngôi trường Rating Game mà ai cũng có thể gia 
nhập bất kể cấp bậc” sẽ như một cái gai vậy. Hiển nhiên là sẽ có 
những ý kiến và áp lực chống lại việc này. Nếu Leviathan-sama trở 
nên cứng đầu và tranh cãi với họ, thì sẽ không lạ gì nếu họ xem đó là 
“hành vi lạm dụng quyền lực của Leviathan” 


Lí do mà Rias, hay nhà Gremory, không thể can thiệp vào vấn đề này 
cũng là vì lí do kể trên. Nếu những kẻ bề trên xem đây là ý định của 
nhà Gremory, hay nói cách khác là Sirzechs-sama, thì họ đang giả 

định rằng khả năng cuộc tranh cãi giữa các phe dưới trướng Tứ Đại 


Ma Vương sẽ trở nên căng thẳng hơn. 


Sau cùng thì, Rias...... chỉ có thể giúp được đến một mức độ nào đó 
mà không thu hút sự chú ý mà thôi. 


Tôi được biết rằng chủ tịch Sona đã suy nghĩ nghiêm túc về việc từ 
bỏ giấc mơ này của mình. Có vẻ như việc làm một thứ có khả năng 
dẫn đến sự ảnh hưởng đến vị trí trong giới chính trị của chị gái mình 
là một điều mà trưởng nữ thừa kế tiếp theo của Nhà Sitri được xem 
là một hành động ngu ngốc và không nên làm. 


Tuy nhiên, một vị cứu tỉnh đã xuất hiện. 


“Nếu chuyện là vậy, chúng tôi sẽ trở thành trung gian và xây dựng 
ngôi trường ở trong lãnh thổ của mình và nghiêm túc thực hiện nó 
trong khi để ý đến những bề trên.” 


-Và người đã liên lạc với họ là Người đứng đầu hiện giờ của Nhà 
Agares. Như mong đợi từ một người có công việc là một trung gian. 
Niềm tin mà các chính trị gia đến từ các phe Ma Vương dành cho 
Arch Duke Agares là rất lớn. Ông ta đã giành được sự hậu thuẫn của 
Nhà Great King, nhà đứng đầu trên trên mặt huyết thống, và xây 
dựng “Ngôi trường Rating Game dành cho mọi người” đầu tiên. 


Đó là lý do vì sao nhóm ORC chúng tôi (Nhóm Gremory + lrina + 
Ravel) đang quay về Địa Ngục để giúp đỡ cho ngày trải nghiệm của 
trường. Chúng tôi dịch chuyển một vài lần sau khi về đến lâu đài 
Gremory và bước chân vào lãnh thổ của Agares. Chúng tôi đã được 
lên lịch để giúp sức trong hôm nay và ngày mai nên chúng tôi sẽ ở lại 
qua đêm. 


Nơi mà ngôi trường được xây dựng rất gần với thành phố trên không 
Agreas, nơi đã diễn ra trận Rating Game giữa nhóm Gremory và 
nhóm Bael. 


Auros—đó là tên của thị trấn. Tôi nghe nói rằng đây là một trong 
những nơi đại diện cho lãnh thổ Agares và được cho là có những sản 
phẩm nông nghiệp chất lượng nhất Thế Giới Ngầm. 


Có rất nhiều cư dân ở đây kiếm sống chủ yếu bằng việc làm nông, 
nhưng dân số ở đây thì không đông lắm. Sẽ không lạ gì nếu thị trấn 
này phát triển bằng cách trở thành một địa điểm tham quan cho du 
khách khi mà nó ở rất gần thành phố trên không Agreas, nơi được 
cho là thánh địa của Rating Game. Đáng buồn là, thị trấn được xem 
là điểm tham quan lại nằm ở phía đổi diện của nơi này trong khi 
thành phố trên không Agreas nằm ở giữa hai thị trấn. Ngoài ra, vì du 


khách đến tham quan Agreas sẽ dành thời gian tận hưởng thành phố 
trên không, nên tôi biết được là họ rất ít khi ghé xuống những thị 
trấn gần đó. 


Nói cách khác, thị trấn này là một nơi tĩnh lặng và bình yên dù nằm 
sát bên thành phố trên không nổi tiếng. 


Nơi chúng tôi dịch chuyển đến là tại tầng cao nhất của tòa tháp quan 
sát nằm giữa thị trấn. Những cánh đồng gieo trồng đủ các loại hoa 
màu trải đều xung quanh thị trấn và bạn cũng có thể nhìn thấy rất 
nhiều cối xay gió nổi bật lên. Nơi đây không hề nổi bật gì nhưng nó 
vẫn là một nơi yên bình. 


Tôi đoán là thị trấn này cung cấp một môi trường tốt để xây dựng 
trường học. 


Viên chức chính quyền của thị trấn đã đứng đợi chúng tôi trước vòng 
ma pháp đưa chúng tôi xuống tháp quan sát. Người đang đứng đợi 
chúng tôi dưới chân tháp là- 


“Chào, Hyoudou.” 
Đó là Saji. 


Sẽ khá bình thường nếu như thị trưởng của thành phố đến chào đón 
chúng tôi khi Rias, một công chúa của nhà Gremory, đến thị trấn này. 
Đáng tiếc là, vị thị trưởng đã tham dự buổi họp các Pháp sư từng 
được nhắc đến nên ông ấy không thể có mặt. Rias cũng không có ở 
đây vì việc công, nên cô ấy đã dặn với thị trưởng là “Chúng tôi không 
cần buổi chào đón trang trọng đâu.” 


Viên chức kia chuyển công việc cho Saji và chúng tôi tiến vào thị 
trấn. 


Hoa màu, cối xay gió, và những ngôi nhà phong cách Châu Âu xây lên 
từ những viên đá. Không hề có một tiếng động ồn ào mà bạn thường 
nghe ở những thành phố cho thấy sự bình yên nơi đây. 


Rồi Saji nói. 


“Nơi này thật tuyệt, đúng không? Một thị trấn miền quê tại Địa 
Ngục! Dù vậy thì cũng không có nghĩa rằng nó chẳng có chút danh 
tiếng nào. Tớ được biết rằng sẽ có những buổi giới thiệu hay những 
thứ tương tự được diễn ra tại thị trấn này để buổi họp mặt của các 
Pháp sư có thể bắt đầu. Có vẻ như thị trưởng đầu tiên của thị trấn 
này rất thích thực hiện các buổi họp mặt nên nơi này đã trở thành 


địa điểm được một số người biết đến. Ngoài ra, cậu còn có thể thấy 
sân khấu khổng lồ cho Rating Game, Agreas, ở gần đây, nên cậu có 
thể nói rằng môi trường ở đây là lựa chọn khả đĩ nhất cho cậu.” 


Giọng của Saji tràn đầy năng lượng. Tôi đoán là cậu ấy thích thị trấn 
này. Đây đúng là một nơikhá tuyệt. Không có dấu hiệu gì của một 
cuộc lộn xộn vì nơi này quá đôi bình lặng. 


“Tớ rất muốn làm công việc đồng áng tại một nơi thế này.” 


Asia nhìn ngó xung quanh thị trấn với đôi mắt lấp lánh. Một trong 
những ước mơ của Asia là được sống ở vùng đồng quê. Sau đó cả tôi 
cũng nghĩ đến việc sống ở một thị trấn như thế này và làm đồng cùng 
Asia. 


Xenovia tiếp lời. 


“Tớ cũng nghĩ chuyện đồng áng cùng Asia sẽ rất tuyệt vời. Cuộc sống 
của Quỷ như chúng ta sẽ rất dài. Có lẽ chuyện quên đi công việc của 
một nữ chiến binh và đi làm nông một lần là một ý hay. Tớ chắc rằng 
Ise sẽ nói rằng cậu ấy sẽ sống cùng với Asia, nên sẽ chẳng hại gì nếu 
tớ theo cùng nhỉỈ.” 


Vậy là cô ấy nói thế trong lúc để tôi bám theo Asia! Thì, đúng là tôi 
muốn sống cùng Asia tại chốn làng quê thật! 


Irina cũng nói trong khi ngước lên nhìn trời. 


“Có lẽ tớ cũng nên sống ở nông thôn trong tương lai? Nhưng nó khá 
khó khăn để một Thiên thần có thể sống ở Địa Ngục, nên tớ nghĩ 
rằng sẽ rất vui khi giúp đỡ Ise-kun và Asia-san trong chuyện đồng áng 
mỗi khi có việc cần đến Địa Ngục.” 


Có về như bộ ba Giáo hội đã bắt đầu mơ tưởng đến thị trấn nông 
thôn này rồi. 
Rias và Akeno-san đang khúc khích cười. 


“Tất cả mấy em, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện sẽ làm øì sau khi 
về hưu đấy.” 


Qủa thực, đúng là vậy. Chẳng có ích gì khi thảo luận về những thứ 
sẽ xảy ra tại một thời điểm không ai biết là khi nào. Tôi khá chắc 
chúng tôi cảm thấy thế này là do đã bị quyến rũ bởi cảnh vật nơi 
đây. 


Sau một lúc đi theo Saji và nói về những chuyện như thế, một tòa 
nhà vừa được xây dựng xuất hiện tại một góc phía nam thị trấn. 


Tất cả chúng tôi đều bị tòa nhà đó làm cho kinh ngạc. -Đó là vì một 
ngôi trường nhìn rất quen thuộc đã được xây ở đó. 


Nó nhìn hơi nhỏ hơn so với diện tích của học viện Kuou, nhưng xem 
xét tỪ các công trình có vẻ như là phòng thể dục và cả vị trí của sân 
thể thao, vị trí của các cơ sở vật chất có về như được dựa trên 
trường của chúng tôi. 


Trên cổng của ngôi trường là một bảng tên có ghi “Học viện Auros” 
được viết bằng kí tự của Quỷ. Vậy là họ đã dùng tên của thị trấn cho 
ngôi trường. Tôi nghĩ đó là một cái tên phù hợp. Chắc chắn những kẻ 
ồn ào sẽ chẳng chịu ngồi im nếu họ sử dụng cái tên Bael hay Sitri. 


Chúng tôi đi qua cổng trường và vào tòa nhà chính. 


Tại sân thể thao, đã có những đứa trẻ đang vận động như chạy bộ và 
còn cả đấu với nhau bằng quỷ năng. Khi cẩn thận quan sát, tôi có thể 
thấy những thành viên của nhóm Sitri và Bael đang trông nom lũ trẻ. 
Chúng chắc hẳn là những học sinh tham sia ngày trải nghiệm. 


Khi chúng tôi tiến vào tòa nhà chính, chủ tịch Sona chào đón chúng 
tôi tại lối vào. 


Saji nói với chủ tịch. 

“Chủ tịch, em đã đưa những thành viên của CLB nghiên cứu những 
điều huyền bí rồi đây.” 

“Cảm ơn em, Saji. Hãy trở về vị trí mà em chịu trách nhiệm.” 


43? 


Nghe vậy, Saji nhanh chóng rời đi với lời nói “Gặp sau nhé” và vẫy 
tay chào chúng tôi. 


Chúng tôi nhìn quanh phía bên trong tòa nhà này. Nó có mùi khá mới. 
Điều đó chứng tỏ rằng tòa nhà này mới được xây dựng không lâu. 
Tôi có thể thấy nhiều chỉ tiết được dựa trên thiết kế của học viện 
Kuou như là cổng trường và bên trong tòa nhà này. Dù đây là một nơi 
hoàn toàn mới với chúng tôi, tôi chỉ nghĩ được rằng đây là một nơi 
chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần. 


Rias đưa tay ra với một nụ cười và nói: 


“Hãy để tớ nói lại lần nữa, chúc mừng nhé, Sona.” 


Chủ tịch cũng cười khi bắt tay Rias. 


“Cảm ơn, Rias. Đây mới chỉ là ngôi trường đầu tiên và ngày khai 
giảng của nó còn rất xa, dù bọn tớ đã có thể tổ chức ngày trải 
nghiệm.” 


Chủ tịch Sona nói trong khi chỈ tay về phía trong của tòa nhà. 
“Giờ thì, hãy để tôi dẫn mọi người đi thăm quan.” 
Chúng tôi bước vào trong với sự dẫn đường của Chủ tịch. 


Những đứa trễ và phụ huynh của chúng đến và rời khổi hành lang. 
Từ ngoài lớp học tôi có thể thấy những người từ nhóm Bael đang 
đóng vai trò giảng viên và đang chỉ dạy những đứa trẻ. Chúng-đang 
nghe các bài giảng với gương mặt đầy nghiêm túc. Cha mẹ của chúng 
đang ngồi quan sát từ phía cuối lớp học cũng nghiêm túc nốt. Những 
thành viên của nhóm Bael cũng như giảng viên đặc biệt được Chủ 
tịch Sona mời đến đang làm công việc giảng dạy chính trong khi 
thành viên nhóm Sitri đang hỗ trợ họ. Thì, những thành viên của 
nhóm Sitri cũng toàn là học sinh mà. Họ sẽ không thể tiến xa đến 
mức làm giảng viên được. Ngoài ra thì những nhân viên tình nguyện 
được Chủ tịch Sona tập hợp lại đang di chuyển trong tòa nhà như thể 
rất bận rộn. 


Phần lớn những đứa trẻ ở đây đều ở khoảng 10 tuổi. Ở nhân giới, 
chúng đang ở độ tuổi học tiểu học. Cũng có những đứa trẻ đã rơi vào 
tầm 15, nhưng những đứa có vẻ giống học sinh tiểu học nổi bật hơn 
hẳn. 


“Có bao nhiêu học viên đang có mặt vậy?” 
Rias hỏi Chủ tịch. 


“Đây là một ngày trải nghiệm mà mọi người chỉ nghe qua tin đồn hay 
từ người khác kể lại nhưng số lượng người đã đến đây vượt xa 
những gì tớ đã dự tính. Có khoảng 150 đứa trẻ trong hôm nay. Và 
nếu tính luôn cả phụ huynh và anh chị em của chúng, thì số người sẽ 
vượt ngưỡng 400.” 


Chà, đúng là đông thật! Ra vậy, số lượng trẻ em tham dự hôm nay đã 
vượt quá 100 nhỉ. Nhưng có nhiều người tham gia đến vậy, cho dù 
họ còn chẳng nhận được lời quảng cáo chính thức để thu hút học 
sinh mới...... Họ nói rằng những đứa trẻ Quỷ là rất đáng giá, nên số 
lượng đó thật đáng chú ý nếu chúng tôi nhắc về nó. Chắc chắn vẫn 
có rất nhiều trẻ em không thể đăng kí vào ngôi trường dù chúng 


muốn vậy...... Tôi có cảm giác vừa nhìn thấy mặt tối của Địa Ngục. 


Có những phụ huynh đi cùng với con họ đã rất kinh ngac khi thấy tôi 
và Rias (Vếu Long và Công chúa Công tắc), nhưng tôi đã thu mình lại 
và chỉ vẫy tay chào họ. Tôi sẽ không thể nào tham quan ngôi trường 
nếu một sự kiện kí tặng và bắt tay xảy ra tại đây. Nhưng lý do chúng 
tôi giúp họ hôm nay dính dáng rất nhiều đến chuyện này. 

Nói cách khác, có thể hiểu rằng đây là một chuyến ghé thăm đặc biệt 
của nhóm Gremory rất nổi tiếng ở Thế Giới Ngầm, và cũng có thể nói 
đây là một sự kiện đặc biệt được Chủ tịch Sona tổ chức. Tôi đoán sẽ 
hợp lí hơn khi gọi chúng tôi là khách mời đặc biệt. Rõ ràng là sự giúp 
đỡ này sẽ là thứ làm hài lòng Chủ tịch Sona cũng như là cơ hội cho 
Rias giúp đỡ người bạn của mình. 


Chúng tôi đi dọc hành lang dẫn đến một khu nhà khác và tiến vào 
phòng thể dục nơi chúng tôi có thể nghe thấy một giọng nói tràn đầy 
năng lượng. 

“Nghe rõ đây! Để có thể thực hiện một cú đấm, mấy đứa cần phải 


xoay hông và tung nắm đấm thẳng trực diện như thể đang đấm bằng 
cả cơ thể mình!” 


€ (C (C (C CC CC (C (C CC “Vâ 1? 2222 22 22 22 22 22 22 22 
âng! 


Người đang dạy lũ trẻ cách tung ra một cú đấm chuẩn xác tại phòng 
thể dục là Sairaorg-san! 


Những đứa trể cũng hăng hái tung đấm cùng lúc với Sairaorg-san dù 
chúng đang gặp những khó khăn. 


“Ha! Ha! Ha!” 


Sairaorg-san, người cũng đang đấm cùng với lũ trẻ nhận ra chúng tôi. 
Anh ấy dừng đứng tấn và nở nụ cười tươi với chúng tôi. 


“Ô, vậy là Rias và tất cả các cậu đã đến.” 
Sairaorg-san nói tiếp với lũ trẻ. 
“Nhìn kìa, là Vếu Long và đồng đội đấy.” 


Ngay khắc đám trẻ nghe thấy lời đó, sự chú ý của chúng chuyển 
thẳng sang chúng tôi. 


“Quaooooooo! Vếu Long kìa~!” 


“Công chúa Công tắc cũng ở đây nữa!” 


“Ah! Kị sĩ Móng vuốt Hắc ám cũng ở đây! Họ đang chuẩn bị đánh 
nhau sao!?” 


Những đứa trễ ngay lập tức tập hợp quanh chúng tôi. 

Bầu không khí lập tức trở thành một sự kiện của Vếu Long! 
“Vếu Long! Bật công tắc đi!!!” 

“Xin hãy biến hình đi!” 


Những đứa trẻ quanh chúng tôi bắt đầu xô đẩy nhau. Chủ tịch Sona 
cố gắng làm chúng bình tĩnh lại bằng cách nói “Làm ơn đừng chen 
lấn nhau và hãy xếp thành hàng nào”. Nhưng chẳng cách nào mà chị 
ấy có thể kiềm hãm những đứa trẻ đã bật công tắc lên quẩy cả, 


“Xin hãy để đó cho tôi!” 


Người chen ngang vào giữa tôi và đám trẻ là vị quản lý tài năng, 
Ravel! Ôi, quản lý của tôi đấy! Em ấy chắc chắn sẽ làm dịu tình cảnh 
hiện tại! —Đó là những sì tôi đã nghĩ đấy. 


“Hãy xếp thành hàng để lấy chữ kí và bắt tay! Và xin hãy chuẩn bị 
bàn ghế! Xếp hàng vào đi! Vếu Long không chạy đi đâu được đâu! 
Rias-sama—xin hãy làm thêm một hàng cho Công chúa Công tắc! 
Được rồi, Ise-sama, Rias-sama, có cây bút dạ đây!” 


Ravel nhanh chóng lấy ra một cây bút dạ từ trong túi và xếp hàng 
cho những đứa trẻ trong khi giao việc cho chúng tôi! 


Dưới sự điều khiển của vị quản lý tên Ravel, phòng thể dục trong 
chớp mắt đã trở thành nơi tổ chức sự kiện-. 


Sau khi sự kiện “Vếu Long” đầy bất ngờ đó hoàn tất, tôi di chuyển 
đến một bóng mát trong sân để nghỉ ngơi. ...... Sau khi bắt đầu, tôi 
không thể làm gì khác mà phải biến hình nên tôi đã trình diễn một 
chút bằng cách sử dụng Balance Break. Vì Kiba đã tình nguyện làm 
vai kẻ thù của tôi, nên tôi đoán nó là một màn kịch khá hay khi mà 
phải bắt đầu đột ngột như vậy. Thì, tôi nghĩ là đây cũng là một phần 
việc mà chúng tôi được trông cậy. Kể cả những đứa trẻ cũng vui vẻ 
với nó, nên chắc là cũng ổn. 


Khung cảnh tôi có thể quan sát từ sân trường. Đến tận lúc này, 


những đứa trẻ vẫn đang được chỉ dạy bởi những giẳng viên và đang 
vận động cơ thể đầy nghiêm túc và hăng hái. 


Từ những gì mà tôi đã chứng kiến tới giờ, thì có những lớp giẳng 
dạy về cách sử dụng sức mạnh ác quỷ và nguyên lý cơ bản của ma 
thuật. Nhìn thấy những đứa trẻ thiếu hụt sức mạnh ác quỷ trầm 
trọng lại đang đối mặt với sức mạnh siêu nhiên gợi lại trong tôi hình 
ảnh của mình và Asia khi vừa hồi sinh lại thành Quỷ. 


Tôi hiện đang trong giờ nghỉ. Những thành viên khác chia nhau đi 
đến những lớp học khác nhau mà họ muốn hỗ trợ. Và tôi cũng đã 
được chỉ định một nơi để đến sau khi nghỈ ngơi xong. 


“Hyoudou Issei.” 


Người đến bắt chuyện với tôi là—Sairaorg-san. Anh ấy xuất hiện với 
một cái khăn quấn quanh cổ. Chủ tịch Sona và phó chủ tịch Shinra 
cũng đi cùng anh ấy. Gó lẽ họ đang vừa đi vừa bàn về vấn đề gì đó? 


Cả ba người họ đến cạnh tôi. Chủ tịch hỏi tôi trong khi nhìn quanh 
ngôi trường. 


“Ise-kun, cảm ơn em rất nhiều vì chuyện vừa rồi. Vậy, nó thế nào? 
Em nghĩ sao về ngôi trường này?” 


“Đúng là một nơi tuyệt vời. Những đứa trẻ đến tham quan đang có 
tỉnh thần rất cao và quan trọng hơn là, môi trường của nơi này bình 
yên đến kinh ngạc.” 


Những đứa trẻ rất nghiêm túc với chuyện này. Tôi có thể nghe thấy 
tiếng cười của chúng vào một số lúc, nhưng có thể thấy chúng vẫn 
nghe lời của giảng viên từ đầu đến cuối. 


Phó chủ tịch Shinra nói. 


“....Ở đây không chỉ có những đứa trẻ muốn học về Rating Game; 
mà còn có những đứa trẻ đã bị từ chối nhập học tại tất cả các trung 
tâm giáo dục khác. Chỉ vì chúng thiếu kĩ năng và sức mạnh ác 
quŸỷ......chúng là những đứa trẻ bị cắt đứt tương lai chỉ vì là thành 
viên của một gia đình hạ cấp. Nếu có tồn tại những kẻ đến từ các gia 
đình thượng lưu nhưng phải bỏ học vì bị những ngươi xung quanh 
đồn ép, thi cũng có những người có tài năng nhưng lại không đến từ 
một gia đình thượng lưu.” 


AgG Những đứa trẻ ở đây hôm nay chắc hẳn phải có những nỗi lòng 
phức tạp và đến đây với những cảm xúc tuyệt vọng. 


Với những gia đình quý tộc hành động như những kẻ bề trên và đặt 
huyết thống lên đầu, thì một ngôi trường dạy dỗ “Quỷ hạ cấp” và 
“Bất tài” bị xem như là cái gai trong mắt họ. 


Có một khả năng là những Ác Quỷ được dạy bảo trong số đó sẽ trở 
nên mạnh mẽ hơn so với những Quỷ Cao cấp khi chúng thức tỉnh 
được tiềm năng của mình. Nếu điều đó xảy ra, những Ác Quỷ như 
vậy sẽ thay thế vị trí của Quỷ quý tộc để đại diện cho Địa Ngục bởi 
thứ quan trọng nhất ở Quỷ giới hiện tại chính là sức mạnh. 


Đó là lí do mà một ngôi trường chấp nhận bất cứ ai đăng kí vào lại 
gặp phải sự phản đối kịch liệt như vậy. 


Chủ tịch Sona lẩm bẩn. 


11 


Đô eà Nhật Bản đúng là một quốc gia tuyệt vời. Ai cũng có quyền 
được học tập. Đất nước mà em, Tsubaki, và những người khác được 
nuôi dưỡng, là một nơi có cơ hội học tập tốt hơn hẳn so với Địa 
Ngục. “ 


Két Xi Tôi đoán vậy. Tôi chưa từng rơi vào tình cảnh không thể đến 
trường hay không thể học tập cho dù có muốn đi nữa. Trường học 
tồn tại như một lẽ tự nhiên, và có những người dạy bảo chúng tôi 
cũng là điều hợp lý. 


Những đứa trễ đến đây hôm nay đã phải sống mà không có bất kì 
một cơ hội nào mà tôi đã nhận được như một thứ vốn dĩ phải có. 


Sairaorg-san nhìn lên ngôi trường. 


“Sự thành lập chưa từng xảy ra của ngôi trường này có ý nghĩa cao 
cả đằng sau nó. Ta hi vọng một ngày nào đó hình mẫu này sẽ lan 
rộng ra từng lãnh thổ một. Không, chúng ta phải đảm bảo điều đó.” 


Đôi mắt của chủ tịch Sona và Sairaorg-san—đang tràn đầy sự quyết 
tâm. Họ chắc chắn rất muốn phát triển thêm nhữngngôi trường như 
vậy. Tôi chắc chắn rằng hai người đó là đạng người sẽ nhất định 
biến những quyết định của họ thành sự thật. Không, tôi tin chắc rằng 
họ sẽ làm vậy. Họ sẽ đảm bảo rằng mình đang bước gần hơn đến 
ước mơ của bản thân. 


Sairaorg-san cười trong khi bẻ cổ tay. 
“Ta đang dạy lũ trẻ cách chiến đấu đối kháng.” 


Tôi nhớ đến việc Sairaorg-san đã dạy chúng cách tung một cú đấm 


lúc ở phòng thể dục. 


“Nếu chúng thiếu tài năng, thì chúng sẽ có thứ gì đó khác để bù đắp. 
Đó có thể là trí khôn, sức mạnh. ...... Ta lo về mảng sức mạnh và dạy 
cho những đứa trẻ đã đến đây trong ngày trải nghiệm. Dù đây là lần 
đầu ta làm công việc của một giáo viên. Ta dạy chúng trong khi đọc 
một quyển sách cho ta biết những ví dụ để thực hiện nó.” 


Nụ cười đó thể hiện rằng Sairaorg-san thấy vui về nó. Chắc anh ấy 
rất thích việc dạy bảo lũ trẻ. 


“Chúng rất coi trọng việc này. Mỗi đứa trẻ đều đang nghiêm túc tung 
ra cú đấm.” 


“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy khi thấy chúng.” 
Sairaorg-san nói trong khi nhìn vào nắm đấm của mình. 


“Nắm đấm to, thô ráp và xấu xí này của ta là thứ ta đã rèn luyện để 
tiến xa đến mức này. ...... Nhưng, khi ta đang dạy chúng cách cận 
chiến, ta nghĩ cuối cùng mình cũng đã nhận ra một điều. -Đúng vậy, 
ta, người được sinh ra mà không có sức mạnh hủy diệt, chắc chắn đã 
được sinh ra để dạy chúng điều này. Có thể ta đang phóng đại vấn 
đề, nhưng ta nghĩ mình đã được ban phúc để có thể tìm ra giá trị sự 
thật trong nắm đấm của mình.” 

tt Cuộc đời của người này đã được lấp đầy bằng những vẫn đề 
nghiêm trọng không thể diễn tả bằng lời. Vì người trải qua cuộc đời 
đó là Sairaorg đang cười như vậy, anh ấy chắc hẳn đã nhận ra giá trị 
của việc tham gia vào ngày trải nghiệm. 


Chủ tịch Sona nhìn ngôi trường một lần nữa. Gó vẻ chị ấy rất tự hào 
về nó. 


“Hãy cùng cố gắng hết sức. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu đâu. Chúng ta 
sẽ từng bước vượt qua những chướng ngại khác nhau.” 


Tôi chẳng ngờ được việc chị ấy sẽ nói một thứ mà Rias thường 
nói...... Điều đó cho thấy niềm đam mê mà chị ấy đã bỏ vào việc 
thành lập ngôi trường này. 

Tôi cũng tuyên bố với Chủ tịch sau khi đứng dậy. 

“Em cũng sẽ khuấy động không khí tại đây!” 


Hôm nay, tôi sẽ hỗ trợ ngôi trường này nhiều nhất có thể! 


-Rồi, một tiếng hét kì lạ chạm đến tai tôi. Khi chúng tôi nhìn về 
hướng đó, đám trẻ đã tụ tập lại hết một chỗ. Kể cả những đứa trẻ 
đang trong giờ học cũng ở đó. 


Cái quái? Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn sang đó với sự hoài nghỉ, 
nhưng Chủ tịch, Shinra-senpai,và Sairaorg-san có vẻ như biết rõ 
chuyện gì đang xảy ra nên họ gật đầu với nhau và nói, “Có vẻ ngài ấy 
tới rồi”, và “Đúng thế”. 


Hội trưởng và Sairaorg-san bước về hướng đó nên tôi đi theo họ, và 
tôi đã hiểu được lí do khiến tất cả bọn trẻ tụ tập lại đó. 


Người đang đứng ở giữa là một người đàn ông với đôi mắt và mái 
tóc xám tro cùng gương mặt đẹp trai. Tôi nhận ra ông ấy. Đúng hơn 
là gương mặt đó đã ăn sâu vào đôi mắt của tôi. 


-Như là một mục tiêu của mình. 
“Chà, ta ghé qua xem một chút đây.” 


Người vừa đưa tay lên khi nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Người 
đang nở nụ cười sảng khoái đó là —Hoàng đế Belial. Nhà vô địch hiện 
tại của Rating Game! Ngài Diehauser Belial! 


Thật sao!? Để Nhà vô địch xuất hiện tại đây là một điều tôi chưa bao 
giờ nghĩ đến! Tôi chẳng biết gì về chuyện này cả! Ngay cả tôi cũng 
đang phấn khích lắm đây! Nhiều đến mức lát nữa tôi muốn xin chữ 
kí của ngài ấy! 


Sairaorg-san và Chủ tịch đến bắt tay với Nhà vô địch. 


“Diehauser-sama, tôi chân thành cảm ơn ngài từ tận đáy lòng vì 
chuyến thăm ngày hôm nay.” 


Sairaorg-san cảm ơn ngài ấy. Nhà vô địch mỉm cười và nhìn quanh 
khuôn viên trường. 


“Một ngôi trường thật tuyệt. Và có vẻ như những học sinh tài năng 
sẽ tìm về đây.” 

( (€ (€ (€ “Hoàng đế! Hoàng đết” 322222 22 

Đám trẻ đang rất hào hứng. Tất nhiên rồi. Trong một ngôi trường 
đầy những đứa trẻ muốn được học về Rating Game, thì chẳng có gì 


lạ nếu chúng lại phát cuồng với sự xuất hiện của Nhà vô địch thế này 
cả! 


ST Nhưng mà, đúng là tuyệt vời khi mà Nhà vô địch thực sự lại 
ghé thăm thế này.” 


Shinra-senpai thì thầm vào tai tôi khi nghe thấy tôi lầm bẩm. 


“Sự thật là, ngày mai sẽ có một buổi quay phim diễn ra tại thành phố 
trên không Agreas mà ngài Diehauser Belial sẽ đóng vai nhân vật 
chính. Ngài ấy ghé qua đây khi trên đường đến đó.” 


Chà, phim của Nhà vô địch! Tôi đoán là mọi người sẽ yêu cầu bạn 
nhiều thứ và bạn cũng sẽ phải làm nhiều việc khi trở thành Nhà vô 
địch. Đúng như dự đoán từ một ngôi sao khi mà ngài ấy còn có thể 
đóng phim! 


Tôi thắc mắc liệu mình có thể làm thật nhiều thứ khi trở thành Nhà 
vô địch không. Mà khoan, tôi cũng đóng phim rồi mà...... Dù không 
phải nhân vật chính. Làm nhân vật chính của bộ phim cũng có cái 
hay của nó nhỉ! 


Nhà vô địch nói trong khi nhìn thẳng chúng tôi. 


“Ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Làm cho những người chơi có tiềm năng 
xuất hiện sẽ là một điều tuyệt vời.” 


Hoàng đế Belial cũng bắt tay với tôi và Shinra-senpai! Ah, ngài ấy có 
về là một người tốt! Làm một Nhà vô địch đã làm ngài ấy trở nên tao 
nhã! 


Chúng tôi đã tiếp đón chuyến thăm bất ngờ từ Nhà vô địch Rating 
Game, nhưng tinh thần đã được đẩy cao để hỗ trợ cho một tiết học. 


Tiết học ngoài trời. 

“_— Và, đó là những gì một “Quân Tốt” có thể làm được. 

Khi tôi đã biến hình, tôi sử dụng thăng cấp để thể hiện đặc điểm của 
“Tốt” cho những đứa trẻ. Tôi chuyển thành “Mã” để di chuyển thật 
nhanh ra xung quanh. Tôi chuyển thành “Tượng” để thổi ra một ngọn 
lửa. Và rồi tôi chuyển thành “Xe” để nghiền nát một tẳng đá lớn. 


Đám trẻ rất chú ý theo lời tôi và cho tôi những tràng pháo tay và 
khen ngợi. 


Khi tôi đã hoàn thành phần trình diễn của mình, giảng viên bắt đầu 
giải thích về nó. 


“_—Vếu Long-san, cảm ơn vì màn trình diễn. Như vậy, đặc điểm của 


một “Tốt” là có thể dùng thăng cấp và—” Giảng viên tiếp tục bài 
giảng của mình. Vì tôi đã hết việc ở đây, tôi trở lại bình thường và 
rời khỏi phòng trong khi vẫy tay chào bọn trẻ. 

Giờ thì, lại xong một lớp nữa. Thì, thứ duy nhất tôi có thể làm là thể 
hiện những gì mà giảng viên yêu cầu. Công việc chính của tôi là sử 
dụng Balance Break và di chuyển lòng vòng. Những tiết học liên quan 
đến “quân cờ” được tiếp thu nhanh chóng bởi đám trẻ, nên cũng dễ 
dàng để tiếp tục bài học hơn. Sự thật là, chúng luôn hăng say nghe 
giảng trong khi xem tôi trình diễn những lý thuyết đó. 

Giờ thì, tiết học tiếp theo là...... Tôi di chuyển xung quanh trong khi 
nhìn vào mẩu giấy nhớ có ghỉ lịch các tiết học, nhưng rồi cậu ấy xuất 
hiện trong tầm mắt của tôi. 

“Rồi, mấy đứa chú ý nhé? Với nhân loại và các loài bán nhân, họ có 
một loại sức mạnh siêu nhiên như thế này gọi là Sacred Gear, thứ 
này không giống với sức mạnh của Quỷ.” 

 (C (C (C “Vâng!” 3} 27 27 3 

Người đang nói chuyện cùng đám trẻ ở một góc của sân thể thao là 
Saji. Cậu ấy đang giải thích cho chúng trong khi kích hoạt Sacred 
Gear trên tay phải nơi có nhiều con rắn đen đang xuất hiện. 

Khi Saji hoàn thành màn trình diễn bằng Sacred Gear, một giẳng viên 
khác bắt đầu giải thích (Người nắm giữ Sacred Gear cũng như ma 
kiếm sư của nhóm Bael, Liban Crocell). Vai trò của Saji trong tiết học 
này chắc hẳn là màn trình diễn sử dụng Sacred Gear. 


Saji người vừa hoàn thành công việc bắt được ánh mắt của tôi. Cậu 
ấy giơ tay lên và chạy lại chỗ tôi. 


“Này, làm tốt lắm.” 

Khi tôi nói vậy, cậu ấy trả lời lại đầy năng nổ, “Ừ, cả cậu nữa”. 
Chúng tôi nói chuyện trong khi bước về tòa nhà của trường. 
Saji lắm bẩm trong khi nhìn lên ngôi trường đầy tự hào. 
mac Này, Hyoudou.” 

“Hửm?” 


Cậu ấy nói chuyện trong khi gãi gãi gáy vì ngượng. 


Àà (€ 


CV Đám trẻ gọi tớ là “sensei”........ Chúng gọi tớ là “sensei” cùng 
một nụ cười. Cho dàù...... còn rất xa nữa tớ mới được như vậy.” 


Saji có về vui khi nói về nó. 


Ước mơ của cậu ấy là trở thành một giáo viên tại ngôi trường Rating 
Game. Cậu ấy vẫn chưa có giấy phép hành nghề giáo viên, nhưng 
cậu ấy luôn có tinh thần rất cao vì muốn có được giấy phép vào một 
ngày nào đó. 


Tuy nhiên, Saji chắc hẳn đã thấy ngày trải nghiệm này rất đáng để 
tích luỹ kinh nghiệm—không, tôi chắc chắn cậu ấy đã nhận ra ước 
mơ của mình một lần nữa. Đó là vì đôi mắt của cậu ấy giờ đang tràn 
đầy năng lượng. 

“Hyoudou, tớ đã một lần nữa nhận ra nó sau vài lần chăm sóc cho 
những đứa trẻ ở đây. Tớ chắc chắn sẽ trở thành một giáo viên. Dù tớ 
cần phải được thăng cấp và trở thành Quỷ Trung cấp. Nhưng tớ chắc 
chắn sẽ làm được. Không quan tâm là bao lâu, chắc chắn nó sẽ thành 
hiện thực.” 

“Chuẩn, nếu đó là cậu. Cậu sẽ thực hiện được điều đó thôi.” 


Khi tôi nói vậy từ tận đáy lòng của mình, Saji gãi má trong sự xấu 
hổ. 


-Rồi tôi nghe thấy những giọng nói đầy sức sống. Khi tôi nhìn về 
hướng đó, những người đã tụ tập ở đó là một nhóm những đứa trẻ 
và bộ ba Giáo hội. 

“Gọi Kim Long ra đi! Gọi Kim Long ra đi!” 

Lũ trẻ đang hò reo điều đó. 

“Được, chị có thể làm vậy.” 

Khi Asia niệm chú phép triệu hồi, nó tổa ra một ánh sáng vàng óng, 
và Long Vương đã xuất hiện. Một con Rồng khổng lồ với lớp vảy 
vàng. Đám trẻ còn hào hứng hơn hồi nãy bởi sự xuất hiện của con 
Rồng. 

Asia nói với con Rồng đó, Fafnir. 

“Fafnir-san,phiền ông chơi với đám trẻ nhé?” 


Đây là những gì tên biến thái đó đã nói khi lần đầu mở cái miệng to 
chà bá đó ra. 


[Được. Nhưng, ta, thiếu PP (Pantsu Points aka Điểm quần lót).] 

`. Cái thứ gọi là PP, hay là Pantsu Points, mà tên khốn đó đã dựng 

ra gần đây có vẻ là điểm năng lượng để hoạt động bên trong hắn. Nó 
được lấp đầy bằng quần lót của Asia, và hắn sẽ đột nhiên mất đi sức 
mạnh nếu thiếu nó. Ôi lạy trời, hắn ta đúng là một tên dê già! 


Asia trở nên bối rối trước lời nói của Fafnir. 


Asia bắt đầu tìm kiếm trong cặp của mình dù gương mặt đó đã đỏ 
như trái cà chua. Không! Cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy thương xót 
cho em ấy trong cái cảnh tượng xấu hổ đó. Tôi cố chạy tới để giúp 
em ấy và ngăn chặn chuyện này, nhưng Asia đã lấy ra một cái quần 
lót từ trong túi và đưa cho Fafnir! 


Tôi khá chắc cô ấy đã thực hiện chuyện này và đưa ra một sự giải 
thích cho lũ trẻ. 


Fafnir bắt đầu—nhai cái quần. 

Đám trẻ cũng bắt đầu cười phá lên. 

“Wow, nhìn con Rồng này đi! Nó đang ăn một cái quần lót!” 
“Ahahahaha, nó đang nhai quần kìa!” 


Aaaaaah! Asia nhìn vô hồn như thể sắp ngã ra vậy! Xenovia và Irina 
đã đỡ được em ấy bằng cả hai tay! 


tu nại Ufufu, vì vài lí do, mà sao gần đây tớ thấy mệt quá.” 


Xenovia và Irina nắm lấy tay của Asia trước giọng nói yếu đuối đó và 
hét to lên. 


“Asia! Cậu đã làm tốt rồi! Đừng để nó ảnh hưởng đến cậu!” 


“C-Cậu ấy nói đúng đấy! Đó sẽ là một bài học bổ ích cho lũ trẻ với sự 
xuất hiện của một con Rồng cuồng quần lót trong ngày trải nghiệm!” 


Đám trẻ bắt đầu bàn tán về con Rồng và có về như chúng đang rất 

vui vẻ. Trừ cái tính cách biến thái của hắn, thì Fafnir lại nghe lời đến 
bất ngờ nên chắc hắn sẽ phù hợp với việc đối phó lũ trẻ. ...... Dù Asia 
đã phải trả giá cho nó khi mà nỗi lo âu đó sẽ chẳng thể biến mất...... 


AT Vritra vẫn hay nói là Fafnir đã thay đổi.” 


Saji nói thế với tôi trong khi khép hờ đôi mắt. ...... Đúng, Ddraig-san 
của chúng tôi cũng rất hay nói vậy. 


T-Thôi thì, tôi sẽ để Asia lại cho Xenovia và Irina vậy. Saji và tôi tiến 
vào trong tòa nhà của trường. Khi chúng tôi bước qua một số lớp 
học, có một tiết học nổi tiếng đến mức có cả những đứa trẻ đứng ở 
hành lang đó. 


Saji nói. 


“À là cái này, đây là môn Ma pháp. Đây là một môn học nổi tiếng 
ngang tiết học về Rating Game trong ngày trải nghiệm. Rất nhiều 
người muốn tham gia vào nó trong mỗi ngày trải nghiệm, nên bọn tớ 
đã phải tăng số lượng giảng viên và tiết học của hai môn này. Việc 
học ma pháp căn bản rất thông dụng.” 


Hừm, một tiết học ma pháp sao. Tôi cũng hơi tò mò về nó nên đã 
thử nhìn vào từ bên ngoài đám đông. 

“Rossweisse-senseil” 

“Sensei, xin hãy dạy bọn em thêm đi ạ!” 

Tôi chứng kiến Rossweisse-san bị bao vây bởi lũ trễ. 

“Một ngọn lửa đã xuất hiện! Nó đã bừng cháy! Dù là nhỏ, nhưng lửa 
đã xuất hiện rồi!” 

Có vẻ như chúng đã có khả năng phát động lửa sau khi học ma pháp 
căn bản. 

Rồi tôi có một chút hồi tưởng. Nó xảy ra khi đội “DxD” được thành 
lập. Sau khi thành lập, đây là điều mà Sairaorg-san đã nói với 


Rossweisse-san. 


[“Xe” của Rias, Rossweisse, ta muốn cô cân nhắc thêm một lần nữa. — 
Cô sẽ trở thành giáo viên của ngôi trường mà bọn ta đã xây dựng ở 
Địa Ngục chứ?] 


Đúng vậy, đó là một lời đề nghị từ Sairaorg-san. Rossweisse-san 
người đã nhận được lời đề nghị tương tự từ Chủ tịch Sona cũng đang 
được Sairaorg-san hỏi. 


[Ta không yêu cầu cô ngay lập tức trở thành giáo viên ở đó. Nhưng 
sẽ rất tuyệt vời nếu cô có thể giúp đỡ trong tương lai.] [......Để dạy 
ma pháp cho Quỷ sao?] 


Sairaorg-san tiếp tục nói trong khi Rossweisse-san đang suy nghĩ về 
nó. 


[Nghe khá kì lạ nhỉ. Nguồn gốc của quỷ là ma pháp lại phải đi học 
ma pháp. Nhưng sự thật là vẫn có những Quỷ rất kém trong việc sử 
dụng sức mạnh ác quỷ. Cũng có những người không thể sử dụng sức 
mạnh ác quỷ như ta. Đó là lí do ta muốn dạy những nền tẳng của ma 
pháp cho chúng. Ngay cả nếu chúng không thể sử dụng sức mạnh ác 
quỷ, vẫn có cơ hội chúng có thể sử dụng ma pháp. Dù chúng không 
thể có được ma pháp, thì kiến thức đằng sau nó sẽ trở thành vũ khí 
lợi hại cho chúng. Ta không quan tâm nó sẽ lấy đi bao nhiêu năm cả. 
Cô sẽ nhận vai trò giáo viên chứ?] 


Rossweisse-san không thể ngay lập tức đưa ra một câu trả lời trước 
chuyện đó. 


[Không cần phải vội vã trả lời đâu. Ta sẽ rất vui lòng nếu cô suy nghĩ 
kĩ càng về nó.] 


Sairaorg-san không nói thêm gì nữa và rời đi. Rossweisse-san cũng 
không từ chối. Vì chị ấy không cần phải gấp rút đáp lại, tôi nghĩ là 
chị ấy sẽ suy nghĩ về nó sau khi làm việc tại học viện Kuou thêm vài 
năm nữa. 


Đẳng sau những đứa trẻ đang rất hào hứng về nó, tôi thấy một cậu 
bé có vẻ xa cách với những đứa trẻ còn lại và đang gắng sức thực 
hiện niệm chú trong khi đưa tay ra trước. Có vẻ như cậu bé rất cố 
gắng để giải phóng ma thuật.....nhưng chẳng có một chút dấu hiệu gì 
của sự thành công cả. Cậu bé đó nhìn khá quen thuộc. Trong quá khứ 
có một cậu bé đã khóc tại sự kiện “Vếu Long” diễn ra tại Địa Ngục. 
Đúng tồi, tôi nhớ tên cậu bé là Lirenkus. ...... Ra vậy, cậu bé đã đến 
đây ngày hôm nay. Từ những gì tôi thấy, cậu bé có về đang gặp khó 
khăn trong việc sử dụng ma pháp. Nhiều đến mức mắt cậu đã ướt 
nhòa do sự tuyệt vọng. 


“Ôi chà, bất ngờ chưa.” 

-Và có ai đó bắt chuyện với tôi. Khi tôi quay lại—đó là quý bà tóc 
bạc, Gondur-san! Bà của Rossweisse-san đang đứng sau lưng tôi. Bà 
ấy đến sau tôi mà không có một tiếng động nào. Đúng như dự đoán 
từ bà của Rossweisse-san. 


Có thể chị ấy đã cảm nhận được, nên Rossweisse-san đã nhìn sang 
đây. Rồi chị ấy thốt lên một tiếng do sự bất ngờ. 


“B-Bà......Bà đã ở đây sao?” 


Gondur-san nói trong khi bước vào căn phòng. 


“Ta đã hứa sẽ trở thành một giảng viên đặc biệc cho sự kiện này. Đây 
sẽ là một bài giảng tốt trước buổi họp mặt ngày mai.” 


Ra vậy, buổi họp mặt được đồn đại sẽ diễn ra vào ngày mai sao. Thế 
nên bà ấy muốn thực hiện bài giẳng ngày hôm nay. 


-Rồi, một sinh vật nhỏ giống tiên tỏa ra ánh sáng màu lục xuất hiện 
trong căn phòng. Nó vẫy đôi cánh để bay lượn giữa những đứa trẻ 
rồi đáp xuống tại một góc của căn phòng. 


Gondur-san đang đứng đó như một giáo viên và nhẹ nhàng xoa đầu 
của nó. Bà ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám trẻ. Gondur-san 
nhẹ nhàng nói trong khi thể hiện sự dịu dàng. 


“Nguồn gốc của ma thuật—tại sao ma thuật lại tồn tại? Mọi người 
đều biết lí do chứ?” 


“Cháu có nghe rằng nó đến từ bói toán và pháp thuật!” 


Gondur-san gật đầu với gương mặt vui vẻ trước câu trả lời đó. Bà ấy 
tiếp tục nhẹ nhàng nói với lũ trẻ. 


“Đúng là vậy. Ma thuật được sinh ra từ bói toán và bùa chú. Tôi 
muốn biết về thứ này, tôi muốn làm được thứ kia, tôi muốn làm thế 
này cho người này, tôi muốn làm thế nọ cho người kia...... Đó là một 
thứ được tạo ra bởi các Pháp sư với mong muốn giúp ích cho mọi 
người.” 


Bài giảng của Gondur-san mượt mà đến mức lũ trẻ, người lớn, và cả 
chúng tôi cũng lăng tai nghe. 


“Rõ rằng là có những điểm mạnh và điểm yếu trong ma thuật hiện 
tại và chúng được phân định rất rõ ràng. Nhưng điều đầu tiên mà các 
cháu phải nhớ. -Bất kể là ma pháp nào, nó chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ 
cho Pháp sư và những người xung quanh họ. Không có khái niệm ma 
pháp vô dụng trong thế giới này.” 

Nụ cười chứa đầy cảm xúc của bà ấy là một thứ mà tôi không nghĩ 
sẽ được thấy từ một Gondur-san luôn có biểu cảm nghiêm nghị cho 
tới giỜ. 


trấn Không có thứ gọi là ma pháp vô dụng trong thế giới này, hừm. 
Đúng là một câu nói hay. 


Tôi lén nhìn sang hướng Rossweisse-san và —có vẻ như chị ấy đang 
CƯỜi........ Tôi thắc mắc rằng Rossweisse-san tiếp nhận những lời của 
Gondur-san thế nào. Tôi khá tò mò nhưng Gondur-san đã tiếp tục. 


“Vậy thì, chủ đề này kết thúc ở đây. Giờ thì, có hơi bất ngờ, nhưng ai 
trong số các cháu muốn được kết bạn với tiên nào?” 


€ (€C (C (C (€ 


cháu, cháu, cháu, cháu!?””””” 


Tất cả những đứa trẻ đều đồng loạt giơ tay lên. Tôi cũng đang có ý 
đỉnh giơ tay nhưng Saji đã đặt tay lên vai tôi. 


“Hyoudou, tớ cũng muốn cậu nghe bài giẳng, nhưng đã đến lúc sang 
nơi khác rồi.” 


À, đúng rồi. 


Tôi rất muốn nghe những gì bà ấy chuẩn bị nói, nhưng chúng tôi vẫn 
còn nghĩa vụ cần phải hoàn thành. Dù Saji và tôi khá tiếc nuối khi rời 
đi, chúng tôi đã rời đi để đến tiết học tiếp theo. 


Phần 5 
Tối hôm đó-. 


Sau khi hoàn thành hoạt động cuối cùng trong ngày, nhóm Gremory, 
nhóm Sitri, và những giảng viên bước vào giờ ăn tối và sau đó sẽ là 
thời gian tự do cho mọi người. Sau khi nhận được sự xác nhận cuối 
cùng về những hoạt động ngày mai, thì đã đến giờ đi tắm. 


Tòa nhà mà chúng tôi đang ở là một tòa nhà thuộc diện tích của 
trường và được dự tính dùng làm kí túc xá cho học sinh. Bên trong 
tòa nhà đã được lắp đặt thiết bị khá ấn tượng và còn có cả một nhà 
tắm lớn cho mọi người sử dụng. 


“Ah, cuối cùng cũng xong...... 
Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm nam của kí túc xá. 


Giúp đỡ cả một ngày dài. Tôi đã kiệt sức vì phải biến hình quá nhiều 
lần và di chuyển hết nơi này tới nơi khác trong một ngày. Vì tôi đã 
làm việc rất chăm chỉ cả ngày hôm nay, tôi đã kiệt sức dù chỉ dùng 
Balance Break cơ bản. 

Dựa vào kế hoạch, ngày mai cũng sẽ rất bận rộn đây. Dù vậy, tôi vẫn 


nghĩ mình cần chăm chỉ hơn nữa khi nhìn thấy đám trẻ nghiêm túc 
học hành như vậy. Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với môi 


trường sống của mình. 


Cuộc sống như một con người của tôi có lẽ đã chấm dứt, nhưng thật 
may mắn khi người đã thu nhận tôi như là chủ nhân tốt bụng của tôi 
là người thừa kế tiếp theo của Nhà Gremory—Rias yêu dấu của tôi. 
Cuộc sống đầy rẫy những thử thách cam go và tôi đã nhiều lần bước 
đi trên ranh giới sinh tử rồi. Nhưng tôi thật sự nghĩ rằng mình đã 
được ban phúc với cuộc sống lúc này. Tôi cũng đã nhận ra những gì 
đang chạy trong đầu của những quý tộc coi trọng huyết thống. Vì 
vần còn đó một xã hội quý tộc đặt huyết thống lên trên tất cả, 
khoảng cách giữa các tầng lớp vẫn chưa thể xoá bỏ-. 


Cho dù một người muốn tham gia vào Rating Game, có rất nhiều 
người không thể tham gia được. Thường thì một Quỷ Cao cấp có thể 
tham gia vào nó (72 trụ cột quỷ hay những Quỷ được chuyển sinh 
được thăng cấp và trở nên tự lập). Việc họ nhận được những quân 
cờ tội lỗi của Quỷ để có thể tự lập nên gia tộc của mình là một điều 
rất quan trọng. 


Ngôi trường này được thành lập để có thể tạo ra dù chỉ một người có 
thể bước vào thế giới đó. Họ chủ yếu sẽ dạy bảo học sinh và giới 
thiệu họ cho những Quỷ Cao cấp như là một ứng viên để thành 
người hầu của họ. Dù vẫn còn đó những quý tộc ghét bỏ những Quỷ 
hạ cấp có danh tiếng, thì vẫn có những người ở giới thượng lưu của 
xã hội đang kiếm tìm những quân cờ có tiềm năng. Sự thật là, ngôi 
trường này được hỗ trợ bởi những Quỷ Cao cấp đáng tin cậy có ý 
định đó (Gó một số Quỷ Cao cấp đã tài trợ phí di chuyển và nơi ở cho 
những tình nguyện viên của ngày trải nghiệm). Thì, điều đó có nghĩa 
là quỷ cũng có mặt tốt và xấu. 


Đó là lí do mà ngôi trường này có một mục đích. Sẽ luôn có nhu cầu. 
Quỷ chuyển sinh thăng cấp lên Quỷ Cao cấp sẽ không sắp bất kì 
phàn nàn nào. Miễn chúng mạnh là ổn. Sẽ không có vấn đề gì nếu 
chúng có ích. Có hàng tỈỉ những cơ hội cho những học sinh được thức 
tỉnh tiềm năng của mình để gửi đến một thế giới ẩn chứa những thử 
thách. -Chủ tịch Sona và Sairaorg-san nói vậy như thể rất chắc chắn 
VỆ nó. 


Tất nhiên, ngôi trường này không tồn tại chỉ để nuôi dưỡng những 
người tham gia Rating Game mà còn có ý định dạy dỗ những người 
có thể mang lại ích lợi cho Thế Giới Ngầm. Nếu những học sinh được 
dạy ở đây trở nên phù hợp với công việc hay tiến vào ngành công 
nghiệp chúng mong muốn, thì đó sẽ là một điều tuyệt vời. 


Ngôi trường được tạo nên để mang đến cơ hội nắm bắt cơ hội cho lũ 


trễ-. 
ghuảng Tôi hi vọng mình có thể giúp sức dù chỉ là chút ít. 


Khi tôi đang nghĩ ngợi đủ thứ, tôi nghe thấy tiếng mở của của phòng 
tắm. 


Ồ, Kiba chăng? Hay là Gya-suke? Hay Saji? Mà cũng có thể là Rugal- 
san? 


Khi tôi nhìn ra để xem đó là ai-. 
250 VN 2a ấy Là em à, Ise-kun?” 
Đấy là Rosweisse-saaaaaaan! 


T-T-T-Tại sao Rossweisse-san lại ở trong nhà tắm nam!? Nhà tắm nữ 
nằm ở kí túc xá nữ cơ mà! Thế mà chị ấy lại sang tận nhà tắm 


Tôi không thể ngăn mình nhìn vào cơ thể không chút che chắn của 
chị ấy dù đang hoảng loạn! Bạn có thể tưởng tượng Rossweisse-san 
khá mảnh mai, nhưng một thứ đáng kinh ngạc đã được ẩn giấu dưới 
lớp vải thôi! Dù thân hình mảnh dẻ, nhưng bộ ngực đó thì khủng lắm 
đấy! Đôi chân không quá gầy và có hình dáng tuyệt đẹp! 


Rias cũng có tỈ lệ cơ thể như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cơ thể 
của Rossweisse-san sẽ khiến bạn nghĩ đến một thứ thiêng liêng. À mà 
quên, chị ấy thuộc dạng á thần cũng như là một Valkyrie cơ mà. 
Chẳng có gì lạ nếu chị ấy có một cơ thể trời cho đến vậy! 


Âu men, nó làm tôi muốn đè chị ấy ra......không! Tôi nói ra ngay khi 
quay lưng lại trong cơn hoảng loạn. 


“Đ-Đây là phòng tắm nam, chị biết chứ? Không phải phòng tắm nữ 
nằm bên kí túc xá nữ sao?” 


“Đ-Đáng lẽ là vậy...... nhưng vì vòi nước nóng bên nhà tắm nữ đã gặp 
sự cố và ngừng chảy, nên chị đã được khuyên qua nhà tắm nam...... 
Chị nghe nói rằng sẽ không có ai dùng nó lúc này cả......” 


Nhà tắm nữ hỏng! Vậy là chị ấy được khuyên dùng nhà tắm nam vì 
sẽ không có ai dùng nó? 


Nhưng không, có người đang dùng mài! Tôi vẫn còn đang trong bồn 
tắm đây này! Có một sự sai lệch thông tin không hề nhẹ rồi! 


Tôi đã nghĩ rằng chị ấy sẽ rời điỉ—nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng vòi 
sen chảy. Khi tôi nhìn, tôi chứng kiến cảnh tượng Rossweisse-san 
đang kì cọ cơ thể mình! Chị thật sự thấy ổn khi có em sao!? 


“......Chị sẽ tắm nhanh thôi vì không có nhiều thời gian. Xin đừng 
nhìn chị chằm chằm thế mà.” 


Rossweisse-san tiếp tục tắm trong khi cảm thấy ngại ngùng về nó! 


Tôi đã nghĩ rằng Rossweisse-san sẽ rời đi ngay khi kì cọ cơ thể xong 
—nhưng rồi mặt nước vang lên một tiếng! 


Tôi len lén nhìn sang đó và thấy Rossweisse-san ở góc xa của bồn 
tắm! 


“B-Bồn tắm ở Thế Giới Ngầm cũng không tệ nhỉ.” 
Khi chị ấy đã hỏi thế, 

“V-Vâng...... chị nói đúng.” 

Tôi đáp lại bằng một giọng rất cao! 

“Tiết học ma thuật phổ biến thật nhỈ.” 


“Ð-Đúng là vậy. Chịchẳng thể nghỉ ngơi chút nào bởi chúng ta không 
có đủ người.” 
“NÑ-Nhưng có về đám trẻ đều rất vui vẻ mà, đúng chứ?” 


“......GÓ một đứa trẻ không thể thực hiện được ma pháp căn bản 
nhất làm chị khá lo lắng......” 


Chị ấy chắc đang nói về Lirenkus. ...... Hừm, sức mạnh ác quỷ và ma 
thuật khá tương đồng, nhưng điều kiện để kích hoạt chúng lại khác 
nhau. Tôi được biết rằng sẽ rất khó nếu không thể quen được với 
chúng. Cả tôi còn thấy khó nữa là. 


Rồi trong một lúc, im lặng tuyệt đối! 
D9 ïw Một mình trong bồn tắm cùng với Rossweisse-san là thứ tôi 


không thể ngờ trước được, nên cuộc trò chuyện chẳng thể kéo dài 
bởi tôi quá lo lắng! 


“Xin hãy trả lời một câu hỏi của em. Tại sao chị lại nghiên cứu về 
666?” 

Rossweisse-san nhìn xuống trước câu hỏi của tôi và bắt đầu nói. 

SP Tả" Ise-kun, chắc em đã để ý chuyện này, nhưng sự tồn tại của 666 
mới chỉ là dự đoán và chưa từng được xác thực. Tuy nhiên, một thứ 
khác tồn tại trong cùng Khải huyền là Great Red lại tồn tại. Đó là 
động lực khiến chị nghiên cứu về nó. Tìm ra nó là một điều không 
thể. Nhưng chị muốn tìm ra danh tính của 666, nên chị đã dùng con 
số 666 và 616 để tìm kiếm những thông tin liên quan đến nó.” 


Đúng như lời của Rossweisse-san, 666 là một sự tồn tại được cho là 
“có thể đã tồn tại” bởi mỗi phe, và không một ai biết nó ở đâu. 
Rossweisse-san cười chua chát. 

ng Dù chị không thu được kết quả nào. ...... Nhưng có thể câu trả 
lời đang ẩn sau những phép tính và công thức mà chị không thể giải 
đáp đang nắm giữ bí mật mà những kẻ đó đang theo đuổi.” 

Tôi đã hỏi Ophis về 666. Đó là một sự tồn tại xuất hiện cùng lúc với 
Great Red. Tôi đã nghĩ rằng một Ophis đang theo đuổi Great Red sẽ 
có thể biết gì đó. 

Nhưng Thần Long đã nói, 

“Ta, không biết nhiều, về 666. Ta chưa từng gặp nó.” 

Cô ấy chỉ lắc đầu. 

c Ừ. Nếu Ophis biết cách đánh bại Great Red và vị trí của 666, thì 
phe Cựu Ma vương và phe Anh hùng đã có thể hỏi cô ấy và dùng nó 
như vũ khí của họ. Ophis thật sự chưa từng gặp 666. 


Rossweisse-san lẩm bẩm. 


“Này, Ise-kun. Nếu chị có bị chúng lợi dụng......em có thể kết thúc 
cuộc đời chị không?” 


gỉ 


Na, Tôi vừa sốc vừa buồn trước lời đề nghị của chị ấy......còn cả 
giận dữ nữa. 


Tôi áp sát Rossweisse-san mặc kệ mọi thứ và đối diện với chị ấy. 


ĐI TI) Nếu chị có bị chúng lợi dụng để làm hại đến đồng đội mình và 
gây rắc rối cho thế giới này, chị thà chọn cái chết còn hơn. Chị sẽ 
không thể chịu được cái cảnh mọi người hi sinh vì một người như 
chị đâu...... W 


Biểu cảm phủ đầy sự buồn bã đó-ẩn chứa đôi mắt đầy ắp sự quyết 
tâm. Nó ngược lại lại làm tôi......buồn bã và không thể bỏ qua được. 
Tôi nói thẳng với Rossweisse-san. 

Tu h ca Xin đừng nói những điều đó. Đừng nói những thứ như “vì một 
người như tôi” hay “tôi thà chọn cái chết”! Đừng có nói những thứ 
đó nhẹ nhàng như vậy! Không lí do gì chị phải chết cả!” 


“Nhưng nếu chị bị bắt bởi Euclid Lucifugus, chị chắc chắn sẽ bị hắn 
sử dụng—” 


Tôi nhớ lại cảnh tượng tên đó chơi đùa với mái tóc bạc của 
Rossweisse-san. 


Tôi nghiến răng và thẳng thừng tuyên bố với Rossweisse-san. 
“Em sẽ không để chị rơi vào tay hắn đâu.” 
Tôi nắm lấy tay của Rossweisse-san trong bồn tắm và tiếp tục. 


“Em sẽ không buông chị ra đâu. Nếu tên đó còn xuất hiện trước mặt 
chị một lần nữa, em chắc chắn sẽ đập hắn một trận.” 


s3 1?? 


Tôi nhận ra mặt của Rossweisse-san đã đỏ lựng trong sự kinh ngạc 
nên tôi đã thả tay chị ấy ra! 


T-Tôi đang làm cái gì trong tình trạng khỏa thân thế này!? Tiếp cận 
chị ấy trong khi nói rằng “Em sẽ không buông chị ra đâu” nghe giống 
một lời thổ lộ tình cảm hơn đấy! Hây da, uwaah! Xấu hổ quá đi mất! 
Tôi xấu hổ ngay lập tức trước hành động mình vừa làm! 
Rossweisse-san dịu dần cái cảm xúc bối rối của mình. 

“Cảm ơn nhé, Ise-kun. Nhưng, chị—” 


Trước khi chị ấy nói xong, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm một 
lần nữa bị mở ra. 


“Đi tắm, đi tắm.” 
“Hừm, có lẽ nhà tắm nam cũng không tệ lắm đâu!” 
“Có ai trong đó không?” 


“Ise-senpai có thể đang ở trong nên nếu anh ấy nhìn chúng ta với ánh 


mắt dê già, sẽ không là vấn đề nếu chúng ta cho anh ấy một đấm và 
kì lưng cho ảnh đâu.” 


“T-Tớ sẽ kì lưng cho Ise-sama!” 

Bộ ba Giáo hội, Koneko-chan, và Ravel bước vào! 

Ánh mắt họ đã bắt gặp tôi và Rossweisse-san. Cơ thể hai chúng tôi 
đang nằm sát nhau và đang tắm rửa— đó có thể là những gì đang 


xuất hiện trong mắt họ. 


Khi cả năm bọn họ vượt qua cơn sốc, họ lao vào trong khi làm vẻ 
mặt khó chịu! 


7 7 1 3 


« « « « Em (tớ) cũng muốn tắm 


Asia, Xenovia, Irina, Koneko-chan, và Ravel hăng hái nhảy thẳng vào 
bồn tắm! Làm ơn trật tự trong phòng tắm nào! 

Dù sao thì, ngày giúp đỡ đầu tiên trong buổi trải nghiệm đã trở nên 
ồn ào hơn nữa bên trong phòng tắm! 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Life 3 - Hướng đi của những âm mưu thâm độc 
Phần 1 
Ngày thứ hai kể khi học viện Auros vận hành thử. 


Tôi đã ở lại buổi tối hôm qua trong một căn phòng được chuẩn bị 
sẵn. Có thể là do họ chưa kịp hoàn tất việc chuẩn bị, nên chỈ có một 
cái giường tầng, dù tôi cũng thấy ổn với việc ngủ trên nó. 


Những người ở lại qua đêm tại kí túc xá nam gồm có các thanh niên 
từ ORC và Hội Học sinh, cùng với các nhân viên nam. Số lượng đàn 
ông ở đây khá ít so với phụ nữ. Mỗi căn phòng chỉ có khoảng hai 
người ở. Chúng tôi quyết định chuyện này bằng cách bốc thăm, và 
kết quả ghép cặp là Kiba + Gya-suke, và Saji + Rugal-san. Tôi là đứa 
lễ ra. Và tôi có cả căn phòng cho riêng mình! Tôi đã thấy phấn khích 
sau khi bốc thăm, nhưng thứ duy nhất trong căn phòng là cái giường 
nên tôi chỉ có thể đi ngủ. 


Đó là lí do tôi đang ngủ một mình trong căn phòng trống...... nhưng 
khi tôi tỉnh giấc. tôi cảm thấy sức nặng ở hai bên của mình. 


Khi tôi nhìn qua—Tôi thấy Ravel ở bên phải mình! Và Asia ở bên trái! 
Hai cô nàng tóc vàng đang nằm trên giường cùng tôi! T-Tại sao nó lại 
thành thế này trên một cái giường tầng không được to lắm trong khi 
tôi đang nằm ở tầng trên! Chuyện gì đã xảy ra trong đêm vậy!? 
Không, tôi chẳng có tí nhận thức gì về chuyện này cả! 


Ravel vẫn còn đang ngon giấc. ...... Em ấy đang ngủ ngon trong khi 
dùng tay tôi làm gối ôm của mình. 


kêu nữ Cảm giác mềm mại từ ngực và đùi của em ấy trên cánh tay phải 
của tôi! Thật là, em ấy còn vòng chân qua người tôi nữa! Và đồ ngủ 
của em ấy thì thôi rồi, ểm chỉ mặc đúng cái một cái áo sơ mi duy 
nhất! Đây là cái áo cũ mà tôi không còn mặc vừa nữa. Có một lần, 
Ravel nói; 


“Ise-sama, anh có cái áo sơ mi nào không mặc vừa không?” 


Em ấy đã hỏi như vậy, nên tôi đáp lại và nói “Có đấy”. Tôi đưa cho 
em ấy một cái vì em ấy đã hỏi “Nếu được, liệu em có thể lấy nó được 
không?” Và khi tôi đã làm vậy...... em ấy lại xuất hiện trước mặt tôi 
trong bộ đồ ngủ kích thích như thế đấy! 


ty tý Thứ em ấy đang mặc dưới lớp áo đó là......độc nhất một chiếc 
quần lót! Với cái áo như đang muốn tuột ra, thứ xuất hiện xung 
quanh vùng ngực của ẻm là một bộ ngực hào hảo 


Asia-chan người đang nằm bên trái tôi thì đang mặc một bộ đồ ngủ 
mỏng manh mới nhận được từ Rias gần đây! Vì Asia luôn ngưỡng mộ 
cách hành xử của Rias và Akeno-san, em ấy luôn cố gắng để làm theo 
họ và sử dụng nó như một ví dụ cho lối sống của mình. Cũng tốt để 
học được sự thanh lịch của họ. Quan tâm hơn đến việc trang điểm và 
tạo thêm điểm nhấn cho vẻ đẹp của mình là một giá trị tuyệt vời của 
một quý cô! 


Nhưng để bắt chước sự “người lớn” của họ thì............. Tôi đoán là 
chăng sao cả! Đúng vậy! Asia-chan có chút dâm cũng không sao! 


xi Vé Ise-sama, sao anh lại khóc ngay lúc sáng sớm vậy?” 


Ravel thức giấc và dụi mắt của mình. Cặp ngực trắng muốt đó đường 
như đang muốn vùng ra khỏi lớp áo sơ mi rồi! 


“G-Chào buổi sáng, Ravel. Anh khá ngạc nhiên khi thấy em trên 
giường mình đấy.” 


Tôi nói như thế trong khi dán đôi mắt mình vào cặp ngực đó. Ravel 
nói trong khi tựa vào tôi một cách vô lực. 


sà£SÉg Vâng, đêm qua Xenovia-sama và Irina-sama đã đưa Asia-sama đi 
với họ và em đã theo đõi họ từ lúc họ có cuộc đối thoại đáng ngờ. 
Em đã phát hiện rằng họ đã cố gắng đột nhập vào kí túc xá nam. Em 
nhận ra rằng họ đang cố gắng tiếp cận anh, khi anh đang say giấc.” 


Xenovia và Irina! Vậy là họ đã bắt đầu tiếp cận tôi ngay trong lúc tôi 
đang ngủ! H-hmm, nhưng tôi cũng muốn trải nghiệm điều đó một 
lần! Nhưng mà chẳng có điều gì tốt xảy ra khi họ làm mấy chuyện 
như thế cả! Họ luôn tạo nhiều áp lực làm tôi phải cạn lời trước họ! 
Dù trong tôi luôn có một phần đòi hồi những tình cảnh 18+ hơn xảy 
ra với mình! 


Tuy nhiên, tôi nảy ra một thắc mắc. Tại sao Ravel lại ngủ ở đây? Tôi 
cảm thấy tò mò về chuyện này và Ravel thì le lưỡi ra một cách đáng 
yêu. 


“Em đã có một cuộc đấu với Xenovia-sama và Irina-sama mà người 
thắng sẽ được ngủ với Ise-sama......đó là một trận oẳn tù tì. Em đã 
thắng trò đó bằng cách thắng ba lần đầu tiên.” 


Ah, vậy là Ravel đã tới đây và ngủ với tôi sau khi đánh bại Xenovia 
và Irina...... 


“Vậy còn Asia thì sao?” 
Tôi nhìn sang Asia đang nằm ngủ cạnh mình. Ravel nói tiếp. 


“Vâng, Asia-sama cũng đã tham gia chơi oẳn tù tì và đến đây bằng 
một chiến thắng giống như em vậy.” 


Vậy là chỉ có hai người thắng cuộc nhỉ. Thì, cũng chỉ có hai chỗ trống 
quanh tôi thôi mài! 
Ravel có vẻ hối lỗi và cơ thể em bắt đầu run rẩy. 


TẾ Em đã gây phiền phức sao?...... Xin lỗi anh. Em cũng muốn...... 
đôi khi được ở cạnh Ise-sama. Dù sao thì em vẫn là quản lý của anh 


A-Aaaaaaaah! Ôi, em ấy đúng là một người quản lý đáng yêu mài! Tôi 
không biết có nên gọi một người sẽ theo tôi vào giường ngủ là một 
người quản lý phù hợp không, nhưng chẳng có vấn đề gì bởi em ấy 
dễ thương mà. 


Tôi nói trong khi xoa đầu Ravel. 

“Xin hãy quan tâm đến anh hôm nay nhé. Quản lý của anh.” 

“Vâng! Tất nhiên rồi!” 

Ngay cả tôi cũng đã phấn chấn hơn hẳn sau khi nghe câu trả lời đầy 
nhiệt huyết và đáng yêu từ em ấy. -Và tôi nghe thấy tiếng nói mớ 
của Asia. 


No âu Munya, cái quần đó......là cái tôi sẽ đưa cho Ise-san nên ông 
không thể có nó...... ông không được ăn nó...... \ 


táo di Có lẽ nào Fafnir đang xuất hiện trong giấc mơ của em ấy? thiệt 
tình, để cho tên đó lẻn được vào cả giấc ngủ của em ấy! Êm trưng ra 
một biểu cảm dễ chịu sau khi tôi xoa đầu em Ấy. 


Tôi đã có một buổi sáng sớm khá sốc, nhưng không sao, tôi cũng sẽ 
dốc toàn lực cho ngày hôm nay! 


Sau bữa sáng, tôi nói chuyện với Asia và Saji về một vài thứ trước 
cuộc họp buổi sáng (Chúng tôi tụ tập tại phòng ăn của kí túc xá nữ). 


s”Šlza Vậy là Fafnir đã đi sâu vào trong Sacred Gear của Albion huh.” 


“Đúng vậy, có về như họ đang khá khổ sở trong việc thuyết phục 
những vướng mắc còn lại của các Bạch Long Đế Vương-san tiền kiếp. 
Fafnir-san đã xuất hiện trong giấc mơ của em và nói sẽ đi tới chỗ của 
họ bằng cách chuyển ý thức của mình vì Ddraig-san và Albion-san đã 
nhờ ông ta.” 


Và khi em ấy đã tỉnh dậy từ giấc mơ của mình, Fafnir không hề đáp 
lại dù cho em ấy đã gọi ông ta, nên ẻm nhận ra rằng đó không phải là 
giấc mơ và ông ta thực sự đã đi giúp bọn họ...... Vậy là việc Asia gặp 
ác mộng lúc đó thực chất là do em đã chứng kiến mọi việc trong giấc 
mơ của mình? 


Saji cũng nói với vẻ mặt khó hiểu. 


tin tới Vritra cũng xuất hiện trong giấc mơ của tớ và nói “Ta sẽ rời đi 
vì sự nhờ vả hiếm thấy từ Hai Thiên Long”.Vì ông ta không xuất hiện 
khi tớ thức dậy và gọi ổng, tớ nhận ra rằng đó không phải là một 
giấc mơ. Dù tớ vẫn có thể sử dụng Sacred Gear như thường, tớ vẫn 
đối mặt với vài vấn đề vì có những thứ tớ không thể tự mình điều 
khiển được.” 


Ah, có về như Saji cũng có những vấn đề tương tự tôi. Tôi cũng có 
những thứ khó để điều khiển vào lúc này do sự vắng mặt của Ddraig. 
Điều đó càng rõ ràng hơn cho True Queen của tôi. Tình cảnh của tôi 
hiện tại khá giống với lúc Hội pháp sư Maverick đột kích học viện 
Kuou. Tôi vẫn chưa thể kích hoạt kĩ năng “Dividing Wyvern Fairy” 
vừa nhận được. Tôi thậm chí đã tìm ra vài cách sử dụng hay ho cho 
nó mà...... Tuy nhiên, tôi thắc mắc rằng việc giải quyết với “Hiệp hội 
Nạn nhân của Xích Long Đế Vương” khó đến nhường nào, khi mà hai 
Long Vương đã phải đi vào Sacred Gear. ...... Hmm, tôi đột nhiên thấy 
tội lỗi khi nghĩ về việc mình là nguồn gốc của vấn đề...... Tôi cần tin 
tưởng vào những con rồng huyền thoại trong việc này. 


Tôi hỏi Saji. 
“À đúng rồi, nhóm Bael hôm nay không tới à?” 


“Chỉ có buổi sáng thôi. Kế hoạch là họ sẽ tham gia với chúng ta sau 
buổi trưa.” 


“Họ có kế hoạch nào khác à?” 


Khi tôi hỏi, Saji chỉ ra ngoài cửa sổ của phòng ăn. Thứ đang nằm ở 
hướng chỉ của cậu ấy là thành phố trên không Agreas. 


“Gậu biết việc Hoàng đế Belial sẽ được quay phim ở đó chứ? Người 
đứng đầu Sairaorg cùng các người hầu sẽ giúp đỡ họ bằng cách tham 
gia vào bộ phim. Nhân tiện, có về như nữ thừa kế của Nhà Agares 
cũng sẽ xuất hiện tại Agreas. Họ sẽ tham gia vào bộ phm cùng với 
nhóm Bael.” 


Hmm, vậy là Sairaorg-san cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim xoay 
quanh Nhà vô địch nhỉ. Tôi có nghe nói rằng Sairaorg-san đã nhận 
được rất nhiều lời khuyên từ Nhà vô địch. Quan trọng hơn, Seegvaira 
Agares-san cũng sẽ xuất hiện ở thành phố trên không à. Bô Tứ Tân 
Binh đã tập hợp lại về khu vực này cả rồi! 


Còn nữa, cuộc họp giữa các ma thuật sư được đồn đại sẽ bắt đầu 
trong thị trấn này vào hôm nay. Tôi đoán rằng họ sẽ thảo luận về chủ 
đề nghiên cứu, 666, và còn nữa. Gondur-san, bà của Rossweisse-san, 
cũng sẽ tham gia. Tôi thắc mắc rằng họ sẽ bàn luận về vấn đề gì. 


-Rồi bốn đàn chị bao gồm Rias, Akeno-san, Chủ tịch Sona, và Phó 
chủ tịch Shinra tiến vào phòng ăn. 


Sau khi nhóm Sitri đưa ra những tài liệu, lịch trình cho chúng tôi, 
Chủ tịch Sona bắt đầu giải thích. 

“Giờ thì, tôi sẽ bắt đầu giải thích về ngày thứ hai.” 

Như vậy, ngày trải nghiệm thứ hai của của học viện Auros bắt đầu! 
Các thành viên của ORC di chuyển để dạy các tiết thuộc trách nhiệm 


của họ và đã tản ra khắp khuôn viên trường. Đây là thứ tôi đã nhận 
ra sau đó, nhưng tôi sẽ giải thích công việc của mỗi người. 


Lấy ví dụ về cặp Xenovia và Kiba. 


Họ đang tham gia tiết học chú trọng đến “Mã” tại sân thể thao (bao 
gồm cả các bài thực hành mẫu). 


Xenovia giải thích cho các học sinh trong khi cầm kiếm của mình 
bằng một tay. 


“Nghe kỹ đây. Thanh kiếm giống như một tấm gương phản chiếu bản 
thân vậy. Nếu mấy đứa do dự, nó sẽ lộ rõ qua lưỡi kiếm của mấy 
đứa. Kiếm phải được cầm bằng một tâm hồn tĩnh lặng. Đối thủ phải 
bị hạ gục trước khi chúng hạ được ta. Vung lưỡi kiếm vào chúng 


không chút thương xót, đặc biệt là khi chúng bắt đầu mở miệng ra 
lắm nhẳm với mấy đứa.” 


Kiba cũng giải thích về “Mã” ở phía đối diện với cô. 


“Nhưng sẽ có hiểm họa nếu quá lệ thuộc vào thanh kiếm mình nắm 
giữ. Một “Mã” luôn được kì vọng sẽ có nhiều kĩ xảo hơn bất kì ai 
khác. Và “tốc độ” là điểm nhấn của họ. Di chuyển xung quanh chiến 
trường nhiều hơn bất kì ai khác và phá vỡ đội hình của kể địch. Mấy 
đứa cần phải canh đúng thời điểm kẻ địch lộ sơ hở và tấn công thật 
chuẩn xác.” 


Những học sinh đang tỏ rõ sự hứng thú với hai người có góc nhìn trái 
ngược kia. 


Tiết học mà Irina tiếp nhận như là một môn học đặc biệt, là về 
“Thiên thần”. 


Thiên thần rất hiếm thấy ở Địa ngục. Có rất nhiều đứa trẻ chưa từng 
thấy Thiên thần bao giờ. 


Đôi cánh trắng và vòng sáng trên đầu của một thiên thần là một điều 
mới lạ và bí ẩn đối với những Quỷ trẻ con. 


“Wow! Cô ấy thực sự là một Thiên thần!” 


“Bố tớ đã nói điều này! Những đứa trẻ hư sẽ bị bắt đi bởi các Thiên 
thần!” 


Nếu như có những đứa rất tò mò về cô ấy, thì cũng có những đứa lộ 
ra sự sợ hãi với cô. Cho dù thế đồng minh đã được thiết lập, thì 
Thiên thần vẫn là biểu tượng của sự sợ hãi đối với những Quỷ 
thường. 


Irina giải thích đầy đam mê. Trong khi đôi mắt của cổ thì lấp la lấp 
lánh. 


“Không phải đâu! Thiên thần là tồn tại phục vụ cho Thiên đàng và là 
đồng minh của tất cả mọi người! Giờ thì, tất cả cùng cầu nguyện 
nào! Amen! Còn nữa, chị sẽ phát cho mấy đứa bánh mì nhà làm! 
Lòng tin của mấy đứa sẽ vững vàng hơn sau từng miếng bánh! 


Việc truyền giáo đến từ lò bánh Thiên thần tự xưng bắt đầu, và 
những bậc phụ huynh cũng bắt đầu đưa ra những chỉ trích. Sau đó 
tôi đã nhận ra rằng môn học đặc biệt về “Thiên thần” trở nên khá 
hỗn loạn. 


Asia chủ yếu chịu trách nhiệm về những kiến thức mà cô có được về 
trừ tà trong khoảng thời gian ở Nhà thờ. Gasper thì đảm nhiệm chủ 
đề “Vampire”, Koneko-chan lo về chủ đề “Youkai”, và như vậy mỗi 
người trong số họ đều được giao cho một môn học đặc biệt có liên 
quan đến họ. Gasper đã vô cùng hoảng loạn khi cậu ta phải đứng 
trước nhiều người và đối mặt với những câu hồi của học sinh. 


Rossweisse-san tiếp tục đảm nhiệm những tiết học “Ma thuật”. Nó 
cũng khá nổi tiếng giống như hôm qua vậy. 


Giờ thì, Rias người là chủ tịch của ORC và Akeno-san người là phó 
chủ tịch đang giảng giải về “Vua” và “Hậu”, hai vị trí có thể được 
xem là quan trọng nhất trong số các bài học tại đây. 


“Mối quan hệ giữa “Vua” và “Hậu” trong một nhóm là rất quan trọng 
trong cả thời gian riêng tư và trong Game. Bằng cách để họ ở cạnh 
bạn mọi lúc—“ 


Đây không phải là bài giẳng của một giảng viên. Cả Rias và Akeno- 
san đều còn trẻ và vẫn có rất nhiều thứ họ cần học hỏi. Họ đã khiêm 
tốn và nói với tôi rằng họ vẫn còn một quãng đường dài trước khi có 
thể dạy ai đó. Vì lý do đó, họ đang giảng giải như những đàn chị và 
đang chia sẻ hết tất cả kiến thức và kinh nghiệm họ đã thu nhặt 
được tới bây giờ. 


Dù là vậy, nó trở thành một buổi thảo luận rất quý giá cho những 
đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe đầy nghiêm túc. 


ORC tản ra khắp khuôn viên trường và đang cố gắng làm tốt nhất có 
thể. 


Các thành viên của Hội Học sinh cũng đã đi giúp đỡ các giảng viên. 
Chủ tịch và phó chủ tịch thì chủ yếu giải quyết các vấn đề với phụ 
huynh bằng cách giải thích các thắc mắc của họ. 


Dù là không đông người lắm, nhưng cả các thành viên của ORC và 
Hội Học sinh đều cho rằng việc này rất đáng để làm cho dù ai nấy 
cũng bận bịu cả-. 


Mặt khác trong khi mọi người đang làm việc hết công suất với bài 
giảng của họ, thì tôi cũng bắt đầu sự kiện “Góc hỏi đáp cùng Vếu 
Long” cùng với quản lý Ravel của mình. 

Đó là một sự kiện mà tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một được đưa ra bởi 
những đứa trẻ. Có rất nhiều cánh tay được giơ lên, tức là có cả núi 
câu hỏi sắp sửa được quăng vào mặt tôi. 


Có hàng tấn câu hỏi được ném vào, từ một câu hỏi mà ai cũng sẽ tò 
mò như “Làm sao để em trở nên mạnh hơn?” tới một câu hỏi mà tôi 
cũng bó tay như “Anh thích kiểu ngực như thế nào?” 

Nhân tiện, tôi đã trả lời đầy hùng hồn với cái câu hỏi về ngực kia là: 
“Chúng vẫn là ngực cho dù chúng to hay nhỏ!”. Tôi mong rằng cảm 
nhận của mình sẽ ăn sâu vào lòng mấy cậu nhóc đó! 

Sau khi đã trả lời hầu hết các câu hỏi, tôi hỏi những đứa trẻ một câu 
hỏi của tôi. 

“Có thứ gì mà mấy em luôn muốn trở thành không?” 

Khi tôi hỏi, một cậu bé giơ tay đầy hăng hái! 

“Em muốn trở thành Vếu Long!” 

Những đứa trẻ xung quanh cậu bé bắt đầu đáp trả đầy vui về bằng 


những thứ như “Vếu Long ở ngay kia rồi mà!” và “Tớ cũng muốn trở 
thành một Vếu Long!” trong khi cười đùa rộn rã. 


Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu chia sẻ giấc mơ của chúng. 
“Em muốn trở thành Nhà Vô Địch của Rating Game!” 


“Em muốn làm việc tại phòng nghiên cứu tại lãnh thổ của Ma 
Vương!” 


“Em muốn trở thành vệ sĩ riêng của Ma Vương-sama!” 


Những đứa trễ nói về giấc mơ của chúng....... Vậy là tất cả đều có 
một mục tiêu mong muốn nhỉ. Tất nhiên rồi. Chúng là trẻ con nên đó 
là tự nhiên để chúng có ước mơ của riêng mình. Về mặt này thì nhân 
loại và Quỷ không khác gì nhau cä-. 


“Em muốn trở thành học sinh của ngôi trường này. 


Những đứa trẻ bắt đầu nói những thứ như “Em nữa!” và mấy thứ 
tương tự khi nghe thấy câu trả lời đó. 


Đúng, đó chắc chắn là mục tiêu lớn nhất mà lũ trẻ đang nhắm tới lúc 
này. Dù cho chúng có mơ ước điều gì, dẫu cho chúng có nhắm tới 
mục tiêu nào, sẽ chẳng có cửa nào cho chúng tiến gần tới cơ hội đó 
nêu như không có một nơi học tập để hoàn thành những giấc mơ đó. 


Những đưa trể mới chỉ chạm được vào phần nổi của cơ hội. Con 
đường biến ước mơ của chúng thành sự thật luôn trải đầy chướng 


ngại và thử thách mà chúng cần vượt qua. 


Tôi mong rằng tất cả những đứa trẻ này sẽ có thể đi học-. Cho dù 
không có Chúa, tôi vẫn không thể không ước như vậy. Khi tôi nhìn 
vào những ánh mắt đầy mạnh mẽ và nghiêm túc của đám trẻ, tôi 
càng muốn điều đó thành sự thật hơn. 


Điều tôi có thể làm lúc này là......bồi đắp tỉnh thần dù chỉ một ít cho 
ước mơ và mục tiêu của chúng. Trách nhiệm của tôi là làm cho 
chúng càng mong muốn hơn nữa về việc gia nhập ngôi trường này. 


“Được rồi, anh sẽ nói về công việc của Quỷ ở nhân giới. Nhìn anh thế 
này thôi chứ, anh thường gặp rất nhiều kiểu khách hàng mỗi ngày 
đấy.” 


Khi tôi bắt đầu kể về công việc của Quỷ với sự tự tin, đám trẻ trở 
nên rất hứng thú và bắt đầu hỏi tôi những thứ như “Em rất tò mò về 
công việc ở nhân giới!” và “Có con người nào sử dụng linh hồn của 
họ như một cái giá không?”. Với chúng, thông tin về công việc của 
Quỷ ở nhân giới sẽ là những kiến thức đáng giá. Thì, những điều này 
cũng được dạy ở một tiết học cụ thể, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ hạnh 
phúc nếu chúng nghe câu chuyện của tôi. Và nếu chúng trở thành 
người hầu của ai đó, thì sẽ có một cơ hội tốt hơn để chúng được di 
chuyển quanh nhân giới. 


Có những con Quỷ hiện đang hoạt động ở nhân giới vì vài lí do đặc 
biệt (lão già Tannin là một trong số đó), nhưng phần lớn sẽ đi đến 
nhân giới nếu họ trở thành người hầu. 


Được rồi, tôi sẽ nói về nó bằng cách pha trộn các giai đoạn tạo nên 
một nhóm với những trải nghiệm hài hước của tôi. Nó xảy ra trong 
khi tôi đang quyết định việc nên nói chuyện với Mil-tan hay 
Morisawa-san. 


Trong một khắc- 

Một cảm giác ớn lạnh chạy đọc cơ thể tôi và tôi cảm nhận được có 
thứ gì đó kích động giác quan thứ sáu của tôi. 

Ngay sau khi tôi có cái cảm giác bí ẩn đó, bầu trời màu tím độc nhất 
của Địa ngục —trải qua một hiện tượng kỳ quái khi bầu trời chuyển 
trắng........ Cái quái, chuyện gì đã xảy ra vậy!? 

Do cái sự kiện bất ngờ đó, mọi người ở trong khuôn viện trường nhìn 
lên trời và chứng kiến hiện tượng này. Màu tím của bầu trời dần 
nhạt đi và cuối cùng để lại một màu trắng tỉnh. 


Nhu Chuyện quái gì đây? Một sự kiện gì đó à......không thể nào. Tôi 
chưa nghe gì về chuyện này cả. Họ đã chuẩn bị một màn trình diễn 
đặc biệt đúng thời điểm của cuộc họp Ma Thuật Sư sao? Không, 
chúng tôi chắc chắn sẽ được thông báo trước. Họ có một màn trình 
diễn trong bộ phim ở Agreas à? Quy mô của việc này là quá lớn nên 
họ sẽ cần nhận được sự chấp thuận để thực hiện nó. 


Mọi người bắt đầu hoảng loạn trước hiện tượng đột ngột này. 
sẽ s0 Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. 


t0 y2 Có một nhóm Ma Thuật Sư đã nghiên cứu về Trihexa trong thị 
trấn này và khả năng cao là bọn họ đã bị bắt giữ rồi. Và người thực 
hiện chuyện này là- 


Trong khi tôi đang cố gắng nắm bắt tình hình, tiếng loa phát thanh 
của trường vang lên. 


[Các học sinh, gia đình, và các giẳng viên của ngày trải nghiệm xin 
vui lòng vào trong tòa nhà của trường ngay lập tức. Xin nhắc lại. 
Những học sinh, gia đình, và các giẳng viên của ngày trải nghiệm xin 
vui lòng vào trong tòa nhà của trường ngay lập tức.] 


Ravel và tôi không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất ngay sau 
tiếng phát thanh khẩn cấp. 


Các thành viên của ORC và của Hội Học sinh đã tụ tập lại trong 
phòng nhân viên. Chúng tôi đã tập trung trể em và bố mẹ đang lo sợ 
tại phòng tập thể dục. Để làm mọi người bình tĩnh lại, những nhân 
viên do Hội phó Shinra dẫn đầu đã đi thu thập thông tin 


Rias lắc đầu sau khi chị ấy đã kích hoạt vòng tròn ma pháp liên lạc. 
“......Không được rồi. Tôi không thể kết nối với bên ngoài.” 
Akeno-san người đã tạo ra một vòng ma pháp dịch chuyển trên sàn 
nhà cũng thở dài. 

“Cái này cũng không hoạt động nốt. Chúng ta không thể dịch chuyển 
đến nơi nào xa cả.” 

Thật đấy à? Rơi vào tình cảnh không thể liên lạc hay dịch chuyển ra 
bên ngoài...... Tôi cũng đã vướng vào những vụ như này vài lần rồi. 
Lần đầu là tại Togetsukiyou ở Kyoto. Lần thứ hại là ngay sau bài 


kiểm tra lên Trung cấp. Trong cả hai lần, một màn sương xuất hiện 
và chúng tôi thấy mình đã rơi vào một không gian khác. Dù lần này 


không có màn sương nào, thì nó vẫn khá tương tự như những sự cố 
trước đó khi mà đã có một ma pháp được thi triển lên cả khu vực. 


Rồi Koneko-chan với cặp tai mèo lên tiếng. 


Sà vài Em đã tìm kiếm Ki ở xung quanh chỗ này, nhưng cây cỏ ở bên 
ngoài không phải là ảo. Chúng là hàng thật.” 


T Vậy tức là chúng tôi đã bị gửi đến một không gian mà mọi thứ 
đều là giả ư? 


Chủ tịch Sona nói trong khi đã kích hoạt vòng ma pháp dịch chuyển. 


“Tôi đã kết nối được với Agreas và phòng họp của thị trấn. Tôi sẽ 
đưa khung cảnh lên bây giờ.” 


Rồi hai màn hình 3D xuất hiện trong phòng nhân viên. Cái đầu tiên 
hiện ra Sairaorg-san ở Asreas, và cái còn lại hiện ra Gondur-san ở 
phòng họp của thị trấn 


Đây là những gì Sairaorg-san nói trước. 
[Chuyện gì đang xảy ra thế?] 
Gondur-san trả lời câu hỏi đó. 


[Chúng tôi cho là một rào chắn đã được kích hoạt ở cả khu vực này. 
Tất cả chúng tôi hiện đang sử dụng những sinh vật phục vụ mình để 
đo lường quy mô của rào chắn. Có báo cáo rằng khả năng cao là cả 
thị trấn này và Agreas đang bị nhốt trong một rào chắn hình elip.] 


Gondur-san tiếp tục. 


[Hơn nữa, tất cả Pháp sư ở đây đều đã bị phong ấn phần lớn pháp 
thuật. Như thế này này.] 


Gondur-san để lộ vùng trán cho chúng tôi. Một vòng ma pháp đang 
tỏa ra luồng sáng đáng quan ngại được vẽ trên trán bà ấy. ...... Bà ấy 
bị phong ấn pháp thuật? Ai đã làm chuyện đó cơ chứ...... ? Tôi bắt 
đầu có thêm những nghỉ vấn. 


Tôi trở nên tò mò, nên tôi tập trung sức mạnh ác quỷ về tay mình. 
g2: Sức mạnh dần dần tụ lại. Bên cạnh đó, những thành viên Hội 
Học sinh cũng kiểm tra sức mạnh ác quỷ của họ. Irina cũng kiểm tra 
xem cô ấy có thể sử dụng sức mạnh Thiên thần không và có vẻ là 


không có vấn đề gì...... Vậy là Quỷ và Thiên thần có thể sử dụng sức 
mạnh nhỉ. 


Nhân tiện, chúng tôi đã cũng đã kiểm tra xem Sacred Gear và Sacred 
Gear Nhân tạo có hoạt động không và chúng hoạt động bình thường. 


“Tôi có thể sử dụng được pháp thuật của mình.” 


Rossweisse-san cũng không bị phong ấn sức mạnh. Gondur-san lầm 
bẩm khi biết điều đó. 


[Có về như phong ấn chỉ giới hạn ở các Pháp sư tại phòng họp thôi. 
Nhưng để cho ai đó có thể làm được chuyện này mà bọn ta không thể 
cảm nhận dù chỉ một chút sự hiện diện...... có vẻ là có ai đó đáng 
gờm rồi đây. ] 

Phong ấn chỉ giới hạn ở các Pháp sư có mặt tại buổi họp....... Có thể 


thấy rõ rằng đó là mục tiêu của bọn chúng. 


“Vậy tức là một người có khả năng làm một nước cờ táo bạo và quy 
mô như vậy thuộc về phe kẻ thù sao...... tàu 


Saji nói thế trong khi nở ra nụ cười mỉa mai. 

Chủ tịch lầm bẩm trong khi đẩy gọng kính lên. 

“......Tôi chỉ có thể nghĩ đến giả thiết đó.” 

Gondur-san cũng nói nhỏ như thể vừa nhớ ra điều gì đó. 


[-Đúng, có một người có khả năng đó. Ác Long huyền thoại được cho 
rằng có thể điều khiển hơn nghìn loại ma pháp, -Diabolism Thousand 
Dragon-Aši Dahãka. Nếu đây là tên Ác Long khét tiếng đó, thì chắc 
hẳn hắn ta phải biết một phép thuật phong ấn Pháp sư.] 


SỈ 


Mọi người đều câm lặng trước lời nói của Gondur-san. ...... Đó là vì 
tên của Ác Long huyền thoại đã được nêu ra. Chúng tôi đã nhận được 
báo cáo rằng đã có một Ác Long được phục sinh. Dù gì thì Vali cũng 
đã bị phục kích một lần rồi. 


Kẻ đã phục sinh Ác Long Aši Dahäka là Lữ đoàn Khaos mới— 
Qlippoth. Một tổ chức xấu xa sử dụng sức mạnh của Chén thánh để 
phục sinh các Ác Long và còn đi xa đến mức tạo ra giống Ác Long 
sinh sản hàng loạt...... 


Vậy là bầu trời trắng tinh đó cùng với phong ấn trên người của 
Gondur-san và những pháp sư khác đều là do Aši Dahäka nhỉ. 


“Nhưng kích cỡ của vòng tròn này......Cho đù có là tên Ác Long 
huyền thoại, tớ vẫn không thể tin được nó có thể phong ấn khu vực 
rộng lớn này cùng với những pháp sư nổi tiếng...... l 


Irina nói ra những nghỉ ngờ của mình, để có thể phong ấn không chỉ 
lãnh thổ mà còn có tất cả những Pháp sư đã vượt quá sức tưởng 
tượng của chúng tôi, cho dù nó có được thực hiện bởi một Ác Long 
được cường hóa đi nữa. 


Chủ tịch nói trong khi nhìn thẳng vào tôi. 


“Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu nó cường hóa tầm ảnh hưởng 
của ma pháp đó.” 


Và kẻ xuất hiện trong đầu tôi là Euclid. 
«_— Bản sao Boosted Gear sao.” 


Tôi nói ra. ...... Nếu hắn ta đã chuyển phần sức mạnh tăng cường của 
Boosted Gear cho Ác Long huyền thoại...... thì lẽ đĩ nhiên là tầm kĩ 
năng phải tăng lên rồi. 


Gondur-san thở hắt ra. 


[Rào chắn thì phủ kín cả vùng đất này còn cấm thuật thì lại khóa 
chết những vị Pháp sư ở đây. Cả hai ma pháp chắc chắn phải được 
niệm chú khi được cường hóa bởi nó. Dù cho nó chỉ là bản sao, thì 
Longinus vẫn bộc lộ một sức mạnh vượt xa ra khỏi lẽ thường. ] 


xìy Wi Tôi đồng ý. Tên khốn đó, hắn đúng là đang dùng sai lệch những 
kĩ năng của bản sao theo ý muốn của mình. Tôi đang khá sôi máu vì 
nó giống như hắn ta đang sử dụng khả năng của Sekiryuutei mà 
không có sự chấp thuận của tôi vậy. Cơn giận dữ của tôi với hắn ta 
đang dần lớn hơn nữa...... Ị 


. Khoan, chờ một chút. Nếu điều đó có thể xảy ra, thì điều 
ngược lại cũng có thể xảy ra! 


Tôi đưa ra ý kiến. 


“Vậy thì gậy ông đập lưng ông thôi! Em sẽ sử dụng Boosted Gear để 
tăng cường sức mạnh cho phép giải trừ nó!” 


Nhưng Chủ tịch lắc đầu. 


“Chúng chắc chắn đã đề phòng cách đó của chúng ta. Chúng ta nên 
giả định là chúng sẽ có một ma pháp kháng lại việc đó. ...... Nếu 
chúng ta cố gắng phá giải tình cảnh này một cách ẩu tả, thì có thể sẽ 
có một thảm họa ập đến.” 


Tớ Vậy là kẻ địch đã tính toán kĩ đến mức đó nhỉ. Điều đó nghe rất 
khả thi. Có về như tên Euclid đó đã đề phòng trước cả ưu điểm và 
khuyết điểm của Boosted Gear, nên hắn chắc đã chuẩn bị kế hoạch 
đối phó với bất kì nước cờ nào của tôi. 


“Sẽ rất khó để giải quyết nếu chúng cứ tiếp tục sử dụng phương 
pháp đó.” 


Akeno-san nói với sự lo lắng. Chủ tịch đáp lời chị ấy. 


“Chắc chắn đó không thể là một thứ mà chúng có thể sử dụng vô tội 
vạ. Dù sao thì đó cũng không phải Sacred Gear thứ thiệt, và từ báo 
cáo mà tôi nhận được, thì nó đòi hỏi một cái giá rất đắt để sử dụng. 
Tuy nhiên, dựa vào cái rào chắn này, thì ma pháp mà Aši Dahãka đã 
sử dụng có một trận pháp rất phức tạp. Cho dù chúng có cường hóa 
ảnh hưởng của nó, thì nó cũng đòi hỏi sự bảo trì khéo léo. Đó là vì 
luôn có rủi ro rằng ma pháp đó sẽ vượt quá tầm kiểm soát và nổ tung 
bỏ qua bất kì lượng sức manh tăng cường lớn nhỏ nào khác........ Tôi 
chỉ có thể nghĩ rằng Euclid Lucifugus đã thành thục việc sử dụng bản 
sao Boosted Gear.” 


nung Để cho người sử dụng bản sao lấn át cả hàng chính chủ. Bằng 
chứng cho thấy sự chênh lệch về sức mạnh cơ bản của hai chủ nhân. 
Cho dù bạn có sở hữu một vũ khí mạnh mẽ, thì bạn cũng không thể 
bộc lộ được sức mạnh thật sự của nó nếu như người điều khiển nó 
không phải là một kể mạnh. 


Chủ tịch mỉm cười khi thấy tôi có về ủ rũ. 


“Em biết là chị không có ý nói rằng em lép vế so với hắn ta đúng 
không, Ise-kun? Em có tài năng trong việc sử dụng Sacred Gear. ...... 
Chỉ là, hắn ta lại có tài năng vượt trội hơn hẳn. Cái tên Lucifugus, kẻ 
phục vụ cho Lucifer như cánh tay phải đắc lực, không phải chỉ là cái 
hư danh.” 


Tôi biết chứ. Đối thủ của tôi là em trai của Grayfia-san. Dù cho hắn 
ta có thối rữa đến nhường nào, thì hắn ta vẫn là em trai của “Hậu” 
mạnh nhất. Lễ tự nhiên là hắn ta cũng phải mạnh rồi. 


“Chúng ta cần tìm ra mục tiêu của kẻ địch trước.” 


Rias nói. Gondur-san đặt tay lên ngực mình. 


[......Mục tiêu đầu tiên của chúng hẳn là bọn ta. Những pháp sư đã 
nghiên cứu về chủ đề liên quan tới 666. Nên chúng đã nhắm tới bọn 
ta. Nhưng chúng cũng đã bao phủ Agreas với một rào chắn. Chắc hẳn 
chúng còn có ý định nào đó khác. ] 


Thành phố trên không Agreas. Đúng vậy, chúng đã cố tình bao bọc cả 
thị trấn này và Agreas với một rào chắn hình elip. Nếu chúng chỉ 
nhắm tới thị trấn này vốn đang có sự hiện diện của các Pháp sư, thì 
chúng chỉ cần tạo một rào chắn hình cầu quanh thị trấn này. Chắc 
chắn còn ẩn ý nào đó cho việc phong ấn luôn cả Agreas của chúng. 


“Công nghệ từ thời của Ma Vương tiền nhiệm.” 
Ravel lầm bẩm. Chủ tịch cũng gật đầu. 


“Công nghệ đến từ thời của Ma Vương tiền nhiệm được sử dụng tại 
Agreas. Vẫn còn những khu vực chưa được giải mã và trụ sở nghiên 
cứu thuộc về Ajuka Beelzebub-sama hiện đang khảo sát những khu 
vực ẩn sâu bên trong hòn đảo đó. Rizevim Livan Lucifer, con trai của 
Lucifer tiền nhiệm chắc chắn đang theo đuổi thứ gì đó bên trong hòn 
đảo.” 


À đúng rồi, tôi đã nhận được lời giải thích tương tự từ Sensei trước 
trận chiến với Bael. 


Công nghệ từ thời của Ma Vương tiền nhiệm...... Rizevim là con trai 
của Ma Vượng tiền nhiệm. Nên cũng không có gì lạ nếu hắn ta có 
hứng thú với công nghệ từ triều đại đó. 


Gondur san bắt đầu suy nghĩ trong khi chống cằm. 


[Di sản của thời của Ma Vương tiền nhiệm—hoặc là một loại khí. Và 
rất có thể nó có liên quan đến 666.] 


“Hoặc nó có thể là một phương pháp cho phép di chuyển đến thế giới 
bên kia.” 


Mọi người trở nên im lặng một lúc sau khi Rias nói điều đó. 


29V di Tôi thắc mắc rằng liệu thành phố đó có chứa một bí ẩn to lớn 
đến vậy không. Thì, đơn giản là do nó nổi trên không và có một 
thành phố ở đó là tôi nghĩ rằng nó được tạo ra bằng hàng loạt các kĩ 
thuật. Dù tôi hi vọng rằng việc có một vũ khí hủy diệt hàng loạt nằm 
sâu trong nó chỉ là lời nói sáo rỗng. 


“Chúng đã tạo ra một rào chắn ở quy mô này, thì chắc sẽ có ai đó ở 
bên ngoài rào chắn sẽ nhận ra điều kì lạ đang xảy ra chứ? 


Đó là câu hỏi của tôi. Nếu họ không thể liên lạc với một thành phố 
danh tiếng như Agreas, thì sẽ không có gì lạ nếu quân lính của lãnh 
thổ Agares được điều động đi thăm đò sau khi nhận ra tình cảnh kì lạ 
này. Nếu như họ nhận ra rằng Qlippoth đứng sau chuyện này, thì 
những thành viên khác của DxD hoặc các cá nhân quyền lực của Địa 
ngục sẽ đến và giải cứu chúng tôi. 


Chủ tịch Sona nheo mắt lại. 


K Chúng chắc chắn đã đề phòng chuyện đó xảy ra khi đã dám 
thực hiện nước đi ngông cuống như thế này. Khả năng cao là chúng 
đã cắt đứt các mốt liên kết với thế giới bên ngoài bằng cách bóp méo 
không gian và thời gian để đảm bảo không ai ở bên ngoài sẽ nhận ra 
điều đó. 


Rias tiếp tục. 


Zu8Ì» Bẻ cong không gian thời gian. Vậy thì một tiếng ở đây sẽ chỉ 
bằng một phút ở bên ngoài...... Tôi thường nghe điều này khi nói về 
những lo lắng về việc sử dụng ma pháp, nhưng đây là thứ chỉ có thể 
thực hiện nếu một Pháp sư đã có quá trình chuẩn bị hết sức kĩ càng 
cho nó........ Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ gáp nhiều rắc rối 
thế này khi mà có dính dáng đến cả Boosted Gear và một con Ác 
Long sử dụng Cấm Kỹ .” 


[Dẫu vậy, sử dụng ma pháp ở quy mô này chắc chắn sẽ giảm đi tuổi 
thọ của người sử dụng. Dù hắn ta có là một con rồng, sẽ không có gì 
bất ngờ nếu hắn sử dụng sinh mệnh như một cái giá. ] 


Gondur-san nói vậy...... Chắc chắn là do Chén Thánh. Ác Long có thể 
thực hiện những hành động táo bạo đến vậy là do nó. Dù cho việc 
này có tàn phá cơ thể của hắn, thì Chén Thánh có thể phục hồi lại-. 
tang Tôi không phải Gya-suke, nhưng chúng tôi chắc chắn cần phải 
lấy lại nó. Miễn là nó còn tồn tại, thì những tên đó dư sức mạo hiểm 
đến mức này! 


xuâbtd Để điều khiển không gian và thời gian. Sẽ rất khó đề lập kế 
hoạch phản kháng nếu chúng có thể làm đến mức này! 


Rias nói với tôi khi tôi đang bối rối. 


“Kể từ khi cuộc bạo loạn quái vật do phe Anh hùng gây ra, một thiết 
bị được lập trình với một bức tường phòng vệ có thể ngăn chặn ma 


pháp liên quan đến không gian thời gian đã được thiết lập tại các trụ 
sở hội và các địa điểm quan trọng của Địa ngục. Một ví dụ là Lilith, 
thủ đô của lãnh thổ của Ma Vương và là thành phố chính của lãnh 
thổ Gremory. Dĩ nhiên là có rất nhiều lớp phòng vệ được thiết lập tại 
học viện Kuou nơi chúng ta đang sinh sống. Nó thậm chí còn có sự 
phòng vệ gắt gao hơn vì kẻ địch đã tấn công nơi đó một lần rồi. 
Nhưng“ 


Rias nhìn về phía chủ tịch Sona. Chị ấy cũng gật đầu. 


“Đúng vậy, thiết bị tường phòng ngự vẫn chưa được thiết lập cho thị 
trấn này và Agreas. Lịch trình cho việc thiết lập tại Agreas đã bị trì 
hoãn rất nhiều lần rồi. Nơi đó là vùng đất thánh của Rating Game 
cũng như trung tâm giải trí và là một thành phố du lịch. Một trong 
các chức năng đó sẽ cần phải ngưng hoạt động để thiết lập rào bảo 
vệ. Điều đó trở thành nguyên nhân và một phần các viện của thành 
phố đều khá miễn cưỡng trước việc thiết lập tường bảo vệ, dẫn đến 
sự trì hoãn. ...... Và gậy ông đã đập lưng ông. Agreas là một trong 
những nguồn ngân sách của lãnh thổ Agreas. Arch-Duke hiện thời 
đang đứng giữa hai phía gồm Cộng đồng du lịch Agreas và lực lượng 
binh lính đã yêu cầu thiết lập công cụ đó......có về như ông ta sẽ ngã 
bệnh mất.” 


việc xem trọng các cơ sở vật chất về giải trí......! Không, mỗi lãnh 
thổ có cách làm riêng của họ và tôi chắc rằng Arch-Duke cũng đã trải 
qua những giai đoạn khó khăn. Dù là ông ta đã kẹt cứng giữa các phe 
Ma Vương cũng như phe Great King, các phe đặt huyết thống lên 
hàng đầu......Đúng là có về như người với vai trò người trung gian sẽ 
đổ bệnh thật...... 


Chủ tịch Sona chống cằm mình như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. 


t1 Điều này xảy ra trước khi Agreas thiết lập bức tường phòng vệ 
và thị trấn gần đó cũng đang có buổi gặp mặt của các Pháp sư mà 
chúng nhắm tới. Rào chắn chỉ bao bọc thị trấn này và Agreas...... Tôi 
không thể coi nó như một sự trùng hợp được. ...... Nó làm tôi ớn lạnh 
cứ như thể có ai đó đứng sau tất cả những việc này.” 


Có vẻ như Chủ tịch bắt đầu có những nghỉ ngờ. Chúng tôi thật may 
mắn khi có Chủ tịch ở đây khi mà hiện giờ Azazel-sensei không ở 
cạnh chúng tôi. 


Một nhân viên tiến vào phòng trong lúc chúng tôi đang thảo luận về 
mục tiêu của kẻ địch. Anh ta mở cánh cửa đầy thô bạo và đang hô 


hấp nặng nhọc. 
“......CÓ biến à?” 
Rias hỏi trong sự nghỉ ngờ. 


Người nhân viên chỈ ngón tay sau khi bắt đầu điều hòa được nhịp 
thở. 


“Một màn ảnh đã xuất hiện trên bầu trời.” 
Tất cả chúng tôi ra ngoài sân trường cùng lúc. 


Khi chúng tôi ngước lên—hình ảnh một loại cây làm đầu óc tôi tỉnh 
táo xuất hiện trên bầu trời và có những kí hiệu của Quỷ viết ở đó ghi 
rằng “Vui lòng chờ trong giây lát”. Trong khi chúng tôi chuẩn bị 
chiến đấu sau khi cảnh giác trước việc này, một giọng nói mỉa mai 
vang lên từ bầu trời. 


[Eh? Bắt đầu livestream rồi á? Nghiêm túc sao? Chờ tí đã nào~. Lão 
già này còn chưa thưởng thức bữa ăn của mình mà. Mi vẫn kêu ta 
xuất hiện đấy à? Rồi, rồi. ] 


`. Một giọng nói quen thuộc. Tôi chỉ có thể nghĩ tới một nhân vật 
duy nhất có thái độ vô tư thế này. Và có lẽ là các thành viên khác của 
nhóm Gremory ngoại trừ tôi cũng đã nhận ra sau khi nghe thấy giọng 
nói đó, nên họ nhìn hướng lên bầu trời với những đôi mắt đầy sự thù 
ghét. 


Cảnh tượng làm con tim thoải mái đó biến đổi và một người đàn ông 
trung niên tóc bạc xuất hiện giữa bầu trời. 


-Rizevim Livan Luciferl 
Ông ta bắt đầu nói trong khi nháy mắt một cái. 


[Ncha2 Uhyahyahyahyahyahya! Thần tượng của mọi nhà, Rizevim lão 
gia .Chào các bạn trẻ, mà đúng hơn là đã lâu không gặp! Ta đoán là 
đã có những thứ tồi tệ xảy ra với tất cả mọi người, nên ta đã quyết 
định sẽ tự mình giải thích tình hình vì sẽ kì lạ lắm nếu không ai làm 
điều đó! Các bạn biết rằng cái cảnh đổi thủ của mình lại đi giải thích 
tình cảnh cho chính mấy người là một câu chuyện quá đỗi quen 
thuộc nhỉ?] 


Ông ta đúng là một lão già có thể làm bạn cảm thấy phiền toái. Tôi 
đang nổi hết da gà lên và lửa giận cứ từ từ nhen nhóm chỉ qua cách 


ông ta nói. 


[Ta chắc là mấy người cũng đã đoán ra phần nào rồi, dù sao thì, sự 
thật là bọn ta đã bọc kín cả khu vực này bằng một lá chắn! Ôi chà, ta 
xin lỗi vì đã làm mọi người ngạc nhiên ngay khi bắt đầu nhé! ] 


Ông ta còn chẳng cảm thấy tội lỗi về việc đó mặc dù đã tự mình nói 
ra và chỈ đơn giản là nở nụ cười tà ác. 


[Người đã thực hiện chuyện này là một đồng minh của bọn ta, 
Ladon-san từ đội quân Ác Long! Cậu ta là người bảo hộ những quả 
táo vàng đã bị giết bởi một anh hùng, Heracles Đệ Nhất!] 


Một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ phía sau ông ta. ...... Một cái cây 
hình con rồng......không, đó chắc là một con Mộc Long? Ác Long 
Ladon đang tỏa ra sự tà ác của nó. ...... Chúng đang tiếp tục công việc 
hồi sinh những Ác Long huyền thoại...... Chúng ta vẫn chưa tiêu diệt 
được bất kì một kể nào! 


[Thì, như mọi khi, bọn ta đã hồi sinh nó và biến nó thành một con 
quái vật tái sinh bằng báu vật then chốt, “Chén7Thánh”. Những bức 
tường phòng hộ và lá chắn nó dựng lên đều có sức chống chịu rất 
lớn. Và đồng thời, nhờ vào sự giúp đỡ của Longinus của Euclid-kun, 
bọn ta đã có thể bao trùm cả khu vực!] 


Euclid xuất hiện bên cạnh Rizevim trên màn ảnh. Hắn ta đang cầm 
Chén Thánh trên tay mình. 


¬........ố 


Gasper, người đang đứng cạnh tôi, đang nghiến răng trong khi đôi 
mắt đang tỏa sát khí. Cảnh tượng này chắc phải là một điều quá khó 
cho sức chịu đựng của cậu ấy. 


[Và với tất cả những kẻ trong thị trấn đó! Bọn ta cũng đã đặt một rào 
cần xung quanh thị trấn đồng thời phong ấn đi ma thuật của những 
Pháp sư nổi tiếng. Người đã phong ấn nó được biết đến là Ác Long 
của các Ác Long! Aši Dahãka-san người tỉnh thông hàng ngàn ma 
pháp! Và cách người đó sử dụng ma pháp thì thật là tráng lệ! Và dĩ 
nhiên là sức mạnh đó cũng đã được cường hóa bằng khả năng của 
Bản sao Boosted Gear rồi!] 


Lại một con Rồng khổng lồ xuất hiện từ phía sau Rizevim. Một con 
rồng ba đầu. ...... Tôi có thể thấy được sự dày đặc của sự hắc ám dù 
là qua màn ảnh này. ...... Tôi có nghe rằng hắn ta được gọi là kẻ 
ngang cơ với Crom Cruach, đúng không nhỉ? Tôi cũng được biết là 


hắn ta vẫn đuổi theo đội của Vali cho dù cơ thể đã bê bết máu do 
lãnh đủ mấy đòn tấn công. ...... Thành thật thì, hắn ta là một con 
rồng mà tôi chẳng muốn đối đầu tí nào. 


Rizevim vui về tiếp tục. 


[Giờ thì, nơi này đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài cũng 
như với thời gian, nên những người ở bên ngoài vẫn chưa hay biết gì 
cả. Sự kết hợp của những Ác Long và Longinus quả là toẹt vời~!] 


Sau điệu cười đầy khó chịu đó, ông ta nhún vai một cái. 


[Tại sao ta lại làm chuyện này ư? Lí do đơn giản nhắm. Vì cái đám 
Pháp sư đó không chịu hợp tác với bọn ta, bọn ta quyết định thổi bay 
hết bọn chúng cùng một lúc vì ta có cảm giác chúng sẽ ngáng đường 
của bọn ta!] 


Không ăn được thì đạp đổ, không dụ được thì cho bay màu luôn. 
Cách làm của ông ta có về trẻ trâu nhiều hơn là hung hăng đấy! 


[Còn nữa, nó sẽ giúp bọn ta né bớt rắc rối nếu lấy đi một phần công 
nghệ của Agreas! Đó là vì cha của ta và những người khác đã tạo ra 
nó~. Không phải đó là một thứ mà ta nên thừa kế vì là con trai của 
ông ấy sao? Này, các bạn không nghĩ vậy à?] 


Rizevim nheo mắt lại và chỈ ngón tay về phía chúng tôi. 


[uhyahyahyahya, ta khá chắc chắn là nhóm DxD được hình thành để 
đánh bại bọn ta cũng đang ở đó, đúng không? À, bọn ta vốn đã nhận 
được báo cáo từ trước rồi. Nó cũng có vẻ thú vị, vậy chúng ta có nên 
làm một trận không? Đội quân Ác Long nhân bản số lượng lớn cùng 
với Ác Long truyền thuyết sẽ hướng về đó—cũng như thành phố trên 
không. -Để nghiền nát nó. Cố mà ngăn cản họ nhé. Này, thật đấy, 
liệu mà dừng họ lại.] 


Rizevim búng ngón tay. Ngay lập tức, hàng loạt cột lửa màu tím bắt 
đầu trồi lên xung quanh thị trấn! 


Cái quái gì vậy!? Đâu ra cả đống cột lửa xuất hiện thế này!? 

“_—Lửa tím. Một đối thủ khó nhai đã xuất hiện.” 

Khi tôi nhìn xung quanh sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó— 
tôi nhìn thấy Gondur-san. Có vẻ như bà ấy đã rời phòng họp để tới 


đây. Gondur-san nhìn lên đống cột lửa tím khổng lồ bằng con mắt 
kinh tởm. Những cột lửa có hình dạng thập tự. 


21? 


hổ Đây là “Incinerate Anthem 
Rias hét lên trong khi nhìn lên những cột lửa. 


thàyág ”Incinerate Anthem”! Kẻ nắm giữ Longinus có liên quan đến 
Nhóm pháp sư Maverick, “Hexennacht”!” 


Gondur-san nói. 

“Những cột lửa được được dựng lên bao vây cả thị trấn này. Đó là 
một bản sao. Chỉ có cái chết đón chờ những Quỷ chạm vào chúng và 
kể cả những Pháp sư cũng sẽ trở về với cát bụi. ...... Ta có nghe rằng 
ả ta đang giúp đỡ cho Lữ đoàn Khaos, nhưng ta vẫn không ngờ rằng 
ẳ ta sẽ xuất hiện ở đây......” 


Vậy là ngoài đám Ác Long kia, Longinus cũng tham gia vào vụ khủng 
bố này! 


Rizevim vẫy tay vui vẻ. 


[Đó là toàn bộ lý do, nên hãy cố gắng lên nhé! Bọn ta sẽ bắt đầu hành 
động sau 3 tiếng nữa! Uhyahyahyahya!] 


Màn ảnh biến mất-. 


việc này. Tôi nhìn lại. 

Học viện Auros đang đứng sau tôi. 

ky Nụ cười của những đứa trẻ hiện ra sau đầu tôi. Những đứa trễ 
đã chia sẻ ước mơ của mình, những đứa trẻ có mục tiêu của bản 
thân. Chúng sẽ bắt đầu học được nhiều thứ tại nơi đó...... Nhất 


quyết không được để mấy thằng khốn đó phá hủy nơi này trước khi 
trường học hoạt động...... Ị 


Ngài Mẹ nó chứ, tôi không thể...... để chúng tàn phá ngôi trường này 
được! 


Phần 2 
Chúng tôi ngay lập tức hành động. 
Điều đầu tiên mà ORC và Hội Học sinh thực hiện là dẫn những đứa 


trẻ, cha mẹ của chúng, và các nhân viên tới nơi sơ tán. Nơi sơ tán—là 
tầng hầm của ngôi trường. Chủ tịch Sona đã tạo ra một hầm trú ẩn 


rất vững chắc ở sâu bên dưới tầng hầm của ngôi trường để đề phòng 
những sự việc thế này xảy ra. 


Nói thật, tất cả chúng tôi chỉ có thể bị choáng ngợp trước sự chuẩn 
bị kĩ càng của Chủ tịch Sona. Vì khu vực trú ẩn có thừa không gian, 
chúng tôi cũng đã cho những người ở thị trấn di chuyển vào đó sau 
khi giải thích tình hình hiện tại 


Hiện giờ, tất cả các nhân viên đang ở trong khuôn viên trường đều 
đang dẫn dắt mọi người tới nơi an toàn. 


[Ừm, vậy là việc sơ tán mọi người đã bắt đầu rồi nhỉ.] 


Sairaorg-san đã gửi vòng ma pháp liên lạc cho Rias, nên Rias và tôi 
đang nói chuyện với anh ấy. Tôi đoán lí do làm cho hình ảnh hơi bị 
nhòe là vì sự xuất hiện của các cột Thập tự lửa màu tím đã ảnh 
hưởng đến nó. 


Rias nói. 


“Đúng vậy, thị trấn cũng không rộng lắm nên có khá ít người ở đó. 
Chúng tôi sẽ hoàn thành việc di tản mọi người đến hầm trú ẩn dưới 
lòng đất trước thời hạn 3 tiếng.” 


[Tiến triển của việc thoát ra khỏi thị trấn đó thế nào rồi?] 
Rias lắc đầu khi nghe câu hỏi của Sairaorg-san. 


“Vẫn còn một lớp rào chắn xung quanh thị trấn này ngoài cái dùng 
để bao phủ cả khu vực để ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài. 
Hơn nữa, những Thập tự lửa tím đã bao vây chúng tôi hoàn toàn. 
Chúng tôi đã cố gắng thoát ra khỏi đây, và cho dù có thổi bay cả hai 
lớp khiên từ tường phòng hộ và Thập tự, thì nó cũng sẽ được sửa 
chữa ngay lập tức.” 


Những người đã thử việc đó là Xenovia và Rossweisse-san. Chúng tôi 
đã cố gắng phá hủy lá chắn và các thập tự lửa bằng sức tấn công của 
Ex-Durandal và ma pháp tấn công và giải trừ của Rossweisse-san. Nó 
có thể bị phá hủy, nhưng sẽ tự sửa chữa rất nhanh nên chúng tôi 
không thể tìm được kẽ hở nào.Nếu chúng tôi có thể phá nó trong ít 
nhất 10 giây, thì chúng tôi sẽ có thể đưa người dân ra ngoài. 


Xenovia đã thử thoát ra khỏi lá chắn bằng cách đào sâu xuống lòng 
đất......nhưng có vẻ những thập tự lửa cũng ăn sâu xuống lòng đất 


Nói cách khác, chẳng có cách nào để thoát ra khỏi đây cả. Việc 
những Pháp sư bị phong ấn ma pháp của họ là một tổn thất quá lớn. 
Nếu những ma pháp đó không bị phong ấn, chúng tôi đã có thể thoát 
ra khỏi thị trấn này ngay lập tức nếu loại bỏ được lá chắn quanh nơi 
này. 


-Bọn họ đang chuẩn bị cho nó. Bằng cách sử dụng các ma pháp 
không bị phong ấn, những Pháp sư đã tụ tập tại hầm trú ẩn của 
trường đang thử tạo ra một vòng ma pháp dịch chuyển! Những Pháp 
sư dưới đó đều có danh tiếng rất lớn. Đó là lý do mà đây là một cách 
khả thi, nhưng cũng rất điên rồ, để thực hiện. 


Có vẻ như ma pháp dịch chuyển trẻ em và người dân ra khỏi thị trấn 
này sẽ hoàn thành nếu chúng tôi cầm cự được cho họ vài giờ, nên 
cuộc chiến sẽ kéo dài cho đến khi ma pháp đó hoàn thành. Chúng tôi 
chỉ cần bảo vệ thị trấn này trước những Ác Long chuẩn bị tấn công. 


Sairaorg-san hít một hơi. 


[Ở đây cũng tương tự. Chúng tôi có thể phá hủy rào chắn xung 
quanh Agreas, nhưng nó lập tức phục hồi. Chúng tôi không thể nào 
di tản mọi người trong thành phố trước những điều kiện này. Và còn 
nữa—có về như chúng tôi đã bị bao vây bởi Ác Long rồi.] 


Sairaorg cho chúng tôi thấy cảnh tượng ở bên ngoài. 
¬! Rias và tôi câm nín trước khung cảnh đó. 


Bầu trời đen kịt. Thành phố trên không đã bị bao phủ bởi những hình 
thù đen bóng. 


Những thứ đen đen đó...... là từng đàn từng đàn Ác Long ...... Chúng 
xuất hiện quá đông. Con số chắc phải vượt quá một hay hai trăm con. 


bát Ở giữa đám Ác Long đó là một con Rồng ba đầu. Nó đang sừng 
sững ngay trước Agreas trong khi vỗ 3 cặp cánh của mình. ...... Lớp 
vảy đen bóng loáng đó đôi khi còn tạo ra một ít sắc tím, nên nó nổi 
bật hơn so với những đàn Ác Long nhân bản số lượng lớn kia. 


toàn: Vậy là Aši Dahaka đã tiến tới Agreas. Hắn ta là một đối thủ mà 
ngay cả đội Vali cũng phải vất vả. ...... Rõ ràng là bạn nên tránh 
chiến đấu trực diện với hắn ta. 


[Những người đang ở đây là chúng tôi, nhóm Bael, Seegvaira Agares 
và nhóm của cô ấy và cả nhóm của Diehauser-sama. Bọn ta sẽ không 
chịu thua dê vậy đâu.] 


Đội của Sairaorg-san, đội của Agares, và đội của Hoàng đế Belial 
đang ở đó. Họ có nhiều nhân lực hơn chúng tôi. 

[Seegvaira đang hoạt động như là thư kí tạm thời của Arc-duke và 
đang cầm quyền tại Agreas. Cô ấy vẫn đang làm tốt. Cô nắm quyền 
điều hành thành phố bằng cách thuyết phục những bô lão cứng đầu 
của Hội đồng.] 


Nữ thừa kế của Agares. Vì ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là sự 
sợ hãi, tôi vẫn có cảm giác rằng cô ấy rất nghiêm khắc. 


“......DxD được thành lập cho những tình huống như thế này, nên tôi 
rất bực mình khi chúng tôi không thể giúp được gì cho họ.” 


Sairaorg-san nở nụ cười mạnh mẽ khi thấy Rias đang chán nắn. 


[Cô sai rồi, Rias. -Chúng tôi đang ở đây. Điều đó tốt hơn là chẳng có 
ai trong chúng tôi ở đây cả.] 


Đúng vậy. Nếu chúng tôi không ở lại, thì nơi này sẽ còn rơi vào hoàn 
cảnh tệ hơn. 


Sairaorg-san nói trong khi nhìn thẳng vào tôi. 

[Hyoudou Issei, đây là tình cảnh mà chúng ta phải tung ra toàn bộ 
sức lực của mình. Chúng ta phải bảo vệ Agreas, thị trấn đó, những 
đứa trẻ ở đó, và tất cả những người khác.] 


xj#? Sairaorg-san, những đứa trẻ đó không liên quan gì đến mong 
ước của bọn chúng và 666, đúng không?” 


[Đúng vậy. ] 

“Chúng chỉ tới đây để thực hiện giấc mơ của chúng, đúng chứ?” 
[Đúng vậy. ] 

“_—DxD cần phải dồn hết sức lực bảo vệ những đứa trẻ, đúng chứ?” 
“Tất nhiên rồi. Bảo vệ niềm hi vọng và ước mơ của Địa ngục là 
nhiệm vụ của chúng tôi - những người đã thành lập nên DxD. Chúng 
ta không thể cho phép dù chỉ là một đứa trẻ phải hi sinh. Và chúng ta 
không thể tha thứ cho bất kì ai trong số chúng. Chúng ta sẽ đánh tan 
tất cả những kẻ dám khiêu chiến. Với tư cách một người nắm giữ 
sức mạnh, đó là nhiệm chung của chúng ta!] 


Nện: Ngọn lửa đang bùng cháy trong tim. Chết tiệt, nó làm tôi hạnh 


phúc quá. 


Tôi mừng là bọn tôi đã hợp tác-. Tôi rất vui khi chúng tôi đã thành 
lập nên đội DxD. Tôi chưa từng nghĩ rằng có ai đó sẽ chiến đấu ngoài 
chúng tôi lại làm tôi cảm thấy mạnh mẽ đến vậy! 


[Chúng tôi chắc chắn sẽ tới đó sau khi giải quyết xong những chuyện 
ở đây. Do đó, cậu cần phải cố gắng cầm cự!] 


“Vâng! Ngay khi chúng tôi thoát được ra khỏi nơi này, chúng tôi chắc 
chắn sẽ đến đó để hỗ trợ mọi người!” 


Trận chiến — đang đến rất gần rồi. 


Để bắt đầu cuộc họp mặt cuối cùng trước trận chiến mà chúng tôi sẽ 
là bên phòng thủ, Rias và tôi tiến đến phòng chiến thuật nằm trong 
hầm trú ẩn dưới lòng đất của khu vực di tản. 


Khi chúng tôi đang băng qua hành lang, chúng tôi thấy một người 
đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế dài. Họ có về 
là những phụ huynh. ...... Tôi có cảm giác đã từng thấy người phụ nữ 
này trước đây rồi. 


Ngay khi người đàn ông nhìn thấy Rias, ông ta liền đến gần cô ấy và 
hỏi. 


Nöyt: X-Xin làm phiền chút. .......Công chúa Rias, chuyện gì sẽ xảy ra 
với nơi này ạ...... 


Ông ấy có biểu cảm lo lắng và giọng nói cũng vậy. Rias mỉm cười 
trong khi nói. 


“Không có gì phải lo lắng cả. Hầm trú ẩn này được xây dựng rất kiên 
cố, nên nó có thể chịu được cả đòn tấn công của những kẻ khủng 
bố. Vì vòng trong ma pháp dịch chuyển sẽ được hoàn thành nhanh 
chóng, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi đây an toàn thôi.” 


Biểu cảm của cặp vợ chồng đã thoải mái hơn sau khi nghe điều đó. 
Người đàn ông tâm sự. 


“......Gon trai của tôi......đã cười. Vì thằng bé không được ban phúc 
với sức mạnh ác quỷ khi được sinh ra, nó đã phải sống trong sự ghẻ 
lạnh của mọi người. Dù vậy......thằng bé vẫn là đứa con mà chúng 
tôi đã có thể sinh ra sau hơn cả trăm năm. Chúng tôi đã nuôi dưỡng 
và ủng hộ thằng bé, mong rằng nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.” 


TT Vậy là cậu bé cũng có hoàn cảnh giống Sairaorg-san. 
Người đàn ông tiếp tục. 


“Tuy nhiên, bạn bè đồng trang lứa của thằng bé đều có thể điều 
khiển sức mạnh ác quỷ của chúng như thể đó là một điều bình 
thường......Thằng bé không còn cười kể từ khi nó nhận ra sự khác 
biệt của bản thân với những đứa trẻ khác......Nhưng, khi tới đây, 
thằng bé đã......cười. Lần cuối thằng bé nở nụ cười là khi nó biết 
đến Vếu Long.” 

Cặp vợ chồng—giãi bày trong sự đau buồn. 

sgslb5 Những bậc cha mẹ có con cái không được ban phúc với sức 
mạnh ác quỷ. Họ chắc chắn đã sống trong nỗi đau xót mà tôi không 
thể tưởng tượng được. Ngôi trường này đang là niềm hi vọng cho 
những vị phụ huynh đó. 


Khi tôi quay lại sau khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó—tôi 
thấy một đứa trẻ và Rossweisse-san. 


Đứa trẻ-là Lirenkus. Lirenkus nói bằng giọng hào hứng khi nhảy 
thẳng vào vòng tay của bố mẹ. 


“Bố! Mẹ! Xem thử cái này đi!” 


Lirenkus đưa tay ra trước và truyền sức mạnh vào đó. Rồi, trong một 
khắc, một ngọn lửa nhỏ đã sáng lên. 


Lirenkus thông báo với bố mẹ đầy tự hào. 
“Là hỏa thuật đấy! Nhìn này, con tạo ra lửa này!” 


Người đàn ông—người bố, đứng hình một chút, nhưng rồi ôm chầm 
lấy cậu con trai và cười. 


Nên Đ-đúng vậy, giỏi lắm.” 


Những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt người bố. Mẹ của cậu 
cũng đang rơi lệ đăng sau cậu. 


Tôi khá chắc rằng đây là thứ mà bố mẹ cậu bé muốn chứng kiến 
nhưng không thể. Một điều mà những người bố mẹ bình thường và 
con cái hay chứng kiến. Một gia đình duy nhất không thể. Tôi nghĩ 
rằng cuối cùng họ cũng đã đạt được sự “Bình thường” đó. Chắc chắn 


rằng bố mẹ cậu bé không thể nào kìm nén được cảm xúc khi nhìn 
thấy sự trưởng thành của đứa trẻ. 


Tôi nói với Lirenkus. 


“Anh chắc tên em là Lirenkus. Lần trước, em đã tới chương trình của 
anh nhỈ.” 


“Đúng ạ! Cảm ơn anh rất nhiều về việc đó!” 
Mẹ của cậu bé rất ngạc nhiên. 
“Cậu còn nhớ thằng bé.” 


Tôi nhận ra ngay khi Lirenkus tới đây. Trước đó, cậu bé đã đi cùng 
với mẹ cậu. 


“Đó, con đã nói mẹ là Vếu Long không quên con mà!” 

Mẹ cậu bé đáp “Con nói đúng” với một nụ cười cho cậu. 

Rias hỏi Lirenkus. 

“Ngôi trường này có thú vị không?” 

“Gó ạ! À, mọi người nghĩ em có thể trở nên mạnh hơn không?” 
Lirenkus hỏi chúng tôi. Rossweisse-san đáp lại trong khi xoa đầu cậu. 
“Em chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn cô. Để có thể vượt qua những 
chướng ngại mà không bỏ cuộc với số tuổi đó của em là rất tuyệt vời 
đấy. Vì vậy em cần phải tiếp tục tin tưởng bản thân, được chứ?” 
“Vâng! Rossweisse-sensel!” 


Lirenkus đáp lại đầy nhiệt huyết. Cặp vợ chồng nắm tay cậu bé và trở 
lại phòng chờ của họ. 


Sau khi chúng tôi tiễn họ, cả ba chúng tôi tiến đến phòng chiến thuật. 
Rossweisse-san nói trong khi bước đi. 

. Có vẻ như cậu bé đã tập luyện trong suốt thời gian đó. Cậu bé 
nói rằng mình muốn tiếp tục luyện tập để ba mẹ cậu không phải 
khóc thêm lần nào nữa.” 


sêyếi Cậu nhóc đó cũng quan tâm đến ba mẹ của mình. Dù chỉ là một 


đứa trẻ, cậu chắc phải muốn mình mạnh mẽ hơn nhiều vì ba mẹ cậu. 
Rossweisse-san nở nụ cười. 

ra s6 Cho dù là ma pháp gì, nó chắc chắn sẽ hữu dụng với người 
dùng và những người xung quanh. Ma pháp vô dụng không tồn tại 
trong thế giới này.” 

Đó—là một điều mà Gondur-san, bà của Rossweisse-san, đã nói với lũ 
trể trong tiết học về ma pháp. Sau khi Rossweisse-san nói ra và nghĩ 
về nó, chị ấy cười khúc khích. 

“Bà của chị đã liên tục nói với chị câu nói đó khi chị còn là một đứa 
trẻ. Chị có thể đã hiểu nó, nhưng cũng có thể là chưa. ...... Nhưng chị 
nghĩ là cuối cùng chị cũng đã hiểu được ý nghĩa thật sự của những 
con chữ đó rồi.” 


Có thể Rossweisse-san chưa nhận ra, nhưng biểu cảm của chị ấy rất 
thoải mái. 


Ngay khi chúng tôi đến phòng chiến thuật, chúng tôi tìm thấy Chủ 
tịch Sona, Saji, và đám trẻ. 


Những đứa trẻ hỏi với điệu bộ lo lắng. 

“Saji-sensei, những con rồng đáng sợ sẽ tới đây sao? 

“Ngôi trường này sẽ biến mất sao?” 

Saji mỉm cười trong khi xoa đầu lũ trẻ. 

“Không cần phải lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ tiêu diệt hết mấy tên rồng 
xấu xa đó! Sẽ tệ lắm nếu mấy đứa bị thương, nên bọn anh cần mấy 
đứa ở lại đây. Thế nên hãy ngồi lại và chờ đợi như những đứa trẻ 
ngoan ngoãn. Đúng không, Chủ tịch? 

Chủ tịch nói với nụ cười. 

“Anh ấy nói đúng đấy. Nên các em không cần bận tâm chuyện gì cả, 
được chứ? Để xem nào. Hãy ngồi xem video về Vếu Long ở đây. Khi 


cái video đó kết thúc, thì mấy con rồng xấu xa đó sẽ biến mất.” 


Nghe vậy, những đứa trễ trở nên thoải mái hơn và bước về nơi trú 
ẩn. 


Saji nói trong khi siết chặt nắm đấm. 


_ Tớ sẽ không để ai phá hủy nó. Có rất nhiều Quỷ đang tìm kiếm 
hi vọng từ ngôi trường này. -Và còn là giấc mơ của chúng ta.” 


Tôi bước đến chỗ cậu ấy và đặt tay lên vai cậu. 

“Được, hãy bảo vệ nó nào.” 

Chủ tịch Sona và Rias cũng cười đầy mạnh mẽ và gật đầu. 

“Saji, sẽ ổn thôi. Chúng ta đã sống sót qua hàng loạt trận chiến. 
Chúng ta đã luôn bảo vệ chúng rồi. Lần này cũng sẽ như thế. -Hãy 
cùng bảo vệ thị trấn, và ngôi trường này.” 

“Đúng vậy, không ai được phép phá hủy nó.” 

Sau khi xác định tâm lí, chúng tôi tiến vào phòng chiến thuật. 

Phần 3 

Khoảng ba mươi phút trước thời gian đã định, tức là thời gian 3 
tiếng mà kẻ địch đã tuyên bố. 

Chúng tôi—những thành viên của ORC và của Hội học sinh, đã trở lại 
phòng họp tổng của trường từ hầm trú ẩn. Kẻ địch đã đặt hẹn 3 
tiếng, nhưng tôi chả tin là chúng sẽ làm đúng lời nói của mình. 
Chúng tôi luôn ở trong trạng thái cảnh giác và đã hoàn thành việc 
chuẩn bị sau 2 tiếng đồng hồ. Và khi chỉ còn lại 30 phút trước giờ G 
—tức là bây giờ, chúng tôi di chuyển lên trên mặt đất để chuẩn bị 
cho trận chiến. 

Nói chung thì nó khá đơn giản thôi. 

Cho đến khi những Pháp sư ở dưới tầng hầm hoàn tất việc chuẩn bị 
vòng ma thuật dịch chuyển, chúng tôi cần phải bảo vệ thị trấn—cũng 


như ngôi trường này. Đây sẽ là trận phòng thủ. 


Vì Ravel là một thành viên không chiến đấu, chúng tôi đã để em ấy 
chờ ở hầm trú ẩn. 

Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi qua hành lang để ra khỏi căn 
phòng. 


Asia đột nhiên ngừng lại như thể có cái gì đó thu hút sự chú ý của 
em ấy. Khi tôi nhìn về hướng đó—là bức tường của hành lang. 


Có những dòng chữ trên tường được ghi bởi những đứa trẻ đã tham 
gia ngày trải nghiệm. Có những lời nhắn được viết cùng với những 


bức tranh. 

[Mình muốn trở thành Người vô địch Rating Game.] [Mình mong có 
thể được học tại ngôi trường này!] [Được gặp Vếu Long thật là vui!] 
[Mình muốn đến đây thêm lần nữa!] [Mình rất muốn đăng kí nhập 
học ở đây!] 

Những điều ước trong sáng được viết ở đó. 


Những kí hiệu, những bức tranh mà tôi không nghĩ là đẹp. Chắc đám 
trẻ đã vẽ ra cảm nhận của mình trong suốt ngày trải nghiệm. 


Tả Tôi không thể kìm nén cảm xúc khi thấy những thứ này. Nó làm 
tôi càng thấy mình cần phải bảo vệ nơi này. Có vẻ như tỉnh thần của 
mọi người cũng đã tăng lên khi nhìn thấy chúng. 

Rồi tôi cảm nhận được vài người đang đến chỗ chúng tôi. 

Những người đàn ông mặc áo giáp lính bước đên trước chúng tôi. 
Dựa vào khuôn mặt của họ, họ không giống những người lính lắm. 
Đừng nói là...... 

Kiba nói. 

28v) Họ là bố và anh trai của những đứa trễ.” 


Đúng vậy, họ là cha của những đứa trẻ. Bọn họ trông có về quyết 
tâm. 


Những người bố bước lên một bước và nói — 
“Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu.” 


“Chỉ có một số ít người trong thị trấn này có thể chiến đấu và tôi 
cũng được biết rằng quân lính không canh giữ nơi đây. 


“Bổ sung thêm dù chỉ là một người cũng là tốt hơn. Chắc chắn sẽ có 
những thứ à chúng tôi có thể đóng góp ngoại trừ việc chiến đấu.” 


“Có thể sẽ có những người dân chưa thể thoát được.” 

Như lời họ, chúng tôi là lực lượng chiến đấu duy nhất. Nên chúng tôi 
sẽ không thể cùng lúc ôm nhiều việc thế được. Và nếu thật sự vẫn 
còn những người dân chưa thể đến được nơi an toàn, thì nó làm tôi 
băn khoăn rằng chúng tôi có thể lo được chuyện đó hay không. 


Koneko-chan, người sử dụng Senjutsu, nói rằng nó trở nên khó hơn 


để em ấy cảm nhận được những sự hiện diện một cách chuẩn xác do 
những cây Thập tự lửa bao vây thị trấn. Koneko-chan nói rẳng những 
ngọn lửa tím đó CÓ thể đang phá rối khả năng tìm kiếm của em 

0 v6) Vì vậy, vẫn có thể còn những cư dân mà em ấy không thể tìm 


Rias nghiêm mặt lại khi nói. 


“Tuy vậy, dù đối thủ của chúng ta được nhân bản hàng loạt, thì 
chúng vẫn là Ác Long. Chúng không phải những kẻ địch mà chúng ta 
có thể xem nhẹ. Những Ác Long huyền thoại cũng sẽ đến đây. -Đây 
sẽ là cuộc chiến sinh tử.” 


Cô ấy nói đúng. Kẻ thù là những tên khủng bố. Hơn nữa, chúng là 
một lũ Ác Long thối tha-. Chúng tôi không thể đảm bảo được mạng 
sống của mình. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu trong tình trạng ngàn cân 
treo sợi tóc. 


Mong muốn chiến đấu của họ vẫn chẳng hề lung lay sau khi nghe lời 
Rias, thay vào đó, họ nở nụ cười. 


“Dù là thế, xin hãy cho chúng tôi chiến đấu, Công chúa Rias.” 


“Những Quỷ tầm thường như chúng tôi không thể nào cuồng ngôn 
đến mức nói rằng chúng tôi sẽ bảo vệ Agreas và thị trấn này.” 


“Đó là lí do chúng tôi sẽ chiến đấu với một mục tiêu duy nhất trong 
đầu là bảo vệ ngôi trường này.” 


“Ngôi trường này cũng như ước mơ của con em chúng tôi đã trở 
thành niềm hi vọng của chúng tôi. Thế là quá đủ để chúng tôi mạo 
hiểm mạng sống của mình.” 


ch nh Họ đang có ý định đánh cược mạng sống của mình. Vì ước mơ 
của những đứa trẻ. Vì niềm hi vọng của gia đình họ. Họ muốn chiến 
đấu trong khi mạo hiểm tính mạng của mình cho nó. -Cùng với nụ 
cười rạng rỡ nhất của họ. 


Rias kiềm nén cảm xúc của mình và nở nụ cười. 


Sgi Có vẻ như mọi người sẽ chẳng nghe tôi nói gì cả đâu. Được 
thôi, nhưng hãy hứa với tôi một điều.” 


Rias nhìn xung quanh và lên giọng. 


“Không một ai được phép chết. Tất cả mọi người cần phải dõi theo 


tương lai của con em mình. Đó - là lí do vì sao ngôi trường này được 
thành lập.” 


€ (€C (C (C (€ “Đã Tõl” 32 22 22 22 22 

Những người cha hét lên với tinh thần cao ngút trời. 

Nếu như họ đã thành tâm làm đến mức này, thì chúng tôi phải bảo 
vệ ngôi trường này bằng mọi giá. Không, đó là điều hiển nhiên rồi. 
Chúng tôi sẽ phòng thủ nơi này mà không có bất kì thương vong 


nào...... Ị 


Chúng tôi—bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến phòng thủ với tỉnh thần 
Chiến hay Chết. 
Phần 4. 


Những gì chúng tôi nhìn thấy trên bầu trời là một đám sinh vật màu 
đen. Những có Ác Long màu đen tiếp tục chiếm giữ bầu trời trong khi 
bao vây thị trấn. Vậy là chúng sẽ đồng loạt tấn công ngay khi giờ G 
điểm. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về điều đó. 

Con số lên tới hàng trăm. Nó vượt xa số lượng Rồng nhân bản hàng 
loạt đã xuất hiện ở Romania. Chúng đã hủy diệt cả thị trấn vào lúc 
đó với số lượng ít hơn rất nhiều so với bây giờ. 


Ngay cả những ông bố dũng cảm cũng bị đẩy lùi khi nhìn thấy đám 
Ác Long đó. 


Chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường, và có một lần xác minh cuối 
cùng trước khi tiến vào vị trí của bản thân. 


Chủ tịch Sona - người đã lập ra kế hoạch - bước lên phía trước và 
nói. 

“Từ giờ, chúng ta sẽ coi ngôi trường này là điểm trung tâm và chia ra 
mọi hướng như trong kế hoạch. Hãy luôn đi theo cặp trong phần lớn 
thời gian và hạ gục kẻ thù.” 


Chúng tôi sẽ tản ra trong khi để ngôi trường là trung tâm để hạ gục 
những Ác Long đang bay. Đây là những cặp đôi. 


“Vua” Rias + “Mã” Bennia. 
“Mã” Kiba + “Hậu” Phó Chủ tịch Shinra. 


“Mã” Xenovia + “Xe” Yura. 


“Hậu” Akeno-san + “Mã” Meguri-san. 

Át chủ bài Irina + “Tượng” Hanakai-san. 

“Xe” Rugal-san + “Tượng” Kusaka-san. 

“Tốt” Saji + “Xe” Koneko-chan. 

“Tốt” Hyoudou Issei (tôi) + “Tốt” Nimura-san. 


Về cơ bản là sự kết hợp của tấn công + phòng thủ hoặc hỗ trợ. Nó 
được hình thành theo chỉ tiêu là cả tiên phong và hậu quân đều có sự 
linh hoạt. Chủ tịch Sona và Gya-suke sẽ hoạt động tại sân trường. 
Gasper sẽ chuyển sang dạng bóng đêm trong khi tạo ra hàng loạt quái 
thú của cậu ấy và kế hoạch là cho chúng chia ra mọi hướng dưới sự 
chỉ huy của Chủ tịch. 


Chúng tôi sẽ có những ông bố hỗ trợ đi xung quanh những ngôi nhà 
để kiểm tra xem có còn cư dân nào bị bỏ lại hay không. Tất nhiên họ 
sẽ phải chịu đựng phần nào đó của những đợt tấn công dữ dội của 
Ác Long nếu chúng tấn công họ. Dù chúng tôi vẫn đang cố gắng hết 
sức để họ không làm quá mọi việc. Trong việc chiến đấu, họ yếu hơn 
chúng tôi rất nhiều. Sẽ tốt hơn nếu họ không chiến đấu càng nhiều 
càng tốt mà thay vào đó là tránh né nó. 


Chủ tịch nói với tôi. 

“Ise-kun, làm ơn triệu hồi nó ra.” 

Tôi gật đầu và gọi ra linh thú của mình. 

Linh thú của tôi—Skithblathnir. Nó vốn có kích cỡ của một món đồ 
chơi thông thường—nhưng thứ đang xuất hiện từ vòng tròn ma pháp 
là Ryuuteimaru có kích cỡ của một con tàu. 

Rias nói với Asia. 


“Asia, em sẽ lái thứ này và dùng nó để di chuyển quanh chiến 
trường.” 


“Vâng!” 
Ryuuteimaru hiện tại có tốc độ khá nhanh. Nó không nhanh như 
Kiba, nhưng có thể tiếp cận mục tiêu ngay lập tức nếu đó là một 


khoảng cách ngắn. 


“Một Healer di chuyển xung quanh chiến trường sẽ trở thành mục 


tiêu ngon ăn, nên như kế hoạch, người sẽ bảo vệ em ấy là—” 


Rias nhìn về hướng Rossweisse-san. Rossweisse-san bước lên phía 
trước. 


“Đúng, đó sẽ là tôi. Tôi sẽ hỗ trợ tất cả mọi người từ xa trong khi làm 
lá chắn cho Asia-san.” 


Cô ấy rất hợp với vai trò đó. Cô ấy sẽ bảo vệ cho Asia bằng ma pháp 
phòng ngự, và nếu việc đó suôn sẻ, cô ấy có thể tấn công kẻ địch 
bằng những đòn tấn công xa từ Ryuuteimaru. Vì cô ấy không cần tự 
mình di chuyển, cô ấy có thể dùng thể lực đó để tấn công. 


`... 


Một Kiba đang căng thẳng lọt vào tầm mắt của tôi. ...... Cậu ấy vẫn 
chưa thể điều khiển hoàn toàn được Gram. Cậu ấy vẫn chưa thử 
nghiệm phương pháp bao phủ nó bằng thánh-quỷ kiếm. Nếu chuyện 
đó xảy ra, cậu ta có thể sẽ mất kiểm soát. Cậu ấy không phải loại 
người sẽ nghe theo những gì chúng tôi nói. 


Tôi thì thầm vào tai của Phó chủ tịch Shinra, đồng đội của Kiba. 
(Phó chủ tịch, Kiba có thể sẽ làm quá mọi chuyện, nên xin hãy cảnh 
giác và canh chừng cậu ta. Cậu ta có thể sẽ cố điều khiển Gram trong 
khi bào mòn mạng sống của chính mình. Nếu vấn đề trở nên nghiêm 
trọng, chị có thể ngăn cậu ấy lại không?) 


Phó chủ tịch Shinra đáp lại “Chị hiểu rồi” khi nghe tôi nói và gật đầu. 
Tôi nở nụ cười đầy nguy hiểm và đế thêm một câu. 


(Đây là cơ hội để chị cải thiện tình cảm của cậu ta với chị đấy. Xin 
hãy cố hết sức nhé.) 


Vì tôi nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho Phó chủ tịch, một người rất 
cuồng Kiba, tôi đã đưa ra lời khuyên đó. Phó chủ tịch Shinra ngay lập 
tức đồ mặt. 

“G-C-C-Ccccccccậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy!? G-Chị không...... 


Chị ấy đang hoảng loạn. Âu, chị ấy đang cố gắng tỏ ra ngây thơ vô 
tội. Hơn nữa, mắt chị ấy đang đảo liên tục! 


“9 


Kiba đang nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. 


Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của những lính mới của Sitri—Bennia 
và Rugal-san. Bennia đang cười đau khổ và Rugal-san thì vẫn mặt 
lạnh như mọi khi. 


(Chúng ta đúng là xui xẻo khi mà cứ liên tục rơi vào những cuộc 
chiến điên rồ liên tiếp như vậy sau khi gia nhập nhóm này.) 


T  V kể Đây chính là định mệnh.” 

Họ chắc chắn đã gia nhập đúng lúc khó khăn rồi...... 

Cả hai người họ đã hỗ trợ những tiết học của ngôi trường rất cẩn 
thận. Bennia bắt đầu bài giảng về Thần Chết trong khi Rugal-san thể 
hiện kĩ năng chiến đấu của mình bao gồm sự kết hợp của cận chiến 
và ma pháp. 

Vì vài lí do mà tôi cảm thấy thật thoải mái. 

Chúng tôi đã hoàn thành việc xác minh lần cuối, nhưng rồi—mộỘột 
vòng ma pháp được kích hoạt trong sân trường. ...... Đó là một vòng 
ma pháp liên lạc cỡ lớn. Và là công thức được các Pháp sư sử dụng. 
Một bóng người xuất hiện từ vòng ma pháp. 

Người vừa xuất hiện là một phụ nữ trẻ đang mặc bộ đồ gothic-lolita 
màu tím. Người phụ nữ đang xoay tròn chiếc ô màu tím có hoa văn 
gothic. Cô ấy có vẻ ngoài của tuổi đôi mươi và trông như một con 
búp bê vậy. Một vẻ đẹp đầy sự huyền bí. Hơn thế, tôi không thể 
không cảm nhận được luồng khí hắc ám xung quanh cô ta kể cả từ 
màn ảnh đó. 

Người phụ nữ tự giới thiệu mình sau khi mỉm cười. 


[Khỏe không, mấy bạn Quỷ. Tên ta là Walburga. Ta là một trong 
những thủ lĩnh của “Hexennacht”. Rất vui được làm quen2] 


Đây là lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ này, nhưng vài người trong 
số chúng tôi lộ rõ sự nghiêm trọng sau khi nghe cái tên đó. 


Chủ tịch Sona lẩm bẩm. 


nh NG “Ngọn lửa tím Walburga”. Chủ nhân của Longinus “Incinerate 
Anthem”...... “ 


-l 


Tôi câm nín. V-Vậy người phụ nữ này chính là chủ nhân được đồn 


đại của Thánh Thập tự! 

Walburga tiếp tục trong khi mỉm cười. 

[Ta đến đây cùng với những Ác Long để thiêu rụi tất cả mấy người 
dưới lệnh của Rizevim-ojisama. Sẽ dễ dàng để thiêu sạch mấy người 
hơn nếu mấy người say đắm ta đấy.] 

Giọng nói rít rít của cô ta đang xuyên thủng tai tôi, nhưng cái không 
khí kì dị quanh người cô ta chẳng hề thay đổi. Cô ta có về có một 
tính cách hiểm ác không như cách nói chuyện...... 


[Sắp đến giờ lên thớt của mấy đứa rồi đấy, sẵn sàng chưa nào?] 


Tất cả thành viên đều trừng mắt với Walburga. Walburga làm bộ sợ 
hãi khi thấy điều đó. 

[Iyaan,mọi người làm ta sợ quá đi. Đám Quỷ đang có tâm trạng 
không tốt nhỉ› Ufufu, có vẻ như vụ này sẽ thú vị lắm đây] 


-! Tôi cảm thấy ớn lạnh khi thấy nụ cười độc địa mà cô ta trưng ra 

trong một khắc. ...... ỬỪ, cô ta là loại phụ nữ có thể giết người không 
chút bận tâm. Nếu tôi không tung hết sức ra—cô ta sẽ cho tôi về với 
cát bụi. 


Walburga nói trong khi nhìn quanh chúng tôi. 

[Ai trong số mấy người là Rossweisse-san nào?] 

46145 Rossweisse-san? Mọi người đều nhìn về chỗ cô ấy, nên cô ta dễ 
dàng tìm được Rossweisse-san trong chúng tôi. Walburga nói với 


Rossweisse-san. 


[Chuyện là, ta được yêu cầu phải mang cô về với ít thương tích nhất 
có thể. ] 


“? Từ ai cơ?” 


Walburga trả lời câu hỏi của Rossweisse-san trong khi xoay cái ô của 
mình. 


[Từ Euclid-san đấy. Cậu ta nói muốn có được cô. Iyaan, ta thật ghen 
tị khi mà một người đàn ông soái ca lại đang muốn sở hữu cô2] 


_. Vậy là hắn ta muốn Rossweisse-san nhiều đến vậy sao. 
Rossweisse-san thật sự có tiêm năng đến vậy à...... ? 


Rossweisse-san lắc đầu. 
“Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ chiến đấu.” 


Khi cô ấy nói vậy, Walburga đáp lại bằng nụ cười và nói “Ta cũng 
nghĩ thế›” như thể đã biết trước câu trả lời. 


Cô ta nâng nhẹ váy của mình và chào tạm biệt. 

“Vậy thì. Hãy cùng nhau đấu 1 trận ra trò nhé.” 

Với câu nói đó, vòng tròn ma thuật biến mất. 

Xuất hiện ngay trước trận chiến sao. 

Xenovia nói với giọng điệu kinh tởm. 

“Tớ biết quá rõ cách suy nghĩ của những người như cô ta. Cô ta chắc 
chắn là loại người sẽ tận hưởng sự đau khổ trên khuôn mặt của 
những nạn nhân của cô ta. Nó làm tớ buồn nôn.” 


Ra vậy, cô ra đúng là tạo ra cảm giác đó. Cô ta đã nhìn ngó xung 
quanh và ngắm nghía mặt mũi của chúng tôi rất kĩ càng. 


Rias cười cứng rắn mặc dù cô đã thở dài khi Walburga xuất hiện. 
“Mọi người, đã sẵn sàng hết chưa? Giờ thì, những người hầu đáng 
yêu của ta! Kẻ địch của chúng ta là những tên khủng bố dắt theo một 
đám Ác Long nhân bản đi cùng! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu đại 
nạn cho tới bây giờ rồi cơ chứ? Đây có thể là một tình cảnh ngặt 
nghèo, nhưng tuyệt đối không ai được phép hi sinh!” 

Cô ấy nói với thái độ thường ngày. 

“Hãy thổi bay chúng y như chúng ta vẫn vẫn làm!” 

€ (€ (C (C (C (C (€ “Đồng ý!” 22 22 22 22 22 22 22 22 

Nhóm Gremory cùng với Irina đáp lại đầy hăng hái. 

Bên chỗ phe Sitri, Chủ tịch Sona dặn dò họ một số thứ. 

S0x230 Nếu chúng ta bị đánh bại, ngôi trường này khả năng cao sẽ bị 
hủy diệt không chút dấu vết. -Những ước mơ và niềm hi vọng đã tập 
trung về đây. Nơi này không thể bị phá hủy dù bất cứ lí do nào. Thế 


nên hãy bảo vệ nó. Đó sẽ là lí do để chúng ta chiến đấu trong vai trò 
những người đã xây dựng nên ngôi trường này.” 


€€ (C CC CC CC CC CC (C Rõ!” 39222 22 22 22 22 22 22 
Nhóm Sitri và những người bố cũng đã hăng hái lên rồi! 
Chúng tôi—bắt đầu chia lẻ ra tới địa điểm được định sẵn của mình! 


Tôi kích hoạt Balance Breaker ngay lập tức và tiếp cận phía nam của 
ngôi trường cùng với cộng sự của tôi, quân “Tốt” NÑimura-san. Chúng 
tôi lập cứ điểm tại cánh đồng nâu nơi mà hoa màu đã được thu 
hoạch sạch sẽ. 


Oooooooooooooon†l 


Tiếng rống của con quái thú vang vọng khắp bầu trời-. Những đàn 
Ác Long liên tục gào thét. Đó chắc hẳn là tín hiệu đánh dấu ba tiếng 
hẹn trước đã kết thúc. 


Đoàn quân Ác Long đang lượn lờ trên bầu trời nhắm thẳng vào chúng 
tôi! Tôi tiến công trước và tiêu diệt từng con từng con Ác Long ngay 
tại nơi chúng lao xuống trên những cây trồng. Tiếng động lớn đến 
mức làm mặt đất rung chuyển khi bọn Rồng đáp xuống. Cộng sự 
Nimura-san của tôi trang bị giáp chân Artificial Sacred Gear của cô ấy 
và bắt đầu tung cước với khí tức dâng trào. 


“Oryah! Nhìn thế thôi, ta cũng đã luyện tập nhiều lắm đấy!” 


Nimura-san nói thế, và kĩ năng chiến đấu cận chiến của cô ấy đang 
dần tốt hơn trong khi tôi quan sát cô. Ngay cả tốc độ của cô ấy cũng 
thật tuyệt vời khi tàn ảnh của cô ấy còn đọng lại và nó cho tôi biết 
rằng cô ấy đã hoàn toàn điều khiển được Sacred Gear của mình. 


Xa xa đằng kia, có những vụ chấn động đầy bạo lực đang diễn ra. 
Khi tôi nhìn về hướng đó, tôi có thể thấy ánh sáng thánh chạm đến 
đỉnh trời và những trận sét gióng thẳng xuống. Có vẻ mọi người đang 
quẩy tung mọi thứ! 


Xa hơn nữa—tôi có thể nói rằng có nhiều vụ nổ đến mức tôi không 
thể đếm đang xảy ra dù là ở khoảng cách này. Sairaorg-san và những 
người khác chắc cũng đang chiến đấu ở đó. 

-Rồi một thứ gì đó xuất hiện từ bóng của chúng tôi. Đó là một sinh 
vật bóng tối khổng lồ! Nó xuất hiện từ dưới chân tôi và Nimura-san 
và bắt đầu tấn công lũ Ác Long. 


Có vẻ như Gasper đang tạo và gửi đi những quái thú bóng tối từ 
trong trường! Những con quái thú bóng tối đang tấn công Ác Long 


cùng với chúng tôi! 


Nó làm tôi có cảm giác mạnh mẽ hơn! -Nhưng tôi không nghĩ số 
lượng Ác Long đang giảm đi! Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy có thể sử dụng 
bóng tối để bao trùm cả bầu trời như ở Romania, nhưng việc đó tiêu 
tốn rất nhiều năng lượng của cậu ấy và cậu ấy không thể thực hiện 
nó nhiều lần hay duy trì nó khoảng vài phút được. Số lượng kẻ thù 
lần này nhiều hơn hẳn so với lần trước. Sức mạnh của Gasper là một 
trong những át chủ bài của chúng tôi trong trận tử thủ này. Thay vì 
làm cho cậu ta không thể chiến đấu tiếp bằng cách bắt cậu ta vượt 
quá giới hạn, Chủ tịch cho rằng sẽ tốt hơn nếu cậu ta tiếp tục tạo 
thêm và gửi đi những quái thú bóng tối của mình. 

Mười bốn con Ác Long đang lao thẳng tới chỗ chúng tôi! Tôi đổi quân 
của mình sang “Tượng” và triệu hồi hai khẩu pháo trên vai mình. 
Một lượng lớn khí tức được nạp vào trong hai khẩu pháo. 

-Welsh Blaster Dragon! 


Tôi sẽ điều chỉnh để nó không hủy diệt thị trấn mà chỉ đánh bại đám 
kial 

“Được rồi, ta đến đây!” 

Hai luồng đỏ bắn ra từ những khẩu pháo nuốt chửng đoàn quân Ác 
Long nhân bản và BÙM! Đám Ác Long về với cát bụi bằng phát súng 
vừa rồi! Đó là một dấu hiệu tốt! 

Ngay cả vậy, đợt tấn công của chúng không có dấu hiệu dừng lại. Tôi 
đang rộng đôi cánh rồng và tiến lên cùng Nimura-san. 


Khoảng 10 phút trôi qua. 


Nó xảy ra khi từng đống xác Ác Long bị chúng tôi hạ gục đang nằm 
ngốn ngang khắp nơi. Từ phía sau, một tiếng nổ lớn đến mức chỗ 
chúng tôi cũng có thể nghe được vang tới! 


Khi tôi nhìn về hướng đó—tôi thấy một cột lửa tím vươn cao lên bầu 
1597507 777 Nó có hình dáng một cây thập tự. 


Walburga nhỉ. Đó là phần mạn phía Nam của ngôi trường! Tôi chắc 
chắn rằng người đảm nhiệm khu vực đó là Rias và Bennia! 


Sau đó tôi nghe thấy giọng nói từ thiết bị ma thuật trong tai tôi, thứ 
giống như một chiếc tai nghe vậy. Đó là giọng của Chủ tịch Sona. 


[......Kẻ sử dụng Thánh Thập tự đã công kích vào mạn phía Nam. Sẽ 
rất khó để cho Rias và Bennia lo liệu cô ta. Cho lúc này, hãy thu hẹp 
phạm vi phòng thủ bằng cách tạo các nhóm bốn người. Mọi người, 
xin hãy rút lui một chút-] 


Một tiếng nổ và một ngọn lửa đen cắt ngang lời Chủ tịch Sona! Đó 
không phải là thập tự! Vậy thì lần này là cái gì!? 


Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét của Koneko-chan. 


[Đây là Koneko người đảm nhiệm phần Tây Nam. ...... Ác Long 
Grendel và Ladon đã xuất hiện. ] 


vì 


Grendel!? Ngay lúc này...... Không, chắc chắn thời điểm này là lí do 
khiến hắn ta xuất hiện! Người nắm giữ Longinus ở phía Nam và Ác 
Long huyền thoại ở phía Đông Nam! 


Koneko-chan và Saji đang đảm nhiệm khu vực Đông Nam! Không 
cách nào có thể khiến hai người họ chống đỡ được Grendel và một 
con Ác Long khác! 


Nimura-san và tôi nhìn nhau và lao thẳng đến chỗ Koneko-chan sau 
khi xác nhận lần nhau. 


Khi chúng tôi đến đó, ngôi trường đang ở trước mắt chúng tôi cũng 
như sự nguy hiểm. Đó là một nơi có rất nhiều cối xay gió. Nhưng 
một vài cái đã bị tàn phá và có những cột khói bốc lên từ chúng. 


Một con rồng có hắc khí hơn hẳn những con còn lại nhận ra việc tôi 
đang tiếp cận nó. Nó nhếch mép đầy ác ý và nheo đôi mắt bạc đầy 
nguy hiểm và lóe sáng. 


[Này, Sekiryuutei, cũng lâu rồi đấy nhỉ! Ta trở lại rồi đây!] 

Chậc, ta biết rồi. Nó làm tôi phát ốm. Đây đã là lần thứ ba tôi đối đầu 
hắn ta. Và nó khiến tôi mệt mỏi. 

Saji và Koneko-chan đâu nhỉ......? Khi tôi nhìn xung quanh—tôi bắt 
gặp cảnh tượng Koneko-chan và Saji đã ngậm khá nhiều hành rồi, 


nhưng vẫn đương đầu với Grendel. Tuyệt. Có vẻ tôi đã đến kịp thời 
rồi. 


Tôi khá yên tâm nhưng một cái cây có hình dạng con rồng xuất hiện 
trước mặt tôi. Không, đó là con Mộc Long khổng lồ-. Một phần trên 


cơ thể nó mà tôi đoán là gương mặt mở ra. Đó chắc là miệng của nó. 
Rồi cái thứ đang đỏ rực tại vết lõm xuống đó chắc là mắt của nó-. 


Nó thấy tôi trong tầm mắt của mình và rồi tôi nghe thấy một giọng 
nói. 


[Đây là lần đầu tiên gặp mặt ngươi. “Vô Mộng Long” Ladon là tên ta. 
Ta phần lớn phụ trách những rào chắn và tường phòng hộ...... rất 
hân hạnh làm quen.] 


x#ê#xế Vậy là tên này là một trong những kẻ điều khiển cuộc tấn công 
này. Và kẻ đã đặt cái rào chắn bao phủ cả khu vực này cũng là hắn. 
Nếu tôi nhớ đúng, hắn ta chuyên về phòng thủ và phong ấn, đúng 
không nhỉ? Hắn ta hình như là một trong những thử thách mà 
Heracles Đệ nhất phải đối mặt, nhưng tôi cũng biết rằng hắn đã bị 
tiêu diệt do bị quăng độc của Hydra vào miệng. Đáng buồn, tôi không 
có một vật phẩm hữu ích như thế, và nếu có đi chăng nữa, thì nó 
chắc đã loại bỏ được điểu yếu của mình thông qua sức mạnh của 
Chén Thánh...... 


Grendel nói với chúng tôi, những người đang thủ thế trước mặt hắn. 


[Ta có nghe rồi, biết chứ? Các ngươi đã tạo ra một thứ gọi là trường 
học, đúng không?] 


Hắn ta chỉ ngón tay to của mình về phía đó. Rồi hắn nhếch mép đầy 
xấu xa trong khi nói. 


[Nếu ta thử phá hủy nó, thì các ngươi sẽ cùng ta vui vẻ nghiêm túc 
hơn, nhỉ?] 


=Í 


Saji và tôi nổi giận trước những từ ngữ đầy sự giỡn cợt của hắn với 
chúng tôi! Bốn người chúng tôi bao gồm tôi, Koneko-chan, Saji, và 
Nimura-san, cần phải hạ gục hắn ngay tại đây! Không, trong trường 
hợp tệ nhất chúng tôi cần phải giữ chân hắn ở đây cho đến khi 
những Pháp sư hoàn thành vòng ma pháp dịch chuyển của họ! Tất 
nhiên chúng tôi sẽ đánh đập hắn ta nhiều nhất có thể! 


Grendel dang rộng đôi cánh và gầm lên! 


[Vậy thì, bắt đầu thôi! Ta sẽ phá hủy ngôi trường trước? Hay các 
ngươi sẽ tiêu diệt ta trước? Thi xem ai làm nhanh hơn nào!] 


Hắn ta ngay lập tức hấp một lượng khí vào trong bụng mình! Hắn ta 
đang tính phun lửa! 


Hắn ta—quay sang hướng ngôi trường! Đang tính bắn nó ra sao! Tên 
khốn đó đang muốn bắn một quả cầu lửa khổng lồ vào ngôi trường! 


“Đừng có mơ!” 


Tôi cố gắng đập hắn ta bằng cách đi chuyển sang bên hông—nhưng 
một rào chắn bao ngay lấy tôi! Cảm giác như tôi vừa lọt vào một quả 
bong bóng lớn vậy! 


Tôi nhìn sang phía Ladon! Tên Mộc Long đó đang tỏa ra luồng khí 
đen trong khi liếc tôi với cặp mắt đỏ chói đó! 


ngọn lửa của Grendel đã thu hút sự chú ý của tôi! Và hắn ta đã đặt 
một rào chắn lên tôi! 


Nimura-san và Koneko-chan bật lên phía trước để tấn công Ladon! 
“Ngươi!” 
“Trả Senpai đây!” 


Cú đá uy lực của Nimura-san và cú đấm bao phủ bởi touki của 
Koneko-chan! Cả hai nhắm rất chuẩn xác mục tiêu —nhưng lá chắn 
xung quanh Ladon chặn đứng chúng như thể chúng không là gì. 


[Vô ích thôi. Một đòn tấn công như thế sẽ chẳng thể phá vỡ lá chắn 
của ta.] 


Không phải là đòn tấn công của hai người họ yếu. Những đòn tấn 
công của Koneko-chan và Ñimura-san đã đập bay lũ Ác Long nhân 
bản. Tuy nhiên, lá chắn tạo bởi tên Rồng này chặn đứng chúng hoàn 
toàn! 


Tôi thử tấn công từ bên trong rào chắn —nhưng nó chẳng xuy xuyển 
gì! Cái quái, lá chắn gì cứng vãi!? Cú đấm của tôi đủ mạnh để có thể 
thổi bay một vòng ma pháp phòng ngự bình thường rất nhẹ nhàng 
mài 


Grendel mắng Ladon sau khi thấy tôi bị nhốt bên trong lá chắn nhỏ 
xíu đó. 


[Oioioi, Ladon! Sekiryuutei là của ta!] 


Hắn ta liếc nhìn cộng sự của mình bằng đôi mắt ẩn chứa đầy sát khí. 
Không, bọn chúng chắc chẳng coi nhau ra gì đâu. Sau cùng thì, tôi có 
nghe rằng Grendel thậm chí còn phần lại Aši Dahãka. 


Ladon nói đầy thản nhiên như thể hắn ta chẳng đếm xỉa gì chuyện 
đó. 


[Đó không phải là vấn đề. Mi đã chơi đùa với hắn ta vài lần rồi, đúng 
chứ? Sekiryuutei kể được đồn rằng có thể tập trung được nhiều sức 
mạnh thuần túy nhất. Ta muốn thử xem liệu hắn ta có thể phá vỡ lá 
chắn của ta không.] 


Grendel gẵn mặt với hắn ta. Khi nó trở thành một tình huống mà hắn 
ta sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, Grendel lùi lại trong khi tặc lưỡi. 


[Chi! Đó là lí do mà ta không muốn làm việc với bất kì ai! Được rồi, 
Euclid sẽ lải nhải nếu Ác Long đánh nhau mất. Ta sẽ đi lo liệu mấy 
tên khác vậy. Đây là lần duy nhất ta cho phép chuyện này đấy, hiểu 
chưa, Ladon? Lần tới có van xin cũng đừng hòng ta đồng ý!] 


Grendel bỏ qua tôi và phi thẳng đến chỗ Saji. 

[Thôi thì ta sẽ hốt Vritra vậy! Hế lô, Vritra-chaaaaaan!] 

Tệ rồi! Hắn ta đã vượt quá ngưỡng mà Saji hiện giờ có thể giải quyết 
được! Tôi đã thử để cho Koneko-chan và Nimura-san hỗ trợ Saji— 
nhưng cả hai bọn họ đều bị chặn lại bởi đợt tấn công của đám Ác 


Long nhân bản đang lao thẳng từ trên trời xuống! 

TY HT Có vẻ tôi phải tự xử rồi! Đây không phải lúc ngồi giữ thể lực 
nữal 

-Đến giờ khoe bộ giáp Crimson rồi! 

Tôi bắt đầu đọc niệm chú! 

“_—Ta, người chuẩn bị thức tỉnh chính là Sekiryuutei kể nắm giữ sự 
thật của vị vua tối cao! Nắm giữ kì vọng vô hạn và những giấc mơ 


vĩnh hằng, và bước đi trên con đường của chính nghĩa! Ta sẽ trở 
thành Hoàng đế của Xích Long—“ 


“_—Và ta sẽ dẫn dắt ngươi qua con đường lên Thiên đàng phủ đầy sắc 
đỏ thầm!” 

Một tia sáng đỏ thắm chiếu ra từ bộ giáp của tôi và biến đổi hình 
dạng của nó! -Cùng lúc tôi tăng tiến sức mạnh, lớp lá chắn của 


Ladon cũng vỡ tan! 


Lớp lá chắn vững chắc đã khóa chặt tôi giờ lại tan tành chỉ với một 
cú đấm của True-“Queen”! 


Được rồi! Trong dạng này tôi sẽ có thể phá nát mấy cái lá chắn của 
Ladon hay bất kì cái gì hắn ta dùng! 


Tôi cố gắng di chuyển sang chỗ Saji sau khi đá cho hắn ta một phát, 
nhưng một lá chắn khác lại gói gọn tôi lại! Và lần này thì có đến hai 
hay ba lớp chồng lên nhau! 


Đôi ngươi nằm trong khe hở của Ladon bất ngờ rực sáng! 


[Ta hiểu rồi, vậy ra đây là bộ giáp Crimson được đồn đại. Có vẻ như 
nó có thể phá hủy lá chắn của ta......nhưng ta tự hỏi rằng nó có đủ 
sức phá được hai ba lớp lá chắn không?] 


“Ta chỉ cần đập nát chúng thôi!” 


Tôi không quan tâm nó là gì, nên tôi cứ đấm cái lá chắn trước mặt 
đã! —Nhưng, một lá chắn khác xuất hiện ngay khi tôi phá nó và nó 
ngăn chặn tôi thoát ra! Chỉ tấn công đơn giản sẽ chẳng có ích gì! Hắn 
ta chắc đang mưu tính bòn rút cạn kiệt năng lượng của tôi bằng cách 
bắt tôi tấn công! Vậy thì tôi chỉ cần đập bay Ladon từ vị trí này bằng 
Crimson Blaster của mình! Nhưng tôi không chắc rằng nó có đủ sức 
để xuyên được cả lớp phòng ngự quanh người hắn không. 


Tệ rồi đây. Tên này là đỉnh cao của khắc chế rồi! Với người có sức 
mạnh tấn công như tôi, thì những kẻ có khả năng lái đòn tấn công đi 
lệch hướng như thế này sẽ có thể phong tỏa hoàn toàn những chiêu 
thức của tôi! Ít nhất thì nếu Ddraig trở lại, nó sẽ là một câu chuyện 
khác khi tôi có thể sử dụng những con wyvern trong khi kìm hãm 
mức tiêu thụ thể lực của mình...... | 


Những con quái thú bóng đêm của Gasper cố gắng tấn công và phá 
hủy lá chắn xung quanh tôi, và dù cho chúng có tạo được một vết 
nứt đi nữa, thì nó lập tức bị sửa lại. Vậy là những đòn tấn công đó 
thiếu đi sự chí mạng. 


Trong khi tôi đang rất khổ sở để tìm ra cách đối phó với tình cảnh 
này, một tiếng vang khô khốc vang đến tai tôi. Cứ như một cái xương 
đã bị nghiền nát vậy. Khi tôi nhìn về hướng đó—tôi thấy Saji đang 
sục trên mặt đất trong khi dùng cánh tay ôm lấy bụng! 


Grendel đang ở thế vừa thực hiện một cú đá. Cậu ấy đã ăn trọn một 


cước từ hắn ta à!? 


Saji......ngọn lửa đen đang lập lờ, và cậu ấy đã cố gắng tấn công trực 
diện kẻ thù bằng cách tạo những đường liên kết với hắn ta. Nhưng 
trao đổi đòn tấn công với Grendel - một kẻ cực kì mạnh mẽ - là 
không thể trừ khi bạn có cùng loại sức mạnh như hắn ta. Không, 
chúng ta đang nói về Saji. Cậu ấy chắc hẳn đã né nó. Nhưng Grendel 
cũng rất nhanh nhẹn. Hắn ta chắc hẳn đã đá Saji trong lúc đuổi theo 
từng nước di chuyển của cậu! 


[Guhahahaha! Cái gì vậy, Vritra không có đây sao? Mi chắc hẳn sẽ có 
thể chiến tiếp nếu hắn ta ở đây, nhỉ? Dù sao thì, một kẻ chỉ biết kết 
hợp mấy cái Sacred Gear như ngươi không thể ngang cơ được đâu, 
biết chứ? Trừ phi ngươi có sức công thủ cao như tên Sekiryuutei 
đằng kia.] 


Grendel cười phá lên. Đúng vậy, Saji hiện giờ không có Vritra bên 
cạnh. Để giúp đỡ Ddraig và Albion, cậu ta cũng đã đi sâu vào trong 
Sacred Gear cùng với Fafnir. 


Sau khi Grendel liếc Saji một cái, hắn ta bước về hướng ngôi trường. 
-Nhưng Saji không buông xuôi và lại đứng chặn mặt hắn ta. 


“Muốn tới đó, phải bước qua xác ta!” 


Cậu ấy tạo ra một bức tường bằng ngọn lửa đen và bao phủ tứ phía 
của Grendel. Grendel dẹp chúng đi chỉ bằng một cái vung tay. Dù 
vậy, Saji tiếp tục tăng số lượng đường liên kết và nối chúng với 
Grendel. Chắc cậu ấy đang nghĩ rằng làm cho sức mạnh của Grendel 
yếu đi càng nhiều càng tốt là một ý hay. 


“Ñimura! Toujou-san! Tớ sẽ nối những đường này với hai người—“ 
Saji cố gắng liên kết chúng với những đồng đội của mình. Cậu ấy 
đang muốn nối chúng và chuyển sức mạnh của Ác Long thành sức 
mạnh cho Quỷ. Nếu nó thành công, chúng tôi sẽ có thể giảm đi sức 
mạnh của kẻ địch và biến nó thành của mình. Một mũi tên trúng hai 
[Vướng chân quá đấy, thằng nhóc!] 

Grendel di chuyển cơ thể khổng lồ đó rất nhanh và chặn đứng 
chuyển động của Saji! Grendel đã đứng phía trước Saji rồi nhấc chân 


mình lên và thả nó xuống! 


Saji đâm thẳng vào mặt đất! Cơ thể cậu ấy nảy lên vài lần trong khi 


đang lăn trên mặt đất! 


Saji nôn ra rất nhiều máu từ trong miệng. Đòn tấn công thật kinh 
khủng! Cậu ấy đã trọng thương rồi! Trừ phi được hồi phục ngay lập 
tức, không thì Saji sẽ...... Ị 


Tôi mở ra những nòng pháo ẩn giấu trong đôi cánh của mình để cứu 
Saji! Tôi quay nòng nhắm thẳng vào Ladon! 


Ladon cười đểu. 


[Ố ồ! Đó chắc là kĩ năng đặc biệt, đúng không? Hay lắm! Bắn ta đi! 
Ta sẽ chặn đứng nó cho xem!] 


“Cứ ngồi đó lắm nhẳm đi, tên khốn!” 
Tôi gửi sức mạnh vào trong họng súng và bắt đầu vận sức! Koneko- 
chan và Nimura-san tiếp tục tiêu diệt đám Ác Long nhân bản trong 


khi cố gắng tiếp cận Saji! 


“Genshirou-senpai! Làm ơn chạy đi! Khốn thật, các ngươi tránh hết ra 
xem nào!” 


“......Bọn tôi không thể để cậu hi sinh lúc này được!” 


Cả hai bọn họ đều đang dốc hết sức ra để giải cứu cậu ấy! Cả tôi 
nữa! Tôi sẽ phá hủy mớ lá chắn này và đến ngay chỗ của cậu ấy! 


Tôi xác nhận rằng những nòng pháo đã được nạp đầy năng lượng từ 
bên trong lá chắn. Rồi, khai hỏa thẳng về phía Ladon! 


“Lênnnnnnmn! Crimson Blaster!” 

Một dòng sức mạnh đồ thắm được khai hỏa! Nó nhẹ nhàng xuyên nát 
lớp giáp xung quanh tôi và bay thẳng tới chỗ Ladon! Khoảnh khắc nó 
chạm tới lá chắn mà hắn ta đã kích hoạt, dòng đạn đỏ thắm bùng nổ 

và tạo ra một tiếng nổ lớn cùng với ánh sáng chói mắt! 


Những thứ còn lại sau vụ nổ khi đầu đạn tan biến—là Ác Long Ladon 
dù có đầy khói bốc lên từ cơ thể nhưng vẫn còn sống! 


s00 Có những phần cơ thể của hắn ta đã bị thổi bay, nhưng phần 
chính của cơ thể thì chẳng hề xây xát......! 


Tôi đứng hình sau khi một lần nữa nhận ra rằng những con Ác Long 


trâu đến mức nào! Tôi chẳng biết nói gì cả! Bọn chúng vững như bàn 
thạch vậy! Nhóm Gremory nổi danh với sức công kích đầy mạnh mẽ 
lại đang bị chơi đùa như những đứa nhóc! 


Lần thứ ba, những lớp lá chắn dày đặc lại bao phủ tôi! ...... Lại nữa 
à!? 


Ladon cười nhỏ. 


[Đòn tấn công chất lượng đấy. Ta chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xuyện 
thủng lá chắn của ta......Nhưng cơ thể ta cũng khá cứng cáp đấy, 
biết chứ? Dù không được rắn chắc như Grendel, nhưng nó sẽ cứng 
hơn nhiều với lá chắn của ta. 


Mới Vậy đây là kẻ thù của chúng ta ư. Một kẻ còn mạnh hơn hắn ta 
vẫn đang chờ đợi chúng tôi. Sẽ là dấu chấm hết nếu Crom Cruach 
xuất hiện ngay lúc này. Chúng tôi sẽ phải rút lui và họp lại với những 
người khác để chống lại hắn ta nếu hắn ta làm thế. Dù câu hỏi vẫn 
là, liệu chúng tôi sẽ làm được đến đâu...... Không, mục tiêu hiện tại 
của chúng tôi là bảo vệ nơi này. Có thể coi là chúng tôi chiến thắng 
nếu vòng ma pháp dịch chuyển được hoàn thành. Thì, dù chúng tôi 
có thành công để cho người dân thoát được khỏi thị trấn, việc chiến 
đấu với bọn chúng là không thể tránh khỏi trừ phi lớp lá chắn to lớn 
đó biến mất...... 


Trong khi Ladon và tôi đang đánh nhau, thì Grendel tiếp tục tiến về 
phía ngôi trường! 


Chúng tôi không thể để hắn rời đi! Hắn sẽ phá banh ngôi trường 
trong sự vui sướng mất! Không được để hắn phá hủy ngôi trường! 


Nơi đó đã được lấp đầy bằng ước mơ của những đứa trẻ...... Ị 


Người bạn của tôi đã đứng dậy trong tình trạng bị đánh tơi tả lọt 
vào tầm mắt của tôi. 

Ti Nội Đừng hòng ta để yên!” 

Saji, người mà cơ thể đã nhuốm đỏ máu gắng gượng dậy và nối 


những đường dây tới cơ thể của Grendel! Cậu ấy cố gắng ngăn chặn 
hắn ta bằng cách kéo dây nhưng Grendel chỈ nở ra nụ cười. 


[Cái quái gì! Sức mạnh gì yếu xìuuuuuu! Ngươi nghĩ có thể lôi được 
cơ thể của ta báng cái đó sao? Guhahahahaha! Vô ích thôi đồ ăn 


Grendel lắc người và lăn tới! Saji bị kéo đi và bị quăng thẳng lên trời! 
Grendel đang muốn giải phóng cú đấm bằng cách kéo chúng xuống! 
Saji cố gắng tạo một cái khiên lửa khi nghĩ rằng bị ăn đòn sẽ rất tệ- 
nhưng cậu ấy quá chậm, nên đã ăn trọn cú đấm đó vào người! 

Một tiếng đỉnh tai vang lên và Saji đâm sầm xuống đất. Cơ thể cậu ấy 
nảy trên mặt đất rất thô bạo và va vào một cái cối xay gió! Gái cối 
xay gió đó đã nát bét do ảnh hưởng vụ va chạm. 

Saji—yếu ớt đứng dậy trong đống đổ nát. Gương mặt lấm đầy máu, 
một dòng máu đồ tuôn ra từ miệng cậu ấy, và cánh tai phải đã bị trật 
khớp nặng. 


“......Ta sẽ không để ngươi phá hủy......ngôi trường...... vì nơi 
đó...... nơi đó là...... “ 


Cậu ấy bắt đầu lặp đi lặp lại việc thì thầm những con chữ đó. 


Có vẻ như hắn đã mất hứng thú với một Saji bầm dập, nên Grendel 
mặc kệ cậu ấy và hướng thẳng đến ngôi trường. 


Những quái thú bóng tối của Gasper lao thẳng vào Grendel, nhưng 
hăn ta còn chăng thèm nghiêm túc mà quét sạch chúng! 


Saji......Hiều lĩnh đứng dậy với đôi chân run rẩy và cố gắng kéo 
Grendel với những sợi dây. -Nhưng nó vẫn là công cốc. Saji không 
thể chống lại pha lao đi của Grendel và ngã xuống. 


Dù cho cậu ấy đang bị kéo lê trên mặt đất và người bám đầy bụi đất, 
cậu vần giữ chặt những sợi dây-. 


Bất chấp việc bị đập bởi đuôi của Grendel vô số lần, cậu ấy vẫn 
không buông những sợi dây-. 


Nhìn cậu ấy......tôi không thể kìm nén được cảm xúc. 
Những lời nói của Saji hiện về trong tôi. 
E303 906 Này, Hyoudou. 


Ê!iptavtouybi Lũ trể gọi tớ là “Sensei”........ Chúng gọi tớ là “Sensei” với nụ 
cười rạng rỡ. Dù tớ...... còn lâu mới được vậy. 


-Hyoudou, tớ đã nhận ra một điều sau khi tiếp xúc với những đứa trễ 
ở đây. 


-Tớ nhất định sẽ trở thành một “giáo viên” 
-Dù là tớ sẽ cần phải tiến cấp lên thành một Quỷ Trung cấp trước. 


-Nhưng, tớ chắc chắn sẽ làm được. 


Tớ biết chứ, Saji! Đầu cậu bây giờ chỉ còn lại nụ cười của những đứa 
trễ, đúng không? Cậu phải làm vậy sau khi nhìn thấy những nụ cười 
đó! Cậu phải hành động! Chắc chắn cậu sẽ phản kháng cho dù điều 
đó có dẫn tới cái chết! 

Nhưng với cái đà này, cậu ấy thực sự sẽ chết mất! 

Tôi đập phá rào chắn trong khi nước mắt cứ rơi lã chã. Liên tục đập 
nát chúng! Những cái rào chắn liên tục hồi phục dù cho tôi có phá 
chúng bao nhiêu lần đi nữa! 

Bạn tôi, người bạn quan trọng của tôi! Cậu ấy đang chiến đấu khi 
mạng sống đang bên bờ vực thắm! Cậu ấy vẫn vùng lên cho dù bản 
thân đang trọng thương! Tại sao tôi lại bị phong ấn bên trong một 
thứ thảm hại như thế này!? 

Ladon chỉ cười. 

[Cũng ghê đấy. Sức mạnh thật kinh khủng. Cứ thế này, mi sẽ phá vỡ 
được rào chắn của ta thôi. -Tuy nhiên, không cách nào có thể cứu 
được cậu ta và ngôi trường đó cả.] 

Grendel cười ầm ï. Hắn ta nhấc chân mình lên và chuẩn bị dậm Saji! 


[Guhahahahaha! Quá tệeeeeee! Chuyện đến đây là hết! 
Guhahahahahahahahahahahaha! Và cả ngôi trường đó cũng sẽ trở về 


Khoảnh khắc hắn ta chuẩn bị dậm Saji-. 

Một ai đó đã nhấc Saji lên và né tránh cú dậm của Grendel. 

Có vài người đang đối mặt với Grendel—những người bố. 

Có một số người mà tôi biết trong số họ. -Đó là bố của Lirenkus. 


“Ông là......bố của Lirenkus!” 


th Không còn cư dân nào trong khu vực này! Chúng tôi sẽ hỗ trợ 
mọi người! Chúng tôi sẽ câu kéo thời gian nhiều nhất có thể, nên xin 
hãy sắp xếp lại đội hình đi......” 

Koneko-chan và Nimura-san đã thoát ra được khỏi đợt truy kích của 
đám Ác Long nhân bản và tìm đến chỗ Saji. Họ rút lui sau khi đón 
cậu ta đi. 

Những người bố đối diện Grendel đầy liều lĩnh! 

“T-Tới đây đi! Lũ Ác Long chết tiệt!” 


“Bọn ta còn lâu mới để ngươi tới đó!” 


Những người bố không bỏ trốn khỏi Grendel cho dù cơ thể họ đang 
run rẩy. 


Grendel cười đầy hào hứng trước cảnh tượng đó. 


[Gì nữa đây. Một đám tôm tép dám phá ngang cuộc vui của ta? Dào 
ôi, cặn bã thì nên chết như cặn bãaaaaaa!] 


Grendel hít không khí vào bụng và bắt đầu phun lửa! Những người 
bố kích hoạt vòng ma pháp phòng ngự, nhưng chúng liền nứt vỡ và 
bị thổi bay trước áp lực! 


“Xin hãy chạy ngay đi! Cứ đà này, sẽ chẳng ai sống sót mất!” 


Dù cho tôi có hét lên, những người bố vẫn chặn mặt Grendel cho dù 
người họ đã chỉ chít vết thương! 


Trước trận chiến, tôi đã nói chuyện một chút với bố của Lirenkus. 


Bố của Lirenkus lấy ra một cái huy hiệu từ trong túi và cho tôi xem. — 
Đó là một món hàng liên quan đến Vếu Long. 


[Có một thứ mà con trai tôi rất hứng thú. Đó là Vếu Long. Quỷ được 
hồi sinh, Ise Gremory, hợp tác cùng với rất nhiều đồng minh của cậu 
và đánh bại kẻ thù. Nhân vật chính thường rất ngớ ngẩn, chiến đấu 
trong khi mạng sống đang bên bờ vực thẳm. Con trai tôi rất thích 
chương trình của cậu. Thằng bé trở nên say mê với nó...... ] 


Bố của Lirenkus nhìn lên ngôi trường và mỉm cười. 


[Khi chúng tôi biết về ngôi trường này, Lirenkus đã nói thế này với 
gương mặt thích thú.] 


-Con muốn đăng kí học ngôi trường này! Con sẽ nhập học ở đó và trở 
thành một Quỷ chiến đấu vì mọi người! 


[......Tôi đã rất hạnh phúc. Con trai tôi......chia sẻ mơ ước với chúng 
tôi. Đứa con trai luôn né tránh mọi người. Lirenkus người không 
được phù hộ với tài năng. Thằng bé nắm giữ một ước mơ......Cậu 
không biết chuyện này kì diệu thế nào đâu! Nó được học về ma pháp. 


Khi ông ấy nở nụ cười, ông ấy nói thế này-. 

[Với gia đình tôi, ngôi trường này là niềm hi vọng. Nó là ước mơ của 
chúng tôi. Thế nên chúng tôi không thể để nó bị phá hủy. Chúng tôi 
không cho phép nó bị phá hủy! Dù cho có phải đánh đổi mạng sống, 
tôi cũng sẽ bảo vệ giấc mơ của con tôi dù chỉ là một chút. 


Quả cầu lửa của Grendel đánh trúng những ông bố không thương 
tiếc. Nó tạo ra một vụ nổ thô bạo-. 


Bố của Lirenkus bị thổi bay và đâm sầm xuống đất mà không thể làm 
được điều gì. 


Bố của Lirenkus bị thổi bay tới gần chỗ của tôi—với bộ giáp nát 
bươm, và máu trào ra ở khắp cơ thể ông. 


Bố của Lirenkus xin lỗi tôi. 


Tôi hét lên trong khi liên tục lắc đầu. 


“Làm ơn hãy chịu đựng thêm chút nữa! Ông vẫn còn nhiệm vụ quan 
sát tương lai của cậu bé đây! Đừng chết! Asiaaaaaa!” 

Tôi hét tên của Asia lên! Chúng tôi cần hồi phục! Làm ơn hãy cứu 
chữa Saji và những người bố! Tôi không thể để những chiến binh 
quả cảm đã cố gắng bảo vệ ngôi trường chết được! 


Họ phải sống. Họ buộc phải sống vì những đứa trẻ sẽ đi học tại ngôi 
trường này! 


Rồi tôi nghe thấy giọng nói vô vọng của Asia qua thiết bị. 


[Tớ xin lỗi, Ise-san! Những người khác cũng đã bị thương...... làm ơn 
cố gắng chịu đựng thêm một chút!] 


nu Ôyh Khi tôi nhìn xung quanh, tôi có thể nghe thấy rất nhiều vụ nổ, 
chấn động, và mặt đất rung chuyển từ rất xa. Mọi người đều đang 
liều mình bảo vệ nơi này......Ai cũng đứng lên cho dù có bị thương 


NT Nếu tôi là người duy nhất bị nhốt trong cái rào chắn này mà 
không thể làm gì...... Thì làm sao tôi có thể nhìn mặt mọi người nữa! 


Tôi bắt đầu chuẩn bị bắn Crimson Blaster một lần nữa. Ladon chỉ 
cười khinh. 


[Ta hiểu, vậy là mi sẽ bắn nó thêm lần nữa? Được thôi. Ta sẽ lại một 
lần nữa chống đỡ nó. Dù kết quả sẽ chẳng thay đổi đâu!] 


Đừng có lắm nhảm nữa! -Nhưng, những con Ác Long nhân bản đã tụ 
lại trong khi chúng tôi chống đỡ, nên cả bốn chúng tôi và những 
người bố đã bị bao vậy hoàn toàn. 


nN Cho dù tôi có thể thoát được ra khỏi đây đi nữa, Saji và những 
người bố......tôi không thể bảo đảm mạng sống của họ! 


Ti Ai đó, ai cũng được. Sẽ có cơ hội nếu có ai đó đến viện trợ cho 
chúng tôi! 


“......Mình phải dùng nó thôi!” 


Koneko-chan đã quyết tâm và đang nạp khi của mình. Em ấy chắc 
đang tính sử dụng “Chế độ Shirone”. Đó là kế sách cuối cùng của em 
ấy. Nếu em ấy kích hoạt nó, có khả năng em ấy sẽ ngất đi. 


Một tình cảnh mà chúng tôi cảm thấy bất lực. Tình thế của cuộc 
chiến đang dần tệ hơn. Nó xảy ra khi tôi đang nghiến răng mình do 
sự căng thằng-. 


Một trong những Ác Long đang vây quanh chúng tôi bật lên rất cao. 
Không, không đúng. Tôi đần mặt ra trước cái cách nó nhảy rất thiếu 
tự nhiên. 


Con Ác Long đó không phải là con duy nhất làm thế. Chúng bắt đầu 
làm theo y hệt từng con một. Đúng vậy, tôi đang chứng kiếm một 
cảnh tượng mà những con Ác Long khổng lồ đang bay thẳng lên trời. 
Một hiện tượng quái lạ đang tiến gần đến tôi. 

Thứ xuất hiện trước mắt tôi—là một lớp touki dày đặc. 


Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Đám Ác Long nhân bản đã bị đấm bay lên 


trời. 


Người đó. Người đàn ông đó. Ông ta đã mở một lối đi bằng cách thổi 
bay những con Ác Long khổng lồ chỉỈ với nắm đấm......! 


Người đó xuất hiện đầy nam tính trong khi hành nát đám Ác Long. 
Trong khi có một con sư tử vàng song hành cùng mình-. 


Sairaorg Bael xuất hiện trong khi đánh bại đám Ác Long...... [ 

Thấy vậy, Grendel cười lớn. 

[Oioioi, tên khốn đang đập nát mấy con Ác Long kém cồi đó là ai?] 
Ladon trả lời. 

[Khả năng cao đó là Sairaorg Bael từ Ngôi nhà của Great King. Ta 
nghe nói hắn ta có sức mạnh quỷ dữ khá nghèo nàn khi mới sinh ra. 
Có về như hắn ta có thể chiến đấu ngang cơ với Sekiryuutei chỉ bằng 


tay không.] 


Trong khi xếp chồng đám Ác Long đã bị đánh bại, Sairaorg tiến đến 
chỗ chúng tôi. 


“—Có vẻ tôi đã đến kịp thời nhỉ.” 
Tôi suýt khóc. 
“Sairaorg-san......l 
“Ừm, xin lỗi vì đã đến trễ. Bọn ta đã có được lợi thế ở trận chiến tại 
Agreas. Nên họ đã cử tôi đến đây, ta đến đây bằng cách sử dụng 
touki để vượt qua ngọn lửa của Thánh Thập tự.” 


Tôi hiểu rồi, vậy là họ đang ở thế thượng phong ở đó! Tinh thần tôi 
được sốc lại chỉ bằng việc đó! 


Không, nhờ ơn người đàn ông này đã đến đây, tôi...... Ị 
Sairaorg chuyển tỉnh thần chiến đấu sang chỗ Grendel và Ladon. 
“Ta nghe nói các ngươi đang nhắm vào ngôi trường đó.” 


Mọi người ở đây bao gồm tôi đã cống hiến hết mình để bảo vệ thị 
trấn và ngôi trường này. 


-Nhưng người đàn ông này đang cho thấy tinh thần chiến đấu còn 


hơn cả chúng tôi. 


Con Quỷ tên Sairaorg Bael đang đứng tại đây lườm vào mặt hai Ác 
Long Grendel và Ladon-. 


“Ta sẽ không cho phép các ngươi...... I—Ta sẽ cho các ngươi xuống 
mồ, Ác Long!” 


Đợt phản công của chúng tôi bắt đầu từ đây! 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Life 4 - Các Quỷ Trẻ 

Phần 1 
Sairaorg-san đang đối diện với Grendel. 
Grendel nở một nụ cười man rợ. Hắn chắc hẳn đang rất thích thú. 
[Guahahahahaha! Ta nghe nói nhà Great King Bael có một tên ngốc 
luôn vung nắm đấm của hắn một cách vô tội vạ, vậy ra lời đồn là 
thật?] 


“Ác Long Grendel. Ta đã được nghe về ngươi. Ngươi có một tâm hồn 
đen tối tới mức cái chết cũng không làm lay chuyển được.” 


[Guahahahaha! Ta được Nhà Vua Vĩ Đại của Quỷ gọi là tâm hồn đen 
tối à! Ta chả quan tâm đâu. Vấn đề bây giờ là, ngươi có đủ trình để 
chơi với ta không!] 


Sairaorg-san nói với Grendel-kẻ đang giải phóng ra luồng hào quang 
hắc ám quanh cơ thể của hắn. 


«_— Giỏi thì nhào vô.” 


Tên Ác long khổng lồ lao tới đấm Sairaorg-san! Sairaorg-san không hề 
né tránh nhưng anh ấy cố ý đỡ lấy đòn đánh! Cơ thể Sairaorg-san 
được bao phủ bởi lớp touki mạnh mẽ giúp anh ấy có lớp phòng ngự 
vững như sắt thép, nhờ đó anh ấy có thể chịu đựng được nắm đấm 
toàn lực của Grendel. 


Gã đó, Sairaorg-san, phản công! 

“Hmmphh!” 

Sairaorg-san nhảy lên và vung cú đấm được bao phủ bởi touki vào 
thẳng mặt Grendel. Dư chấn của vụ va chạm làm không khí xung 


quanh rung chuyển dữ dội. 


Mặc dù nôn ra máu nhưng tên Grendel vẫn cười như chưa có chuyện 
gì xảy ra. 


[Oho›....... Nghiêm túc đấy à. Ta chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có một 
con quỷ dùng cả cơ thể để tấn công trực diện cả...... ! Và thậm chí 
còn có thể chống trả được....] 


Grendel đang đắm chìm trong vui sướng hét lên với Ladon. 


[—Ladon! Ta sẽ vui đùa cùng thằng nhãi quỷ này! Cấm có kể nào 
động vào hắn!] 


Grendel muốn đấu một trận với Sairaorg-san. Ladon lắc đầu trong 
kinh ngạc—. Nhưng một vòng tròn ma thuật liên lạc xuất hiện ở tai 
của hai Ác long. Trên đó là Quỷ tự và có lẽ là có ai đang nói cho bọn 
chúng điều gì đó. 


My Từ về ngoài, tôi có thể đoán được là Euclid đang ra lệnh cho bọn 
chúng. 


[Ta sẽ ở lại đây! Đây nhất định là một trận chiến tuyệt 


Có về như Grendel đang cãi nhau với kể mà hắn đang nói chuyện. 
Ladon thở dài. Quả cầu bao bọc tôi đột nhiên biến mất. 

Ladon nói với giọng điệu khó chịu. 

[š»¿:¿‹: Được thôi. Ta sẽ tới đó. ] 

Nói xong, Ladon tạo một vòng tròn dịch chuyển dưới chân hắn, một 
Long Môn—. Hắn nhìn tôi rồi nói trước khi biến mất “Giờ thì, Tạm 
biệt nha”. 

si /tẻ Hắn chuồn rồi à? Không, hắn tới Agreas chăng? Tôi có nghe rằng 
Quỷ đang chiếm thế thượng phong ở đó. Hắn ta có lẽ được gọi tới đó 
như là quân tiếp viện. Có vẻ như Grendel cũng được gọi đi, nhưng 
tôi đoán rằng hắn đã từ chối..... Grendel ở lại đây chỉ để đấu với 
chúng tôi. 

Tôi đã được giải thoát vì vậy tôi tiến lại sát cạnh Sairaorg-san và nói. 


“ Hắn ta là kẻ mà anh không thể đương đầu một mình được đâu, 
Sairaorg-san!” 


Sairaorg-san gật đầu. 


“Ừ, ta đã biết điều đó trong khi trao đổi chiêu thức với hắn. — 
Nhưng nó sẽ là một chuyện khác nếu ta sát cánh cùng cậu, nhỉ?” 


se Cả người tôi run lên với sự phấn khích dội lên từ sâu thẳm 
trong trái tim mình trước những lời nói đó. 


Tôi sẽ không bao giờ từ chối nếu đó là Sairaorg-san! 
—Tuyệt thật. Tôi có thể sát cánh chiến đấu cùng anh ta! 


Sự vui sướng đang dâng trào trong tôi và nó thúc đẩy tỉnh thần chiến 
đấu của tôi lên đỉnh điểm! 


“ Vâng, Tôi rất vinh dự. Hãy cùng nhau đánh bại tên Ác long ngoan 
cố này!” 


“Fufufu, Cậu đúng là biết cách ăn nói nhỉ. Đã đến lúc khoác lên “Sư 
tử” rồi. 


Sairaorg-san đứng cạnh bên con sư tử vàng kim, Regulus. Anh ấy chỉ 
vào Grendel và nói! 


“Tên Ác long Grendel, Ngươi là kể thù nguy hiểm của Thế Giới 
Ngầm! Regulusssssssss!” 


[Vâng thưa chủ nhân!”] 


Regulus bắt đầu phát ra những ánh sáng vàng rực rỡ! Hiện tượng này 
—Tôi biết nó! Sairaorg-san lớn tiếng hú lên! 


“Sư tử của ta! Vua của Nemea! Kẻ được gọi với cái tên Vua Sư Tử! 
Đáp lại tiếng thét này và biến thành bộ giáp của taaaaaaaaaa!” 


Cả khu vực này rung chuyển dữ dội. Thổi bay tất cả mọi thứ xung 
quanh, sau đó Sairaorg-san và con sư tử phát ra một âm thanh lớn! 


[Balance Break!] 

“Balance Breakeeeeeer!” 

Xuất hiện sau làn ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm xung quanh là. 
—Nhà vua vĩ đại mang trên mình bộ giáp vàng kim rực rỡ. 


Đây là Balance Breaker của Sairaorg-san và Regulus—“ Regulus Rey 
Leather Rex”! 


Anh ấy đứng cạnh tôi trong khi toát ra một lượng khổng lồ 


touki....... Anh ta từng là một đối thủ của tôi. Nhưng giờ thì khác. 
Anh là một chiến hữu đáng tin cậy sẽ kề vai sát cánh với tôi đánh bại 
tên điên đang đối diện trước tôi.! 


Hắn ta chỉ hớn hở cười khi thấy tôi đã khoác lên bộ giáp đồ thẫm và 
Sairaorg-san thì mặc lên bộ giáp vàng. 


[—Cứ như vậy đi. Ta sẽ không có tí hứng thú nào nếu các ngươi 
không gồng hết sức đấy!] 


Ngay tức khắc, Sairaorg-san và tôi nhảy lên khai chiến, nhưng hắn 
phản xạ ngay lập tức. Nắm đấm của chúng tôi đã trúng nhưng hắn 
đã bắt chéo tay đỡ! 


Hai cú đấm tạo ra một cú sốc mạnh mẽ xuyên thủng hàng phòng ngự 
của hắn. Hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng chỈ nở một nụ cười chế giễu! 


Cuộc chiến giữa Sairaorg-san và Grendel nổ ra dữ dội đến mức không 
hề có rào cản về kích thước ngoại hình! Nắm đấm mang sức mạnh 
Vua Sư Tử của Sairaorg-san chạm vào mặt hắn, nhưng toàn bộ cơ thể 
anh ta cũng an trọn trong cú đấm của Grendel! Họ nhắm vào những 
điểm yếu của nhau. Họ đấm, họ đá, họ né, họ dính đòn và họ lại 
đấm! 


Ngay cả khi họ chảy máu dữ đội, ngay cả khi cơ thể họ phát ra 
những âm thanh va chạm nặng nề, Vua Sư TỬ và tên Ác long vần 
không có dấu hiệu gì là ngừng cuộc chiến đẫm máu này cả! 


Cả hai bọn họ đều là hiện thân của sức mạnh thuần túy. Không hề có 
bất cứ kỹ thuật, quỷ năng hay ma pháp nào cả. Chỉ đơn giản là cuộc 
chạm trán giữa sức mạnh và sức mạnh! 


Trận đấu điên cuồng giữa sức mạnh thuần túy mà không ai có thể 
can thiệp! 


nỀ20866Êx Tôi phải tham gia......! Tôi là Xích Long Đế Vương được biết 
đến với sức mạnh thuần túy! Tôi sẽ không cứ thế mà đừng nhìn thôi 
đâu! 


Sau khi hít thở một hơi, Tôi bay thẳng tới Grendel! Tôi tham gia vào 
cuộc chiến khủng khiếp này sau khi cho hắn ăn một đấm vào má! 


Sairaorg-san cười và sau đó chúng tôi lao vào tấn công Grendel cùng 
một lúc! 


Cú đấm và cú đá của tôi trúng vào Grendel, Nhưng tôi cũng bị đánh 


trả bằng sức mạnh khủng khiếp của hắn! Ngay cả khi tôi bị đo đất 
hay bị đánh bay lên trời, không còn cách nào để dừng lại cuộc chiến 
này một khi nó đã nổ ra! 


Sairaorg-san và tôi đơn giản cứ liên tục đấm và đá liên tục vào tên Ác 
long! Mục đích của cuộc chiến này đơn giản là Sự áp đảo. Chúng tôi 
đơn giản chỉ cần áp đảo được hắn ta. Chúng tôi cấn công chỉ để áp 
chế được hắn, tấn công, tấn công, tấn công liên tục chỉ để áp chế 
được hắn. Cuộc chiến này cũng không có một chiến thuật nào cả. 
Ngay cả khi giáp của tôi vỡ ra, ngay cả khi cơ thể tôi gào thét trong 
đau đớn, chúng tôi chỉ đơn giản là đấm và đá liên tục tên Grendel 
như những tên ngốc! 


Cuối cùng thì hắn cũng có vẻ đã kiệt sức! 
* “Haaaaaaal” “ 


Sairaorg-san và tôi giương một cú đấm như trời giáng vào mặt 
Grendel cùng lúc! 


Hắn ta bị chúng tôi đẩy lùi ngã quy xuống và thở dốc. Hắn còn không 
kịp thở lấy một hơi khi bị chúng tôi đánh tới tấp như thế. Ngay cả 
khi hắn là một Ác long đi nữa thì hắn cũng có giới hạn, hắn không 
thể cứ thế mà nhận những đòn tấn công liên tiếp của chúng tôi. 


góc ta chỉ với các đòn đánh cận chiến! Phần lớn những kẻ ta gặp đều 
cố né tránh đối mặt với ta mà thay vào đó là dùng bây!] 
Sairaorg-san nói với Grendel kẻ đang cười ra máu. 


“Ta xin lỗi. Ta chỉ được như thế thôi. —Ta có được ngày hôm nay 
cũng nhờ nó.” 


Grendel run lên vì vui sướng trước lời nói của Sairaorg-san. Hắn đang 
cố gắng gượng dậy! Nhưng có vẻ như hắn đang nhai thứ gì đó—. Cả 
cơ thể hắn đang hồi phục lại. 


——Nước mắt Phượng Hoàng. Dĩ nhiên là bọn chúng có nó! 

Bụng của hắn phình to ra! Hắn đang tính thổi ra mấy quả cầu lửa! 
Sairaorg-san và tôi tách ra theo 2 hướng ngược nhau và cùng lúc đá 
vào bụng hắn. Grendel nhảy lên và bắn những quả cầu lửa về phía 
chúng tôi! 


Tôi né ngay lập tức, nhưng Sairaorg-san đã đấm vỡ những quả cầu 


lửa bằng nắm đấm bọc bởi touki của anh ấy! Giống như mong đợi từ 
một người nói chuyện bằng nắm đấm! Một cú đấm đơn giản có thể 
phá hủy được quả cầu lửa của tên Ác long! 


Sau đợt tấn công, hắn biến mất. Tôi đang không biết hắn đang ở đâu, 
tôi ngước lên và thấy Grendel đang ở giữa không trung! Hắn lao 
xuống chúng tôi với tốc độ cao! 


“Haaaaaa!” 


Sairaorg-san còn không một chút nao núng trước đòn tấn công của 
Grendel. Anh ta tạo thế đứng thật vững chắc và chuẩn bị tung ra một 
cú đấm mà không hề do dự! Nhưng nó sẽ không đủ nếu anh ấy đỡ nó 
một mình! Tôi chạy ra sau và chạm vào lưng Sairaorg-san! —Tôi sẽ 
chuyển sức mạnh của tôi sang anh ấy! 


[Transfer!!] 


Luồng sức mạnh chảy vào người Sairaorg-san và Touki của anh ấy 
tăng lên đáng kể! Anh ấy đồn một lượn cực lớn touki vào nắm đấm 
và nó như dễ dàng cuốn trôi mọi thứ xung quanh vậy, Anh ấy vung 
nắm đấm về phía Grendel-kẻ đang bay xuống chúng tôi! 


Cú móc ngược của Sairaorg-san chứa đầy touki đánh trúng mặt của 
Grendel. Máu của hắn phun ra tung tóe và hắn bị đập xuống mặt đất 
một cách dữ dội! 


[Guahahahahahaha! Chưa xong đâuuuuu!] 


Tôi bay tới và tung một cú đá đã được gấp đôi sức mạnh lên nhiều 
lần trong khi hắn đang cố gượng dậy! Grendel nhận trực diện cú đá 
của tôi và hắn ngã lăn nhào ra! 


Ngay cả như thế, hắn vẫn đứng dậy được và dùng tay gạt đi máu 
đang chảy ra từ mồm hắn. Hắn ta đang cười như vẻ hắn đang hạnh 
phúc lắm vậy...... Như đã biết, hắn quả là một kẻ cuồng chiến. 


la? Chúng mày mạnh đấy. Cú đấm của kẻ thừa kế nhà Great King 
kia. Không chỉ thể xác ta, mà cả linh hồn ta cũng nhận thương tổn 

mỗi lần ta dính đòn của ngươi.....Thật không ra thể thống øì nếu ta 
nói linh hồn ta bị tổn thương nhỉ. Nhưng nó chạm tới cả cốt lõi của 
ta tới mức ý thức của ta đôi lúc như mất đi vậy. Ta không đùa đâu.] 


AXv@cy Hắn đang khen ngợi Sairaorg-san ư? Touki được biết đến với cái 
gốc là năng lượng sự sống. Và nắm đấm của Sairaorg-san chứa đựng 
nó đã có ảnh hưởng mạnh tới Grendel hơn cả sự mong đợi của tôi. 


Sairaorg-san nắm chặt bàn tay lại. 
“Ngươi ngoan cố hơn ta tưởng đấy.” 


Có lẽ Sairaorg-san đã nhận ra sự vượt trội về sức mạnh của hắn. 
Nhưng anh ấy chỉ cười. 


“Không có vấn đề gì với đòn tấn công của tôi cả. Nhưng nếu tôi tấn 
công cùng lúc với Xích long, thì sẽ có khả năng bồi thêm được một cú 
nữa!” 


Đúng vậy. Anh ta nói rất chính xác! Tôi cũng đồng ý với Sairaorg-san. 
Dù hắn vẫn cứng cáp như mọi khi, tôi không còn cảm thấy mối đe 
dọa đến từ sức phòng ngự của hắn như trước nữa! 


Đó hẳn là do niềm tin của tôi đặt vào Sairaorg-san. Quyền năng hủy 
diệt tuyệt đối này cực kì khác với Năng lượng hủy diệt của Rias 
—.Tôi biết rõ điều đó vì tôi đã được nếm trải bằng chính cơ thể này. 


—Chúng tôi có thể đánh bại hắn, với nắm đấm này và cùng với 
Sairaorg-san! 


Grendel không còn nở nụ cười man rợ nữa, hắn bẻ cổ và tiến tới! 
Grendel lại lao tới tấn công trực diện như mọi lúc, thật điên rồ! 
Chúng tôi cũng bắt đầu đánh trả! 


Ngay khi cả bên sắp va chạm vào nhau, hắn nhảy vọt lên trên chúng 
tôi! Hắn phun ra những quả cầu lửa! Tôi và Sairaorg-san không màng 
tới những quả cầu lửa và nhảy lên về phía Grendel! Những quả cầu 
lửa này không là gì cả, sức nóng này cũng không là gì cả! Tôi không 
thể! Tôi không thể chùn bước khi người đang kề vai sát cánh cùng tôi 
là Sairaorg Bael! 


—Tôi không cho phép lộ diện sự thẳm hại ra trước mặt người đàn 
ông này-người đã từng đấu với tôi! 


Chúng tôi vượt qua những quả cầu lửa và tiến tới đấm vào bụng 
hắn! Tôi vung nắm đẫm trong dạng Solid Impact, còn Sairaorg-san thì 
vung nắm đấm bọc bởi touki! 


Ngay khoảnh khắc của sự va chạm, một âm thanh lớn nổ ra rung 
chuyển đất trời! 


Quá nhiều máu chảy ra từ miệng hắn! 


Lần này, hắn nhận phải đòn chí mạng từ chúng tôi! Không cần biết 


hắn mạnh như nào, đòn tấn công này chắc chắn có tác dụng mạnh 
mẽ! 


—Lần này, chúng ta cuối cùng cũng có thể hạ gục gã ác long này! 


Ngay khi tôi vừa vui sướng vì nghĩ rằng chúng tôi đã chiến thắng thì 


Một cột lửa lớn xuất hiện ngay cạnh tôi—. Đó là ngọn lửa tím có 
hình dạng giống như một cây thập giá—. 


Ngay khi cột lửa biến mất, tôi nhìn thấy Sairaorg-san bị đốt toàn thân 
và có khói bốc lên từ người anh ấy. 


Sairaorg-san lặng lẽ ngã xuống đất 


vieôo0XAa iÊt Anh ta đã bị tấn công !? Tại sao!? Tại sao lại ngọn lửa tím đó 
xuất hiện ở đây!? 

Tôi chỉ biết sững sờ trước đòn tấn công đột ngột. Điều đó cũng tương 
tự đối với Koneko-chan và Nimura-san, họ cũng ngạc nhiên trong khi 
không biết phải đối phó như thế nào! Tôi nhìn quanh! 

Sau đó tôi nghe thấy một tiếng cười lớn! Từ trên trời! Khi tôi nhìn 
lên — Tôi nhìn thấy có ai đó đang đứng trên vòng tròn mà thuật trên 
không trung! 


“Ohohohohohohoho, Cho tôi xin lỗi nhaaaa. Tôi buộc phải dùng cột 
lửa mạnh hơn bình thường thôi.” 


Walburga - Ngọn Lửa Tím!? Tại sao mụ ma pháp sư đó lại ở đây!? 
Mụ đáng ra phải ở hướng Nam và đang đánh nhau với phía Rias 
chứ!? 

Tôi đang rất bối rối, nhưng tên Grendel đứng dậy và chửi Walburga. 
[Oioioi, Đừng có nhúng đít vào! Con khốn Ma Thuật sư!] 


“Ối. Không phải ông đang khổ sở lắm sao? Tôi sẽ rất vui khi khi nhận 
được chút lòng biết ơn đấy.” 


s0 2080 Lạy trời! giờ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm ở 
một nơi thế này! 


Người của Sairaorg-san đang bốc khói lên và anh ấy chẳng có dấu 


hiệu gì có thể di chuyển được...... Chuyện này thật sự tệ vì ngọn lửa 
đó là Thánh tích! Nó không chỉ là một thứ độc kinh khủng đối với 
loài Quỷ mà còn là một thứ vũ khí “một hít chết luôn”! May thay nhờ 
lớp phòng ngự bằng touki mà Sairaorg-san đã thoát chết, Nhưng anh 
ta cũng đã nhận những tổn thương nghiêm trọng, dù có cứng cáp 
vững chắc trước những vũ khí tầm xa như thế! Và anh ta bị dính bởi 
cột lửa còn mạnh hơn những cột đang bao lấy khu vực này. Nếu 
chúng ta không hồi phục cho Sairaorg-san ngay lập tức.... Anh ta 
sẽ.....! 

Ngay sau đó tôi thấy có một thứ màu đen xuất hiện! Tôi cứ nghĩ đó là 
một tên Ác long nào đó và thận trọng, nhưng đó là Gasper trong dạng 
bóng tối của em ấy! 


(Em xin lỗi, Ise-senpai! Ả ta cứ bay lượn và phá phách xung 
quanh!) 


Gasper nói thế. Chết tiệt. Vậy là mụ pháp sư đó đã bay vòng vòng 
xung quanh, đến những nơi mà đồng đội tôi đang cố thủ và tấn công 
họ bằng ngọn lửa đó, và nhiệm vụ bảo vệ nơi này của chúng tôi sẽ 
thất bại! Đó chắc chắn là kế hoạch của ả ta! 

“Ufufufu, Ở đây nà, cậu bé vampire dễ thương. Chụy ở đây nà ›” 
Walburga khiêu khích Gasper rồi nhảy thoát đi trên không trung! 

Tôi nói với Gasper. 


“Gasper! Sairaorg-san và anh đang bị mắc kẹt ở đây, nhóc hãy đi và 
ngăn chặn ả ta lại!” 

(Em biết rồi! Em không biết chúng sẽ giúp ích được gì không, 
nhưng em sẽ để lại đây vài con thú bóng tối! Đứng lại, tên sử dụng 
Thánh Giá kia!) 


Sau khi Gasper đuổi theo Walburga, cậu ta để lại vài con quái thú 
bóng tối ở đây! 


Grendel chỉnh lại tư thế của hắn và bắt đầu than vãn. 


[Ke! Kệ chúng vậy. Cái vận tốc khó chịu của hai ngươi đã tiêu tan 
rồi!] 


Grendel nhảy lên! Hắn——-dậm bàn chân to lớn lên người Sairaorg-san! 


“Mẹ kiếppppppppppppp!” 


Tôi tức điên lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục dẫm đạp lên Sairaorg-san! 


[Ta cực kỳ thích việc giết chóc—nhưng ta thích tra tấn tới chết hơn 
nữa kiaaaaaaaaaa! Guahahahahaha! Gái gì vậy!? Cho ta thấy nắm 
đấm và ngươi tự hào đi nàoooooooooo!] 


Tôi không thể nào kìm được sự tức giận vì vậy tôi nhảy tới và đá 
Grendel, nhưng hắn phản ứng ngay lập tức và nhảy lên! 


Tôi chạy đến bên cạnh Sairaorg-san. Tôi nghẹn ngào không nói nên 
lời.....Cả khuôn mặt anh ta bị bổng một cách khủng khiếp, hai chân 
và cánh tay trái thì bị gãy vì bị dẫm đạp, và máu rỉỈ ra từ toàn thân 
anh ấy. 

tiệt. Một đòn tấn công hèn hạ đã khiến anh ấy như thế...! 

Tôi cực kì thất vọng về bản thân và ôm Sairaorg-san rồi khóc. 

TẾ 2 ÁÒ Đừng có khóc.” 

Khi tôi nhìn sang, tôi thấy Sairaorg-san đã mở to hai mắt. 

—I 

Sairaorg-san rời khỏi tôi và cố gắng đứng dậy. 


Lớp giáp của anh ấy vỡ vụn ra, cả cơ thể thì bỏng nặng, nhưng 
Salraorg- san vẫn run rẩy gắng gượng đứng dậy dù cho niềm tự hào 
của anh ấy đã vụn vỡ—. 


Máu vẫn cứ rỉ ra khắp cơ thể anh ấy, và còn có chất lỏng đồ sẫm úa 
đen trào ra từ miệng, Người kế thừa của nhà Great King vẫn từ từ đi 
chuyển cơ thể của anh ấy. 


Đó là bởi vì có một tên Ác long mà anh ấy cần tiêu diệt đang hiện 
diện ngay trước mặắt—. 


Sairaorg-san hùng dũng đứng lên và đôi mắt rực lửa không thể bị 
khuất phục—. 


Tôi bỗng nhớ về khoảng thời gian trước..... 


——Nắm đấm to lớn, thô thiển và xấu xí này, là những gì ta đã cực khổ 
rèn luyện mới có được. 


“Ta không được phép gục ngã....... 


—Nhưng, Khi ta chỉ dạy lũ trẻ cách cận chiến, ta cuối cùng đã nhận 
Ta. 


Grendel cười hả hê. 

[Cái công trình đó quan trọng lắm à? Ngay cả kẻ thừa kế của nhà 
Great King dùng cả mạng sống chỉ để bảo vệ cái thứ được gọi là 
“trường học”.... Ngươi chỉ là một thằng ngu mà thôi!] 


Sairaorg-san vẫn bước tới từng bước từng bước một mặc cho máu 
vẫn cứ phun ra từ khắp cơ thể anh ấy. 


Anh ấy dồn hết ý chí của mình và nói. 
“Có một ngôi trường đáng để ta liều mạng vì nó...... 


—ĐÚNG, TA, kể sinh ra đã không được thừa hưởng sức mạnh hủy 
diệt, Ta được sinh ra là để dạy cho lũ trẻ điều này. 


“......TA......đã hi sinh quá nhiều thứ để có được như ngày hôm 
nay.....Nhưng vậy thôi cũng đủ rồi.....Ta sẽ ổn thôi nếu đó là ngươi- 
một kể ngu dốt.” 


Người đàn ông đó đứng trước Grendel và chuẩn bị tư thế với cú đấm 
của anh. 


“Những năm tháng cô độc của ta cuối cùng đã kết thúc. —Đó là nơi 
mà những kẻ chưa biết có thể tới để được chỉ dạy.” 


Nắm đấm của anh ấy—một luồng sáng trắng xuất hiện. 

“....Ngay cả khi nắm đấm của ta không chứa đựng sức mạnh hủy 
diệt, ta vần sẽ tiêu diệt ngươi.....! Tên ta là Sairaorg Bael....! Người 
kế thừa của Nhà Great King Bael!” 

Sairaorg-san nhảy về phía trước mặc dù không còn chút sức lực! 
Mặc dù Grendel cũng không còn tí sức lực nào nữa, hắn vẫn đứng 
im! Sairaorg-san dồn toàn bộ touki vào tay phải và tiến tới Grendel! 
Grendel không có đủ thời gian để né nó và nhận toàn bộ sát thương 
—Nhưng hắn vẫn kịp thời đánh trả và đạp Sairaorg-san xuống đất! 


Trong khi Sairaorg-san bẹp dí dưới đất thì Grendel hả hê. 


Tên Ác long dường như nhận ra là hắn nhận sát thương nhiều hơn 
nhưng hắn vẫn nở một nụ cười giống như mãn nguyện lắm vậy. 


ly»: Kuu! Quá đã! Guahahahahahaha!] 


Trong khi hắn đang cười vui hả hê thì có một vòng tròn ma thuật 
xuất hiện cạnh tai hắn. Sau khi nghe xong, hắn giận dữ. 


[Ngươi kêu ta phải rút lui ngay bây giờ à!? Đùa ta à—.....Mẹ kiếp, 
đừng có lấy Chén Thánh ra mà hù ta..... ] 


Sau khi nói, hắn tặc lưỡi...... Ai đó giống như Euclid ép hắn à? 


Một vòng tròn ma thuật xuất hiện gần hắn. — Đó là Long Môn! Hắn 
đang tính tẩu thoát! 


Gendel vừa cười vừa bước tới Long Môn. 

[Ta sẽ đi trước! Đợi sau khi hồi phục ta sẽ tới chơi với toàn bộ các 
ngươi lần nữa, ok? Guahahahahaha! Nếu ta có Chén Thánh, Ta sẽ 
được tận hưởng nhiều hơn thế này nữaaaaaaaaaaaa!] 

Tôi lao tới ngăn hắn thoát đi! 

“Đứng lại, Grendel!” 


Nhưng vòng tròn ma thuật đã sẵn sàng cho hắn dịch chuyển đi! 


Đã bao lần ta đã để hắn tẩu thoát rồi!? 

Nhưng hắn ta đã đột ngột dừng lại—. 

Ai đó đã túm lấy đuôi hắn. 

“_—T-Ta-Ta không thể để ngươi chạy thoát được....!” 


Sairaorg-san dù không còn chút sức lực nhưng anh ấy vẫn nắm chạy 
lấy đuôi của Grendel—. 


Grendel trở nên sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. 
[——?? N-Ngươi!] 


Grendel bắt đầu đạp Sairaorg-san bằng bàn chân của hắn trong tức 
giận—và pha lần chút sợ hãi. 


[Tên tiểu Quỷ cứng đầu khốn kiếppppppp!] 


Tôi nghĩ tên Ác long này đã đạt đỉnh sức chịu đựng của hắn. 

Dù gì đi đữa thì tên Ác long đó vẫn đang có lợi thế hơn. Còn cơ thể 
Sairaorg-san thì đã vượt qua giới hạn của anh ấy, nên anh ấy không 
thể nào có thể đứng dậy được nữa. 


Dù vậy, tôi không nghĩ Sairaorg-san là con người có thể dễ dàng bỏ 
cuộc. 


Sairaorg-san bừng lên ý chí chiến đấu của anh ấy và nở một nụ cười 
dũng cảm. 


“.....Eu, fufu.....Hyoudou Issei, Có vẻ như cái tôi của tôi không cho 
phép bản thân bỏ cuộc sớm như vậy....” 


Sairaorg-san vẫn túm lấy đuôi của Grendel và đứng dậy—. 


Đáng lẽ chân của anh ấy đã không còn có thể cử động được nữa. 
Nhưng Vua Sư Tử đã điều khiển được nó với ý chí kiên cường—. 


“NÑ-Nuoooooooooooooooooooo†l” 


Sairaorg-san đau đớn thét lên.—Anh ta một lần nữa gượng dậy đối 
đầu với Grendel. 

Lần đầu tiên, tên quái vật Grendel—phải chùn bước trước. Người 
đàn ông không còn có khả năng bước nổi một bước. Người đàn ông 
đang chết dần chết mòn. Anh ấy thậm chí còn không mất đi ý chí của 
mình mà còn tăng lên khi đứng trước Grendel. 


EM ! Tên khỉ chó nàyyyyyy!....... N-Ngươi thật là ngoan cố......!? 
Tại sao ngươi không chết quách đi cho rồi !?] 


Sairaorg-san nói với quyết tâm kiên cường chiến đấu. 

“—Để ta có thể hủy diệt ngươi.” 

[==ll 

Một lời được nói ra bởi một người đàn ông đang hấp hối. Một lời có 
về như là “chém gió” nhưng thật sự đáng tin cậy, và nó khiến tên Ác 
Long sợ hãi tột cùng. 

Sairaorg-san nói tiếp. 


“Hyoudou Issei, Ta không thể một mình đánh bại hắn. Hãy cùng 
nhau.” 


Tôi hạnh phúc đáp lại. 
“Vâng! Sairaorg-san! Hãy kết thúc nó tại đây!” 


Tôi nhảy tới trước và chuẩn bị cho một cú Crimson Blaster! Sairaorg- 
san vẫn bám chặt lấy đuôi của Grendel. 


“OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!” 


Sau tiếng hét lớn, Sairaorg-san ném nguyên cả cơ thể Grendel lên 
không trung trong khi vẫn nắm chặt đuôi của hắn! Tôi sau đó bắn ra 
một lượng hào quang khổng lồ về phía hắn! 


Crimson Blaster đã trúng trực diện! Hắn đã lãnh đủ nó trên không 
trung. Grendel rơi xuống sau tiếng nổ lớn. 


Khi tôi nhìn xuống, đó là một người đàn ông đã sẵn sàng. Tôi ngay 
lập tức nhớ lại khoảng thời gian mà Sairaorg-san chỉ bọn trẻ cánh để 
tung một cú đấm ở phòng thể dục. 


—Nghe này mấy đứa! Để có thể tung ra một cú đấm, các em cần phải 
xoay hông và tung ra một nắm đấm thẳng về phía trước, các em phải 
vận dụng lực của toàn thân! 


Tôi nói nhưng nước mắt cứ trào ra, Nắm đấm của Vua Sư TỬ, uy lực 
mà chính xác, nhắm thẳng vào tên Grendel—. 


Grendel bị đánh xuống đất và nôn mửa ra những gì còn sót lại trong 
người hắn. 
Grendel không có ý định di chuyển, hắn chỉ nói với giọng như sắp 


chết vậy. 


xá»: Mẹ kiếp.....Đ-Đùa....T-Ta...À? Giống hệt lần trước với cô công 
chúa hủy diệt đó.....Ta.....lại một lần nữa bị đánh bại bởi người 
mang dòng máu của sự hủy diệt......Đây chỉ là đùa thôi.....Khốn 
kiếp....T-Tại...saoo.... ] 


Sau khi nhận thấy tên Ác long đã không còn có thể di chuyển, 
Koneko-chan nhảy về phía trước. 


Móc Em sẽ thử đòn jutsu em đã luyện tập cùng với Nee-sama!” 


Nói xong, Koneko-chan đồn các kỉ xung quanh lại và điều chỉnh nó 
bằng touki của mình, Và một luồng sáng hiện ra! Đó là “Shirone 


mode”! 


Koneko-chan hóa thành một người phụ nữ điện nước đầy đủ với các 
Kasha xuất hiện xung quanh Grendel như thể đang tạo nên một kí tự 
nào đó. 


Sau khi Koneko-chan “búng tay”, các vòng kim cô bắt đầu xoay tròn 
và tạo thành một vòng tròn ma thuật màu trắng với Grendel ở trung 
tâm vòng tròn! 


bay) Em sẽ phong ấn linh hồn tên Ác Long! Ise-senpai, Hãy cho em 
một viên ngọc trên giáp của anh!” 


Sau khi Koneko-chan hối thúc tôi, tôi gỡ một viên ngọc trên giáp rồi 
ném về phía em ấy. Em ấy chụp được và ném về phía Grendel, sau đó 
koneko-chan lại “búng tay” một lần nữa! 


“Ác Long Grendel! Linh hồn tội lỗi, Hãy yên nghỈ mãi mãi trong lỗ 
hổng chia cắt bóng tối và ánh sáng!” 


Khoảnh khắc em ấy đọc câu chú—.Luồng sáng từ vòng tròn ma thuật 
ngày càng mạnh hơn và chói lòa cả khu vực. 


Sau khi luồng sáng tắt đi, điều tôi nhận ra là—Một viên ngọc màu 
xanh lá cây thâm nằm trên mớ đất in dấu Grendel trên đó. 


Koneko-chan nhẹ nhõm hít thở một hơi nhẹ nhàng. 


tà Em đã nói chuyện với Nee-sama. Khi mà chuyện sẽ còn phức 
tạp nếu cơ thể bọn chúng cứ liên tục đc cứu rỗi bởi Chén Thánh. Vì 
vậy em nghĩ thay vào đó chỉ cần phong ấn linh hồn của bọn chúng. 
Và có một phương pháp phong ấn nguồn sống bằng senjutsu mà bọn 
em đang nghiên cứu. Nhưng sẽ là không thể nếu em làm điều này 
một mình. Và sau đó em được Nee-sama bảo rằng những viên ngọc 
của Xích Long có thể hữu ích.....Em cuối cùng cũng đã sử dụng nó 
trong một trận chiến thực sự, và bằng cách nào đó em đã làm được.” 


Em ấy đã phong ấn hắn rồi huh. Thật là vi diệu đó Koneko-chan à! 
Chắc chắn rằng là nếu không có linh hồn thì Chén Thánh cũng vô 
dụng. Một lý do cho sự ngoan cố của bọn chúng là chúng có thể được 
hồi sinh chỉ với một mảnh nhỏ xíu linh hồn của chúng. Và một điều 
nữa, cơ thể của chúng hóa thành tro bụi khi linh hồn bị tước đi 
huh..... 


quái Không, Chúng ta thật sự đã phong ấn hoàn toàn hắn chưa? Tôi 
đang cảm thấy nghỉ ngờ thì Koneko-chan cho tôi biết thêm. 


“Khi mọi chuyện kết thúc, hãy gửi cho Thiên đàng viên ngọc và để họ 
cất giữ nó. Lần này hãy phong ấn nó một cách triệt để, không để cho 
dù chỉ một chút thoát ra ngoài.” 


Vì vậy, tôi mới có thể an tâm. Oh, vậy ra đây là đòn phản công lại 
bọn Ác long. Chúng ta không còn phải lo ngại việc hồi sinh của bọn 
chúng bởi Chén Thánh nữa. 


Thật là quá tốt. Vớii Koneko-chan và Kuroka, chúng tôi có thể thoải 
mái giết bọn Ác Long mà không cần phải lo nghĩ! 


Việc phong ấn Grendel đã xong và Koneko-chan trở về hình dạng 
bình thường của cô ấy—nhưng có vẻ em ấy đã gắng sức nên có vẻ 
hơi mệt và đã ngã xuống đất. Nimura-san đỡ em ấy dậy.... Nhưng 
chúng ta không thể nán lại đây lâu hơn được nữa trong khi Saji và 
các ông bố đang bị thương. 


Tôi lại đỡ Sairaorg-san dậy. 
“Sairaorg-san!” 
“......Đừng lo,Ta ổn.....” 


Mặc dù anh ta di chuyển cực kì khó khăn, nhưng anh vẫn nhoẻn 
miệng cười với tôi. 


_ Chúng tôi đã đánh bại Grendel. Một chiến thắng tuyệt đối. 
Chúng ta đã hạ gục tên Ác long điên cuồng đó, tất cả đều nhờ có sự 
kiên cường của Sairaorg-san. 


Nụ cười nở trên khuôn mặt đã sưng tấy lên của Sairaorg-san. 


“......Lũ trẻ ở Thế Giới Ngầm là kho báu quí giá nhất của loài Quỷ 
chúng ta. Vì vậy hãy cùng nhau bảo vệ chúng.” 


Crime Force Dragon, —Grendel. Chúng tôi đã đánh bại hắn. Đây sẽ 
chiến tích đầu tiên của [D x D]—. 


Ngay sau đó, Asia và Rossweisse-san cũng vừa tới và cứu chữa cho 
những người bị thương. May thay không có tổn thất nào về người cả, 
nhưng chúng tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chắc chắn rằng 
những người khác đang chiến đấu ở đâu đó cũng đang vật lộn trong 
trận chiến khốc liệt này. 


Chúng tôi nhận được yêu cầu từ Chủ Tịch Sona ngay sau đó. 


—Cô ấy bảo chúng tôi rút lui và tập trung xung quanh ngôi trường. 


Điều này cho thấy rằng vòng tròn dịch chuyển được chuẩn bị bởi 
Gondur-san và các Ma Thuật sư sắp được hoàn thiện. 


Phần 2 

Chúng tôi di chuyển đến trước ngôi trường và đồng thời hạ gục 
những tên Ác long. Tôi nhận thấy đồng đội tôi đang phải khó khăn 
chống chọi cuộc tấn công. 

“Cậu đến trễ đấy, Ise-kun!” 

“Cậu giống như mấy nam chính toàn xuất hiện vào lúc cao trào nhỈ!” 
Kiba và Xenovia đang chặt chém bọn Ác Long trong khi thở hổn hển. 
Vẻ mặt của Kiba...trông thật sự tệ hại. Cậu ta hẳn đã sử dụng đến 
Gram. Tôi nhận ra ngay điều này vì Phó Chủ Tịch Shinra nhìn tôi với 
ánh mắt buồn bã. 

Mọi người tập trung ở đây quần áo đều rách rưới và có vẻ rất mệt 
mỗi rồi. Gasper là người duy nhất không có mặt ở đây. Em ấy chắc 
đang đuổi theo Walburga. 

Rias đến gần Sairaorg-san-đang được chữa lành các vết thương. 
“Sairaorg-san! Anh đã đến!” 

“Ừ, Vì quân ta đang áp đảo phía trên Agreas.” 

Tôi đưa ngón trỏ mình về phía Rias và các đồng đội tôi. 

“,... Chúng ta đã đánh bại được Grendel!” 


Koneko-chan đưa cho mọi người xem viên ngọc và giải thích mọi 
chuyện. Ai cũng vui mừng khi biết tin, Irina sau đó nói. 


“Tớ hiểu rồi. Sau khi chúng ta vượt qua được cuộc khủng hoảng này, 
tớ sẽ nói chuyện với Michael-sama về việc này.” 


Sau đó, chúng tôi lập tuyến phòng ngự trước ngôi trường. Niêm 
phong nó lại bằng rào chắn nước của Chủ Tịch Sona (Đã được cường 
hóa bằng sức mạnh của tôi), và nó đủ cứng để chặn được những đòn 
tấn công từ bọn Ác long. Chúng tôi còn đặt bẫy nữa, những cái bẫy 
có thể dễ dàng kích hoạt nếu có kẻ tiến lại gần nó. 


Chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu trực diện với bọn Ác long nhưng những 


người đã thấm mệt và các ông bố bà mẹ sẽ hỗ trợ chúng tôi từ đằng 
sau. 


Một nhóm Kiếm sĩ bao gồm Kiba, Xenovia. Irina, “Mã” Meguri-san và 
Bennia đang lăn xả ra giữa trận mạc trong khi vẫn hỗ trợ cho nhau 
và nhóm các “Xe” bao gồm Rossweisse-san, Rugal-san và Yura đang 
chống đỡ những đòn tấn công tầm xa và phẳn công lại, vì vậy những 
người đồng đội tôi đang cho thấy một lối thể hiện đồng đội cực kì 
hoàn hảo. Sacred Gear loại phẳn công của Phó Chủ Tịch Shinra cũng 
đang góp phần lớn trong trận chiến khi chúng được xuất hiện gấp 
nhiều lần cùng một lúc và phản lại mọi đòn tấn công. 


chế: Ta sẽ làm ngươi tan biến!” 


Kasha của Koneko-chan trong Shirone-mode quả thật là lợi hại. 
Những tên Ác long hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Sức mạnh 
thanh tẩy của em ấy là “Đụng cái chết luôn”. —Tuy nhiên, Koneko- 
chan cũng không giữ được trạng thái đó quá lâu và cũng đang thấm 
mệt. “Tốt” Nimura-san cũng đang trợ giúp em ấy. 


“Hmmmph!” 

“Nhận lẫy này!” 

Rias và Sairaorg-san có thể hạ gục hàng tá những tên Ác long một 
cách hết sức dễ dàng. Akeno-san cũng sử dụng phép phòng thủ lên 
người hai người họ và sử dụng đòn Sấm sét hòa lẫn sức mạnh ánh 
sáng hỗ trợ từ đằng sau. 

“Oryyahhhh! Người tiếp theo tôi sẽ chuyền sức mạnh đó là —“ 


Tôi bay lượn khắp chiến trường và hỗ trợ mọi người. Tôi được chỉ 
định sẽ chuyền sức mạnh cho ai đó nhờ vào Chủ Tịch Sona. 


“Ise-kun! Hãy chuyền sức mạnh cho một trong những kiếm sĩ!” 


Chủ Tịch đang ra hiệu cho tôi trong khi vẫn đang duy trì rào chắn 
nước. Những người đang bảo vệ chị ấy là Saji và hai “Tượng” 
Hanakai-san và Kusaka-san, nhưng Saji đã có những vết thương 
nghiêm trọng trước đó. 


“Tớ phải chữa trị cho mọi người....!” 
Và người đang nỗ lực hết công suất để hỗ trợ chúng tôi đó là Asia. 


Mặc dù sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy nhưng Asia vẫn 
tiếp tục gửi đi những luồng sáng phục hồi về phía chúng tôi. 


Trong khi chúng tôi đang phải chiến đấu khốc liệt, thì một luồng 
sáng rực rỡ từ trong trường học phát ra. 


Sàh: Đó là ánh sáng của sự dịch chuyển! Vòng tròn ma thuật dần dần 
mở rộng ra cả ngôi trường. Khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta có thể 
đưa những người dân ở đây ra bên ngoài! Sau đó, chúng ta sẽ tiếp 
tục chiến đấu cho tới khi rào chắn xung quanh khu vực này biến 
mất! Chúng ta có thể kiệt sức vì chiến đấu quá nhiều, nhưng cái rào 
chắn này cũng không thể tồn tại mãi mãi được. Theo lời của Chủ 
Tịch và Gondur-san, rào chắn này cũng có giới hạn của nó...... Chúng 
ta chỉ cần cố gắng trụ vững cho tới khi nó biến mất. 


Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng sự thật là mọi người đang có cảm 
giác hơi hoang mang, bởi vì không có một sự dịch chuyển nào được 
diễn ra cả. 


Vòng tròn ma thuật đột nhiên phát ra ánh sáng lạ rồi xuất hiện một 
chùm tia sáng chiếu ra một hướng! 


Chúng tôi chở nên sốc trước hiện tượng kì lạ này và hướng mắt về 
phía chùm sáng chiếu tới! 


—Đằng xa kia đó chính là Thành phố nổi Agreas. 


Trong khi luồng sáng tiếp tục chiếu thẳng về phía Agreas, chúng tôi 
nghe thấy một tiếng cười vang vọng xung quanh. 


Đó là mụ Walburga! Gasper cũng đuổi theo sát nút ả nhưng có về 
như cậu ta không thể bắt kịp và để ả bay nhảy lung tung. 


Walburga lấy tay che miệng lại nhưng trong khi ả lại cười phá lên 
phấn khích. 


“Ohohohohohoho, quá là tệ đi à. Tấn công ngôi trường này và Agreas 
chỉ là mồi nhử thôi.” 


Sona-kaichou tiếp lời. 


“ —Ra là vậy. Thì ra mọi thứ chỉ để nhắm vào Asreas thôi sao? Hòn 
đảo nổi trên trông khung đó đã tồn tại từ thời của Cựu Ma Vương. 
Chính quyền hiện thời, chính xác hơn là các nhà nghiên cứu của 
Ajuka Beelzebub-sama vẫn đang nghiên cứu hòn đảo đó. Cựu Ma 
Vương—nói cách khác là Rizevim Livan Lucifer-con trai của Lucifer 
đang muốn có hòn đảo đó.” 


“Ohohohoho, Quả là người kế thừa của nhà Sitri. Đúng thế, đúng 


như ngươi vừa nói. Rizevim-ojisama có vẻ rất hứng thú với hòn đảo 
nổi đó. Vì vậy bọn ta đã sử dụng cách này. — Lợi dụng những Ma 
Thuật Sư nổi tiếng đã tụ họp lại ở thị trấn trần tạo ra vòng tròn dịch 
chuyển. Và bọn ta đã cài nội gián vào trong số họ! Bọn ta đã thao 
túng vòng tròn ma thuật ngay trước khi nó được kích hoạt và nhắm 
nó vào Agreas! Nhìn có về như kế hoạch của bọn ta đã thành công.” 


XẴ HN: Chết tiệt! Có một con gián trong số những Ma Thuật sư!? 
Tôi bị sốc bởi điều này, Rias cũng cay đắng nói. 


HN Vậy các người đã dựng lên tất cả mọi chuyện ngay từ đầu...... 
Bao vây khu vực này, Tập hợp các Ma Thuật Sư, tất cả chỉ để dịch 
chuyển Agreas ra bên ngoài..... 


và Bọn chúng không thể dịch chuyển Agreas bằng cách thông 
thường được. Thế nên bọn chúng đã tách biệt cả khu vực này với thế 
giới ngoài. Nhưng chúng cũng không thể ăn cắp Agreas đi dễ dàng 
như vậy. Đó chính là lí do chúng dụ những Ma thuật sư nổi tiếng 
từng nghiên cứu về 666 tụ họp tại đây. Và nếu chúng vô hiệu hóa 
những khả năng của các Ma pháp sư, họ sẽ phải bàn cách để. 


—Hãy tạo một loại vòng tròn ma thuật dịch chuyển loại mới để có 
thể dịch chuyển các cư dân trong này ra ngoài. 


Như đã thấy, họ đã làm được và nó đã hoạt động.....Cho đến giây 
phút cuối cùng trước khi nó kích hoạt, tên gián điệp-cũng là một Ma 
pháp sư đã thay đổi công thức của phép thuật. Sự thay đổi đã biến 
thành ánh sáng hướng tới Agreasl 


Đẳng xa Agreas đã bị bao phủ bởi ánh sáng dịch chuyển. 

Chủ Tịch Sona ra hiệu cho hai thành viên của hội học sinh. Hanakai- 
san và Kusaka-san liền chạy xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất để xem 
đã xảy ra chuyện gì dưới đó. 

nh Nhưng tôi cũng hiểu ra rằng. Lí do bọn chúng đợi 3 giờ đồng hồ 
là bởi vì chúng biết sẽ cần chính xác lượng thời gian đó để hoàn 
thành vòng tròn ma thuật. 


Đây là một kế hoạch bài bản để cướp lấy Agreas! Bọn chúng thật sự 
là có bao nhiêu tay chân ở Thế Giới Ngầm vậy!? 


Rias tức giận nắm chặt tay lại và nói. 


“.....Vẫn còn quá nhiều những Quỷ hỗ trợ cho phía Cựu Ma vương. 


Và đặc biệt là cái tên Lucifer vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ. Nếu đứa 
con của Lucifer xuất hiện, thì không lạ gì sẽ có những người sẽ 
nguyện lòng giúp đỡ hắn ta mà không cần phải suy nghĩ đắn đo.” 
Chủ TịchSona sau đó nói. 


“Các ngươi tính làm gì với hòn đảo đó? Không, Chính xác là có thứ gì 
trên Agreas?” 


Walburga hướng mắt nhìn thẳng về phía Agreas. 

Agreas.... Dần dần chìm trong ánh sáng dịch chuyển và biến mất từ 
từ!......Cả thành phố đã bị dịch chuyển! Vậy bọn chúng đã chỉnh sửa 
phép thuật và hướng nó về Agreas để nó có thể được dịch chuyển ra 
khỏi hàng rào này! 

“Là như thế này.....—“ 

Khi Walburga chuẩn bị giải thích những gì xẩy ra trong vui thú thì—. 
Một vòng tròn liên lạc hiện ra bên tai của ả. Walburga lắng nghe rồi 
—đột nhiên ả không cười nữa và hướng mặt lên trời! 

“.....,Cái gì!?” 


Walburga bị sốc! Chúng tôi cũng nhìn lên—Có một vết nước trên bầu 
trời! Có điều gì đó đã xảy ra với rào chắn bao bọc cả khu vực này! 


Vết nứt ngày càng mở rộng ra và rào chắn này bắt đầu sụp đổ! 
Cuối cùng bầu trời màu tím của Thế Giới Ngầm cũng được hiện ra! 
—Rào chắn đã bị phá hủy! 

Ai đó!? Ai đã làm điều này!? Chúng tôi là những người duy nhất ở 
bên trong! Vậy là có người nào đó đã tấn công và phá hủy hàng nào 
này từ bên ngoài! Kẻ nào có đủ sức để làm điều này—. 


Một luồng sáng chớp nhoáng xoẹt xuống chúng tôi như một ngôi sao 
chổi vậy. Luồng sáng chớp nhoáng sắc bén đâm xuống sân trường. 


Chúng tôi đứng người trước thứ vừa đâm xuống sân trường! 


—TIrue Longinusl 


Mọi người đều không thể nói lên lời! 

Chúng tôi chờ trong chốc lát, nhưng người sỡ hữu cây Thánh giáo đó 
không xuất hiện. Sau đó cây Thánh giáo đã biến mất vì bị dịch 
chuyển đi! 

Walburga thở dài. 

%@vvĂ Ta thật không ngờ tới điều này. Nhưng đã quá muộn.” 
Walburga liền búng ngón tay. —Những tên Ác long còn lại liền vây 
quanh ngôi trường. Mặc dù chúng tôi liên tiếp hạ gục chúng không 


ngừng, nhưng có vẻ như bọn chúng còn hơn cả trăm tên....... 


Kbx) v46 Ngay cả khi kế hoạch của bọn chúng đã thành công nhưng 
chúng vẫn muốn tấn công nữa à?! 


Walburga nở một nụ cười hiểm ác rồi nói. 


“Tôi thích hủy diệt mọi thứ. Tôi biết các bạn đã mệt rồi, nhưng mà 
làm ơn chơi với tôi một tí nữa đi 2” 

Thái độ của Walburga cứ như đang chế giễu chúng tôi trong khi múa 
may cây dù của ả. Gô ta vung dù chĩa xuống chúng tôi và có lẽ đó là 
tín hiệu mở đầu khi lũ Ác long lũ lượt lao tới ngay sau đó! 


Sairaorg-san vẫn gắng dậy dù đã được chữa lành các vết thương 
nhưng thể lực của anh ấy đã cạn kiệt. 


“ Tiến lên, Rias, Sona! Nỗi nhục này sẽ không thể nào gột rửa được 
nếu chúng ta không ngăn chặn chúng ngay tại đây!” 


“”“Vâng!”” 

Rias và Chủ Tịch đáp lại cùng lúc. 

Tôi cũng bay lên trời và hạ lũ Ác long—Nhưng trước mắt tôi là một 
điều mà tôi không thể chấp nhận được! Walburga—Chĩa tay của ả về 


thẳng hướng của ngôi trường! 


Trong nháy mắt, —cột lửa bùng lên trong sân trường! Ả ta đã hủy 
diệt một phần của ngôi trường! 


“ĐừỪng8S88858888565688886568888881” 


Chủ Tịch Sona gào lên đau đớn. Chị ấy chạy vào trong sân trường! 
Thật quá liều lĩnh! Chả lẽ chị ấy tính tự mình dập tắt ngọn lửa đó à!? 


Chị ấy sẽ chết mất! Chị ấy đã không còn là chính mình nữa rồi. 


Tản Ngôi trường, Ngôi trường mà chị ấy hằng mơ ước đang bị thiêu 
rụi ngay trước mắt. Trong thâm tâm chị ấy thực sự không muốn để 
cho điều này xảy ra dù chỉ một chút. Chủ Tịch người mà luôn bình 
tĩnh giờ lại như một đứa bé ngây thơ vậy. 


Thật quá nguy hiểm khi để cô ấy vào đó một mình! 
“Tôi sẽ theo sau cô ấy!” 


Nói xong, Rossweisse-san kích hoạt các vòng tròn ma pháp và đuổi 
theo. Cô ấy đã bắt kịp được Kaichou ở trong sân trường và liền tạo ra 
các phép thuật phòng ngự và rào chăn! 


Lửa của Walburga đang tấn công! 


Ngọn lửa tím tấn công Rossweisse-san và Chủ Tịch! Nhưng có vẻ họ 
đã chặn được nó bằng một ma thuật phòng thủ....Nhưng sức mạnh 
của ngọn lửa là quá lớn và khiến cho vòng tròn ma thuật dần dần tan 
vỡ! Cứ như thế này, họ sẽ bị nó thiêu cháy mất! 


“Nhắm vào mụ phù thủy đó!” 


Rias đưa ra mệnh lệnh! Chúng tôi, những người hầu của chị ấy hiện 
đang đánh nhau với bọn Ác long liền chuyển mục tiêu sang Walburga 
và lao thẳng tới ả, nhưng mụ phù thủy tạo ra một quả cầu lửa tím 
bao bọc lấy bản thân! 


“Ohohohohoho! Quỷ sẽ dính đòn chí mạng chỉ với việc chạm vào 
ngọn lửa này đấy!” 


Chúng ta không thể dại đột mà chạm vào ngọn lửa đó, phải dùng tới 
đòn tấn công tầm xa mà thôi! Tôi và Xenovia có khả năng dùng đòn 
tấn công tầm xa đã sẵn sàng vị trí và tích tụ hào quang! Nhưng lũ Ác 
long cứ lại lao tới liên tục và cẩn trở chúng tôi! KhỈ thật! Cứ như vầy 
bọn chúng sẽ làm lá chăn cho Walburga và đòn tấn công của chúng 
tôi không thể nào chạm được vào mụ! 


Trong khi chúng tôi đang phải chật vật khó khăn, thì Walburga vẫn 
không ngừng bắn ra các cột lửa về phía sân trường! Ma thuật phòng 
thủ của Rossweisse-san không thể chịu nổi quá 3 đòn cả mụ! Họ đang 
trong tình thế ngàn cân treo sợi chỉ, nhưng Walburga vẫn không 
ngừng tấn công họ! Khi chúng tôi vượt qua được bọn Ác long và tiếp 
cận được Walburga thì mụ đã kịp thời bắn ra một cột lửa trước khi 
chúng tôi kip tới! 


Ngọn lửa tím ngỡ như đã đánh trúng Chủ Tịch và Rossweisse-san—. 


Nhưng ngọn lửa đã bị tan biến ngay trước mặt bọn họ. Gó ai đó đã 
đỡ hộ cho họ ngọn lửa đó. 


—Saji đã đứng đó với ngọn lửa đen bao phủ cơ thể cậu ta. 


Saji đã dùng tấm thân của cậu ta đỡ đòn cho Chủ Tịch và cậu ta đã bị 
đốt bởi ngọn lửa Thánh đó! Ngọn lửa đen không đủ sức dập tắt được 
ngọn lửa tím nên nó tiếp tục đốt cháy cậu ta! 


“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!” 
Saji gào thét lên trong đau đớn tột cùng! 
“Bỏ đi! Saji, cậu sẽ chết mất!” 


Chủ Tịch hét lên, Nhưng Saji không những không chịu bỏ cuộc mà 
cậu còn cố gắng chịu đựng và áp chế lại cột lửa! 


Saji.....lẩm bẩm vài lời trong khi cả cơ thể cậu ta đang bị đốt cháy! 


“..... Tôi muốn được giống như Hyoudou.” (Trans: dại gái vlone :)))))) 
) 


Saji tiếp tục nói và ngọn lửa đen của cậu ta yếu dần đi. 


“.....Hyoudou và Tôi đề là “Tốt” và đều có chung một xuất phát 
điểm.....Cậu ta là một tên biến thái, một người không đàng hoàng, và 
dâm đãng một cách vô đối.....Nhưng cậu ta luôn đánh đổi bằng cả 
mạng sống của bản thân để đứng trước đồng đội của cậu ta hoặc đặc 
biệt là với một ai đó.....” 


Ngọn lửa tím.....dần nuốt chửng cậu ta. 


“Tôi muốn được giống như Hyoudou, có thể trở nên mạnh mẽ và có 
thể làm điểm tựa vững chắc cho người khác. Nhưng, mỗi khi tôi tiến 
được 1 bước thì cậu ta lại bỏ mặc tôi những 5 bước hoặc có khi là 
10. Cho dù tôi có tập luyện khổ cực như thế nào, cậu ta vẫn cứ tiếp 
tục bỏ xa tôi hàng dặm. Lúc mà tôi nhận ra một điều là “Ha, Mình 
không tài nào có thể vượt qua được cậu ta”.....Tôi đã.....cảm thấy 
cực kì thất vọng về bản thân.” 


Tinh thần chiến đấu dần rực lên trong mắt Saji. Ngọn lửa đen 
đó....đang dần dần bùng cháy lên! 


“«_—Tôi không thể giống được như Hyoudou. Nhưng có một thứ mà 


tớ có thể làm được. Tôi đã tìm thấy một thứ mà tôi thực sự muốn 
thực hiện nó!” 


Saji thét lên bằng cả trái tim của cậu ấy—. 


“Tôi....! Tôi muốn trở thành một “giáo viên”! Những đứa trẻ đó! Tôi 
sẽ dạy dỗ những đứa trẻ mong muốn học tại ngôi trường đó! Tôi sẽ 
chỉ cho chúng những thứ mà chỉ có chúng mới có khả năng làm 
được!” 


Sau lưng Saji—, Chủ tịch đã rơi lệ. Chị ấy hẳn đã nhận ra. Chính ước 
mơ của chị ấy đã ảnh hưởng đến các thuộc hạ và cũng đã trở thành 
ước mơ của Saji. 


Walburga cười thích thú khi nghe vậy. 


“Ohohohohohohohohoho! Vậy cũng vô dụng mà thôi! Bởi vì ngôi 
trường đó sẽ bị đốt, bị đốt nữa, và bị thiêu trụi ngay lập tức! Và bây 
giờ, nổi lửa lên nào~2” 

Walburga vung bàn tay cô ta về phía trước để phóng thêm ra những 
cột lửa. Nhưng chỉ trong nháy mắt. 


Bên cạnh Saji—Một con rắn đen khổng lồ xuất hiện! —Đó chính là 
Vritral 


[Xin lỗi vì sự chậm trễ, một nửa còn lại của ta.] 

“Vritra!? Ông đã trở lại từ sâu thẳm của Sacred Gear!?” 

Vritra cười không một chút sợ hãi và đôi mắt ông rực sáng lên trước 
những lời nói của Saji. 

[PHải, Ta đã trở về rồi đây. Nhưng ngươi biết đấy, nửa kia của ta à. 
Có vẻ như ngươi đã trưởng thành hơn một chút trong lúc ta đi vắng 
rồi đấy. ] 

thô ha Vâng, có lẽ tôi đã có thể đũng cảm tiến bước. Vì tôi đã trút bỏ 


được gánh nặng bấy lâu nay ôm giữ trong lòng.” 


Saji lắm bẩm nói. Một luồng hào quang kì lạ bắt đầu bao phủ lấy cơ 
thể Saji! Tôi đã.....được chứng kiến điều này trước đó! Đúng vậy, nó 
tương tự với hiện tượng lúc Kiba trở thành người sở hữu Thánh-QuỷỞ 
kiếm, vào lúc và Phe Anh hùng cường hóa Sacred Gear của họ, và 
cũng là lúc tôi mặc lên bộ giáp Boosted Gear Scale-maill 


Vritra hét lên! 


[Kẻ sử dụng Thánh tích! Đừng đánh giá thấp ngọn lửa đen của ta!] 


“Vâng, hãy cùng nhau, Vritra! Tôi hẳn đã tốn quá nhiểu thời gian để 
có thể đạt được nó, nhưng giờ đây tôi đã có thể! Với ông, Tôi—“ 


[Một nửa của tôi à. Tôi cũng đã đợi quá lâu rồi! Bây giờ, hãy cho họ 
thấy! Sức mạnh của ngọn lửa tà ác-thứ đã tạo nên tên tuổi của ta 
“Prison Dragon”! ] 


Saji và Vritra được bao phủ bởi luồng hào quang màu đen, và ngọn 
lửa đen tuyền bắt đầu xoáy cuộn vòng quanh họ! 


[“Balance Break!!”] 


Luồng hào quang đen tối sau đó nổ tung, và người xuất hiện sau đó 
chính là người bạn thân của tôi đang khoác lên bộ giáp đen tuyền! 

Cậu ta có những thứ giống như xúc tu mọc ra từ bộ giáp,và những 
thứ đó được bọc bởi ngọn lửa đen tuyền. 


Saji người vừa đạt được Balance Breaker hét lớn lên 


[—“Malebolge Vritra Promotion”. Ta—không, bọn ta là lửa Địa Ngục. 
Hắc hỏa của bọn ta và lửa tím từ sự thanh trừ của các ngươi bên nào 
mạnh hơn? Làm một trận phân định nào! ] 


Vritra nói cùng lúc với Saji. Lúc này tôi nhận ra sự đồng thanh ấy. Họ 


có thể làm được vậy bởi vì những suy nghĩ của hai người họ đã hòa 
vào làm một! Có một loại Balance Breaker như vậy sao!? 


Sau đó Rias nói 
“Malebolge! Đó là tầng nằm trên tầng sâu nhất của Địa Ngục. Nó 
được cho là nơi mà những người có tâm trí xấu xa và đã phạm tội 


được gửi đến! 


Saji làm cột lửa tím thập tự biến mất một cách dễ dàng và nhảy về 
phía Walburgal 

Bọn Ác Long tấn công Saji—nhưng những xúc tu trên bộ giáp của cậu 
ta đã bắt lấy chúng! Lúc ấy, luồng hào quang trong bọn Ác Long bị 
hút ra và rồi tan thành tro bụi 


Tôi có thể thấy rất nhiều lời nguyền xuất hiện xung quanh Saji và 
chúng lan tổa một vùng rộng lớn! 


Chủ Tịch Shinra nói một cách sợ hãi 


k Loại Balance Breaker chứa đựng lời nguyền......! Nếu cậu lơ là 
khi tiếp cận nó cậu sẽ bị nguyền rủa đến chết!” 


Thật vậy, bọn Ác Long vừa xuất hiện đã bị nguyền rủa và liên tục rơi 
xuống đất! 


[Lửa tím của ngươi và hắc hỏa của ta! Hãy xem cái nào mạnh hơn] 
“Thật thú vị, thật thú vị!” 


Walburga vui vẽ nhận lời thách đấu của Saji và họ có một trận hỏa 
chiến trên không! 


Tôi cũng muốn giúp— Nhưng bọn Ác Long vẫn còn quá nhiều! Được 
rồi! Tôi không còn cách nào khác ngoài tiêu diệt hết bọn chúng! 


Tôi lấy lại bình tĩnh, nhưng tôi nghe tiếng Asia hô to! 


“_—† Em cảm nhận được hào quang của Fafnir-san! Rất có khả năng 
ông ta sẽ trở lại cùng Ddraig từ sâu thắm trong Scared Gear!” 


Oh, thì ra là vậy! Sự trở lại của Vritra đồng nghĩa với việc những 
Long Vương khác cũng trở lại. 


Các viên ngọc trên người tôi chớp nháy liên tục. ôi có thể cảm nhận 
được sự trở lại của Ddraig! 


[Chào, ta đã trở lại, cộng sự.] 

Oh! Tôi đang đợi ông đấy, Ddraig-san! Mọi việc như thế nào rồi? 

[Để đó ta lo cho. Đồng thời, chúng ta có thể thuyết phục hắn bằng 
cách nào đó. Dù sao thì chúng ta hãy bàn luận sau khi hạ hết bọn này 
đã. ] 

Được thôi! Làm nhanh-gọn-lẹ nhé! 

Asia mở Long Môn để triệu hồi Fafnir! 


“_—Trả lời ta, vị vua hoàng kim. Hãy sát cánh cùng ta và người sẽ 
nhận được một đặc ân! Hãy xuất hiện! Gigantis Dragon! Fafnir-san!” 


Lời triệu hồi kết thúc, Long Môn làm cho luồng sáng mạnh hơn rồi 
phát nổ! 


Người xuất hiện với chiếc mũ đầu bếp và luồng hào quang sáng chói 
chính là Fafnir!....... Xí, mũ đầu bếp!? Ông ta đội thứ đó làm cái quái 
gì!? 

Ngay sau đó tiếng nhạc nền nổi lên và thực sự là nó không hề phù 
hợp với tình cảnh như lúc này.....Tiếng nhạc này gợi tôi nhớ đến 
những show nấu ăn thường chiếu mỗi chiều trên đài truyền hình.. 


Fafnir mở to miệng. 


[Xin hân hoan chào đón mọ người đến với ba phút vào bếp cùng 
Fafnrr] 


Fafnir nói toàn những thứ kì quặc, tôi nghĩ ổng bị “thần kinh”, ổng 
còn biến ra thêm cả cái nhà bếp. Ông đang làm cái quái gì vậy!? tôi 
chả làm được gì để ngăn cản cái việc “ nhằm nhí “ ổng đang làm. 


[Món ăn ngày hôm nay là “Pantsu của Diavola Asia-tan Chiên giòn”.] 


sả ĐÈ) Chả đếm xỉa gì đến chúng tôi, Fafir tiếp tục đưa ra danh sách 
một loạt thành phần cần cho món ăn 


[Thành phần là: ] 
O Pantsu của Diavola Asia-tan Chiên giòn 
Thành phần: 


l Pantsu của Asia-tan 


Hành tây (cắt lát) x1 

I Tỏi (cắt lát) x1 

I Dầu ô liu 

1 Ớt đỏ (cắt lát) 

I Muối & tiêu (một ít) 

1 Bột nở 

An ???? Não tôi còn chả theo kịp ổng. Ô-Ổng đang tính làm cái 
trò gì vậy? Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó “đen tối” sắp xảy ra! L- 
Liệu nó có quá điên rồ không!? 

«ca» 

«aa” 

“2” 


Chúng tôi vẫn bị “đứng hình”. Khi tôi nhìn xung quanh, bọn Ác Long 
đã ngừng tấn công và “chăm chú” theo đõi cái “show” “quái đảng” 
này! Thật à!? Bọn này ngừng tấn công vì cái thứ này à!? 


Fafnir đứng ở giữa gian bếp “quái đẳng” và bắt đầu cắt các nguyện 
liệu đã chuẩn bị bằng đôi mắt “rạng ngời” 


[Đầu tiên, hãy cắt các nguyện liệu bên cạnh pantsu] 
Fafnir quay sang nói với Asia 

[Asia-tan, đưa tôi chiếc pantsu của cô nhé] 
“V-Vâng” 


Dường như Asia chỉ biết gật đầu đồng ý và đó là những gì ổng nay 
trong khi lấy chiếc pantsu của cô ấy 


[Nguyên liệu phải được lấy từ trang trại. Vì chúng sẽ rất sạch và 
tươi. Sau khi bạn ngửi chiếc pantsu, hãy cho bột lên nhé.] 


lên nó ...... 


Rồi cho “nó” vào chảo ngập dầu ăn 

[Bạn hãy cho pantsu vào chảo rồi chiên ] 

Tiếng dầu sôi vang vọng khắp chiến trường. Suốt thời gian đó, mọi 
người xung quanh Saji và Walburga đều đơ người và tất cả bọn tôi 
chỉ đứng như trời trồng xem Fafnir “biểu diễn”. Bọn Ác Long cũng 
vậy—. Hả? Vì lý do nào đó, có một vài tên Ác Long có hứng thú về 
chuyện này! Gái gì, Chả lẽ màn nấu ăn này có thể dụ được bọn Ác 
Long sao!l? 

Fafnir lấy chiếc pantsu ra khỏi dầu như thể ổng nghĩ đây là thời điểm 
thích hợp để làm như vậy. Ông ấy đặt chiếc quần lên đĩa đã được 
trang trí sắn. Ông tự hào hô to 


[Hoàn thành rồi. Món đặc biệt của ta “Pantsu của Diavola Asia-tan 
Chiên giòn”. ] 


*Tiếng vỗ tay* 


—Vài tên Ác Long đang theo dõi ông ấy liền cho ổng một tràn pháo 
tay! 


Fafnir đặt món ăn lên trước mặt! 
[Và bây giờ, ăn thôi. ] 


Ông ấy đưa món ăn vào miệng và thưởng thức nó một cách ngon 
lành 


[Hãy trở lại như lúc xưa đi.] 
*Khóc* 


Vài tên Ác Long đang theo dõi ông ấy—bắt đầu khóc! ...... Hả. Tôi 
phải làm gì đây!? 


Asia đột nhiên ngã xuống! Xenovia nhanh tay đỡ cô ấy! 
“Asia, cố lên!? Mạnh mẽ lên nào!” 
n Tớ muốn trở thành con cua.” 


“Không, sai rồi Asia! Câu đó phải là “Tớ muốn trở thành một công 
cụ”!” 


Cuộc trò chuyện của hai người họ làm Irina bất ngờ 


“Xenovia! Cậu chắc chắn biết rất nhiều! Tớ thực sự ngưỡng mộ cậu! 
Học sinh làm được 90% bài thi cuối kỳ có khác nhỉỈ! ” 


¬ 


T-Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng tôi chỉ biết một 
điều là bọn Ác Long đã ngừng tấn công. Liệu cái chiều không gian kỳ 
lạ của Fafnir có thể ngăn bọn Ác Long tiếp tục xuất hiện hay không !? 
S220) Mà, Tôi ngừng nghĩ về những vấn đề nan giải. Nhân tiện, 
Ddraig. Tôi muốn xác nhận một chuyện với ông, nhưng, Ông có 
thuyết phục được các Bạch Long tiền nhiệm không? 


H42 T-Ta có lưu trữ lại phòng trường hợp ngươi muốn xem nó...... 
Mặc dù ta không khuyến khích cho lắm...... ] 


. T-Tôi không quan tâm cho tôi xem nó 


Tôi nhắm mắt lại và tìm sâu trong Sacred Gear. Sau đó Ddraig cho tôi 
xem đoạn ghi âm đó 


Mở đầu là những khuôn mặt tươi cười của các Bạch Long tiền 
nhiệm. 


[Xin chào, Xích Long đương nhiệm. Chúng ta là những tiềm thức còn 
lại của các Bạch Long đời trước đây.] 


Họ khá cởi mở! Ông đã thuyết phục được họ rồi! 


[Chúng ta không thể giúp được nhưng mọi người ở đây đều rất thất 
vọng về những gì cậu đã gây ra.] 


Vâng ạ, cháu xin lỗi! Cháu thật sự xin lỗi vì điều đó. Well, đây chỉ là 
đoạn ghi âm, nên họ không nghe được những lồi tôi vừa nói. 


[Vì lí do đó, chúng ta đã thành lập nên Victims Association (Hiệp hội 
những nạn nhân)...... nhưng có vẻ bọn ta đã không có đủ thông tin.] 
Vậy là cái hiệp hội đó sắp sửa bị giải tán rồi à huh. Trời ạ, tôi thật sự 
cảm kích vì điều đó! 

Trong khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi điều đó, một người đàn ông 
trông mạnh mẽ hơn những người khác lên tiếng. 


[Chúng tôi đã có thể biết được sự thật nhờ Fafnir.] 


Tôi nghe thấy cái tên và nó khiến tôi khó chịu...... Cảm giác của sự 
thay đổi trong lời nói và nó đã lọt vào tai tôi 


[—Đúng vậy, sự tuyệt vời của những chiếc pantsu.] 


¬ 


Tôi cạn lời. Tâm trí tôi như bị đóng băng, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc 
trò chuyện trong khi đưa vào đó một vài biểu hiện như thể họ biết 
được sự thật. 


[Tất cả chúng ta đều có chung một liên kết nơi tất cả chúng ta đều 
quan tâm đến mông của phụ nữ.] 


số rà Bên trong viên ngọc của tôi chắc chắn là một Hakuryuukou- 
senpai và ông ấy nói rằng mông cũng rất đẹp. 


[Tuy nhiên, trước mặt Hakuryuukou, chúng tôi không còn lựa chọn 
nào khác ngoài việc phủ nhận điều đó.] [—Việc tôn sùng 
Hakuryuukou là điều không thể chấp nhận được.] [Tuy nhiên, Fafnir 
đã cho bọn ta thấy. —Một viên ngọc quý, pantsu của Asia-tan.] 


—Hakuryuukou-senpai lấy quần lót của Asia ra 


Ông ấy đưa chiếc quần lên cao rồi căng nó ra tựa như đang nắm giữ 
một báu vật—. 


[Bọn ta nghe đồn rằng trên thế giới này, có tồn tại một loại quần 
tuyệt vời dùng để che “quả đào”.] [Hình đáng và đường ôm hông của 
nó khi được sử dụng—. Không, phần vải bao lấy hai bờ mông @@.] 


[Hông...... ] [Hông...... ] [Hông...... ] 


Bạch Long tiền nhiệm bắt đầu lặp lại từ “Hông” một cách nhuần 
nhuyên 

[Nhờ có báu vật đó, chúng ta đã rất đau lòng vì tự lừa dỗi bản thân.] 
[Bọn ta nghe nói Xích Long tiền nhiệm đã tan biến sau khi nói “Zoom 
zoom iyaan”.] [Vậy thì bọn ta cũng sẽ xác nhận lập trường riêng] 


Họ khoác vai nhau và hét lên với về mặt vui về. 


[ILLLLTTT [Pantsu của Asia-tan, *Hít hít, ngửi ngửi*.] ]] ] 11 ] 
11] 

Sưên: Ông nghĩ đây là thuyết phục sao, Ddraig-san? 

E¿xáx89 015x201 y0t 5i Có vài thứ cả ta còn không hiểu được.] 


Ddraig nói với giọng mệt mỏi. Yeah, bằng cách nào đó tôi lại tưởng 
ông ghi âm nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả khi họ vượt qua 
được nỗi ám ảnh vếu và mông, họ vấn sẽ.... 


Tôi có nghe là rất khó khăn để thuyết phục được bọn họ, nhưng tôi 
không nghĩ rằng họ thuyết phục bằng cách của Fafnir...... điều này 
thật kinh khủng, cực kì kinh khủng. 

Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trong đầu Vali lúc này...... 

Sau đó Fafnir lên tiếng 

[Sẽ thật tốt nêu mọi người có thể hưởng hòa bình bởi chiếc pantsu 
của Asia-tan. Ta nghĩ vậy. —Ta ước điều đó xảy ra. Những chiếc 
pantsu dễ thương chính là biểu tượng của hòa bình, báu vật của thế 
giới. ] 


Những đồng đội của tôi—tất cả đều che mặt hoặc cảm thấy chán nản 
với nó! “Nhât vật chính” thì vẫn còn đang bất tĩnh một chỗ! 


Rias lắc đầu nói. 


—ChỊ nói em luôn à!? 


Em xin lỗi! Em là nguyên nhân chính khiến chị được gọi là “Switch 
Princess”! Vậy điều này là do em, phải không!? Không, mình muốn 
nghĩ rằng đó là lỗi của Fafnir! Nếu không mĩnh cũng không biết phải 
làm gì nữa! 


Cuối cùng Ddraig cũng lên tiếng. 


[—Mọi chuyện đã được giải quyết. Vậy...... chúng ta có thể sử dụng 
sức mạnh của Bạch Long...... !] 


Na Tôi hiểu rồi, vì vậy chúng ta có thể sử dụng nó huh. Yeah yeah, 
tôi hiểu rồi. Yup yup, cảm ơn vì điều đó! 


“Tuy nhiên, việc có thể ngăn lũ Ác Long...... chắc chắn ngươi không 
biết được khả năng của hai Thiên Long và Long Vương.” 


—Một giọng nói quen thuộc cất lên! Một luồng sáng đỏ lướt qua 
chúng tôi và nó rơi xuống sân trường nơi Hội trưởng và Rossweisse- 
san đang đứng! 

“Kyaal” 

Luồng sáng ấy thổi bay Hội trưởng và bao bọc lấy Rossweisse-san. 

kế Áh Người xuất hiện sau khi luồng sáng biến mất là Euclid Lucifugus 


với Replica Boosted Gear trên người! 


Tên khốn đó đã quyết định xuất hiện tại một thời điểm như thế này 
huh! 


Hắn ta—đang giữ lấy Rossweisse-san! Ngay cả khi Rossweisse-san cố 
gắng chống cự lại hắn nhưng không được vị hắn đang ôm rất chặt 


“Ngươi dám, D xD.” 
“—Euclid!” 

Anh nhún vai khi tôi hét lên. 
“Chào—Sekiryuutei.” 


Hắn bắt đầu thốt lên những lời rác rưởi trong khi giữ chặt 
Rossweisse-san. 


“Chúng ta, Qlippoth, sẽ sử dụng Rossweisse và hòn đảo đó một cách 
khôn ngoan. Bây giờ thì. Từ khi dịch chuyển của Agreas kết thúc, ta 
muốn rời khỏi nơi này vì quân đội của Underworld sẽ đến đây sau 
khi họ nhận ra những bất thường đang xảy ra ở đây. Nhưng ta nghĩ 
ngươi sẽ không để yên cho ta làm vậy đâu nhỈ.” 

Chúng tôi nhanh chóng bao vây hắn ta 

“Đương nhiên rồi! Thả Rossweisse-san ra ngay!” 


Rias nổi nóng. 


“Ta phải bắt ngươi và giao nộp cho Onii-sama và Onee-sama!” 


Đó là điều mà Rias đã nói. Tôi sẽ giao tên khốn này cho Sirzechs-sama 
và Grayfia-san! Grayfia-san...... vẫn bị nghỉ ngờ vì tên này! Tôi sẽ kết 
thúc mọi chuyện tại đây! 

Euclid cười phá lên 


“Gác ngươi làm ta sợ đấy. Vậy thì ta sẽ chơi đùa với các ngươi một 
chút.” 


Hắn ta búng tay. Bọn Ác Long thoát khỏi sự thu hút của Fafnir và bắt 
đầu tấn công chúng tôi! 


Nhưng đồng đội của tôi tuyên bố với lòng can đảm! 


“Chúng ta không thể dừng lại ở đây được! Thật đáng thất vọng nếu 
như chúng ta thất bại!” 


Irina vỗ 2 đôi cánh thiên thần của cô ấy! 
“Tất nhiên rồi, Irina!” 
Xenovia nắm chặt lấy thanh Durandal 


“Tớ cũng sẽ cố hết sức! Fafnir-san, cho tôi mượn sức mạnh của ông 
nhé!” 


[Tất nhiên rồi, ta sẽ giúp Asia-tan. ] 
Asia và Fafnir cũng đang có định chơi tới luôn. 
“Ise-kun, Hội Trưởng, chúng tớ giao Rossweisse-san cho hai người!” 


Dứt lời, Kiba lao đi và cùng với Phó Chủ Tịch Shinra, họ chém hết 
bọn Ác Long! 


Rias và tôi tiếp cận Euclid một lần nữa. —Bỗng dưng một mũi tên ma 
thuật bất ngờ bắn thẳng đến chỗ hắn ta! 


Tôi nhìn về hướng mũi tên được bắn ra—Tôi phát hiện Gondur-san! 
Và cô ấy đang kiệt sức, nhưng cô ấy đặt tay mình lên trước khi cơ 
thể cô ấy di chuyển sang một bên. 

“Cháu gái của ta...... Bằng mọi giá ta sẽ cứu con bé!” 


Gondur-san thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình. 


Rồi Euclid lên tiếng. 


“Người của ta đã gây hẳn náo loạn bên dưới nhỉ? Ta có thể tự tin nói 
rằng các người đã khá mệt mỏi rồi đấy.” 


Rossweisse-san hét lên với bà của mình. 


“Bà ơi! Dừng lại đi! Bà không thể di chuyển nữa vì bà đã sử dụng 
toàn bộ sức mạnh của mình, đúng không!? ” 


Tôi hiểu rồi. Vậy là bà ấy đã sử dụng toàn bộ sức mạnh phép thuật 
của mình để chống lại bọn pháp sư phản bội có liên quan đến những 
kẻ ở dưới hầm. Những pháp sư phản bội có lẽ cũng rất mạnh, nên 
Gondur-san hẳn đã chiến đấu khá liều lĩnh. 


Gondur-san gằng giọng nói của mình lên những lời của cháu gái 
mình. 


K Im ngay. Ít nhất ta có thể cứu cháu! ” 
Euclid ngạc nhiên trước những lời của Gondur-san 


“Ta rất tiếc là nếu bà có mạnh đến mấy thì cũng chẳng có của thắng 
được ta đâu.” 


Eiclid kích hoạt một vòng trong ma pháp dưới chân hắn! Hắn ta đang 
định dịch chuyển trong khi đang ôm lấy Rossweisse-san sao!? 


Bọn tôi đứng như trời trồng nhưng Gondur-san đã dồn tất cả sức 
mạnh còn lại của mình vào những mũi tên ma thuật và bắn nó đến 
vòng dịch chuyển của Euclid. Chiếc vòng ấy trở nên bất ổn và chuyển 
sang một hướng khác như thể đang gặp trục trắc, và vào khoảnh 
khắc cuối cùng nó nổ tung! Việc dịch chuyển dừng lại! 


ng Con dấu dịch chuyển. Ôi trời, bà ta chắc chắn đã lừa mình. ” 
Euclid mọc cánh rồng hòng trốn thoát sau khi nói những lời kia! Hắn 
ta bay đi với tốc độ kinh khủng! Tên khốn đó đang cố trốn chạy vì 
không thể dịch chuyển được huh! 


Rias và tôi cố bám theo hắn, nhưng Gondur-san ngã xuống đất và nói 
với chúng tôi. 


_ Xích Long Đế Vương, Công chúa Rias. ......Làm ơn, làm ơn hãy 
cứu Rossweisse, hãy cứu cháu gái của ta. Làm ơn, Tôi cầu xin hai 
người.” 


Rias và tôi mỉm cười nói với Gondur-san. 


“Vâng ạ, chúng cháu nhất định sẽ cứu cô ấy.” 
“Cô ấy lầ đồng đội của tụi cháu và tụi cháu rất tự hào về cô ấy.” 


NT Rossweisse-san là một thành viên quan trọng đối với chúng tôi! 
Chúng tôi sẽ cứu chị ấy! Nhất định phải cứu bằng được chị ấy! 


Rias và tôi gật đầu với nhau và bay lên bầu trời! 

Khi tôi đuổi theo Euclid với Rias — chúng tôi thấy Euclid đang đợi 
chúng tôi khá xa phía trước 

Euclid chỈ tay xuống trong khi giữ lấy Rossweisse-san. 


Hắn ta chắc muốn chúng tôi bay xuống. 


Rias và tôi bay xuống. Đó là một nơi hoang sơ cách những cánh đồng 
bạt ngàn. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kì tòa nhà hay 
bóng người nào. Nếu vậy thì tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình 
thoải mái hơn. 

Tôi nói với tên Euclid khi chúng tôi chạm mặt hắn 

“Ngươi, Euclid, em trai của Grayfia-san! ...... Ngươi đang toan tính gì 
hả? Tại sao lạii xuất hiện ngay lúc này? Trên hết, ngươi chính là một 
tên khủng bố! Đây có phải là một cuộc đảo chính đối với chính 
quyền của Quỷ hiện tại hay không?” 

Tôi muốn xác định động cơ của hắn là gì. Ngay cả khi hắn là một tên 
cầm đầu của tổ chức khủng bố, nhưng dù gì tên này vẫn là em trai 
của Grayfia-san. 

Euclid đáp lại 

SG Có khá là nhiều lý do, Hyoudou Issei. Sự bất mãn của ta đối với 
chính phủ hiện tại và những câu hỏi ta đã hỏi chị ấy. Ta cũng tự hỏi 
bản thân suốt thời gian qua. Vậy Hyoudou Issei, Ngươi hãy trả lời 
thử xem. — Quỷ là gì hả?” 

Hắn hỏi quá đột ngột nên tôi không thể trả lời 

Euclid cũng cúi đầu khi thấy phản ứng của tôi. 


“Ngươi chả khác gì bọn họ. Ngươi vẫn chưa trả lời được câu hỏi của 
ta.” 


“......Phải chăng tư tưởng của Rizevim đã ảnh hưởng tới ngươi?” 


“Mọi người đều có những lý tưởng riêng của mình. Nhưng ta đã 
đánh giá rằng lý tưởng của họ là cần thiết đối với ta. ” 


Euclid sau đó thở dài. 


“Ta nghĩ điều quan trọng nhất đối với một con “Quỷ” là trở thành 
chính nó. Có thể hiểu đơn giản là chúng ta phải xấu xa hơn bất kỳ 
sinh vật nào. Về chuyện này, ta có cùng suy nghĩ như Rizevim-sama. 
Tuy nhiên, từ đây, nó sẽ là câu trả lời của riêng ta. ” 


Euclid vung tay. 


“ —Ta sẽ lợi dụng Rizevim để cho tất cả mọi thế lực khác thấy “Ác 
Quỷ” là như thế nào. Ta sẽ khiến họ nhận ra sự tàn bạo và nguy 
hiểm của giống loài được gọi với cái tên “Ác Quỷ”. Riêng ta, ta chẳng 
quan tâm đến việc cai trị hay chính quyền. Không, Rizevim-sama 
cũng tương tự thôi. —Cuối cùng, ta cũng muốn cho thế giới con 
người thấy được “sự thật” này.” 


Nụ cười của bọn trẻ mà tôi đã tiếp xúc ở học viện bỗng hiện lên 
trong đầu tôi. 


Euclid nhìn ra xa. 


“Chị gái ta......ta ngưỡng mộ chị ấy. Ngay cả khi chị ấy là phụ nữ, 
chị ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai và chị ấy cũng là người can đảm nhất 
mà ta biết. Chị ấy chính là niềm tự hào của ta. Ta đã từng tin rằng hỗ 
trợ cho chị ấy là lẽ sống của bản thân ta. Nhưng chị gái của ta đã 
chống lại việc phụng sự cho “Lucifer” và trao trái tim cô ấy cho 
những loài dị thường không thể được xem là Quỷ. Rias Gremory, cô 
có thể tưởng tượng được ta đã bị sốc như thế nào không? Và nó làm 
sụp đổ danh dự của ta như thế nào các người có hiểu không? ” 


Euclid chỉ thẳng vào mặt của tôi 


“Con tim của ta đã bị tổn thương quá lâu rồi và tâm trí lẫn thể xác 
của ta chẳng khác gì một xác chết. Nhưng ta đã có câu trả lời sau khi 
tìm hiểu về ngươi, Hyoudou Issei, ngươi luôn hành động theo ý thích 
và mang bầu không khí mới đến Thế Giới Ngầm. ” 


Euclid ngẩn đầu lên cao. Hắn ta trông có về thích thú 
.« À, phải rồi. Ta cũng nên “học tập” ngươi một chút nhỉ ”-.” 


= 


Hắn muốn sống như mình sao......? Cái quái gì vậy! Tôi chả hiểu bất 
kì điều gì hắn nói từ nãy giờ! 


Rias nói với giọng tức giận 
“Ngươi nói đây là những gì ngươi muốn sao!?” 
Euclid chả thèm quan tâm 


“Đơn giản thôi. Khi những con Quỷ có “thần tượng” riêng của mình 

—. Chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động của người đó. Nhưng như 
vậy thì chả giống Quỷ một chút nào. Nếu đúng như vậy, thì ta quyết 
định sẽ cho chúng thấy một con “Quỷ” thật sự.” 


“Con “Quỷ” mà ngươi đang nói đến là Rizevim ư!? Đừng nói bừa khi 
ngươi chỈ vừa xuất hiện!” 


Rias vẫn còn tức giận. Nước mắt cô ấy tràn ra trong cơn giận đó. 


Tà Tư tưởng của ngươi tha hóa lắm rồi!Loài Quỷ chúng ta vốn 
đang ở trong tình trạng nguy hiểm, nhưng ngươi lại thèm muốn sự 
hôn loạn này thay vì hòa bình ư...... LỆ, 


Euclid nghiêng đầu trước lời nói của Rias. 


“Tha hóa. Rias Gremory, điều gì tha hóa? Hành động của ta ư? Hay 
sự hủy diệt nằm ngoài mong đợi của các Ma Vương? Sự tồn tại của 
chúng ta chỉ được cho là “vượt bậc”, những giống loài tha hóa, giống 
như trong Kinh thánh và những tài liệu liên quan đến nó—những 
giống loài phi thường. Những sự tồn tại bất thường như anh trai của 
ngươi và Ajuka Beelzebub được sinh ra có thể là do sự sai lệch trong 
thần thoại của chúng ta. Không, có lẽ chúng ta không còn là “Quỷ 
trong Kinh Thánh” nữa”. 


¬ 


Hắn muốn cho bọn trẻ thấy “Quỷ” là gì thật sao? Và những gì mình 
làm đã khơi màu cho hắn ư......? 


Tôi lắc đầu. 


“Vậy là ngươi đã thực hiện tham vọng “to lớn” của mình theo những 
cách như thế huh ...... Nhưng—” 


Phải, nhưng nó khác. Tham vọng của bọn chúng và ước mơ của 
chúng không liên quan gì đến những đứa trẻ đó! 


“Những đứa trẻ đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả! Dù sao đi 
nữa, ngươi không định phá hủy Thế Giới Ngầm sao!? Nếu vậy, thì ta 
phải ngăn ngươi lại! ” 


Euclid cười nhạt khi thấy luồng hào quang thoát ra từ bộ giáp đỏ 
thẫm của tôi. 


“Vậy à, vậy đây là câu trả lời của ngươi ư. Một anh hùng liều mình 
để bảo vệ một cái gì đó. Không giống như Rizevim-sama, ta sẽ không 
phủ nhận một anh hùng ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao ngươi chính 
là đối thủ của ta! ” 


Rias nói 


“Vậy mục đích của ngươi khi nhắm vào Rossweisse là gì? Phải chăng 
là vì cô ấy gần biết được bí mật của 666? Hơn nữa, không phải 
ngươi quá liều lĩnh khi xuất hiện ở Tokyo khi biết rằng ngươi sẽ gặp 
nguy hiểm?” 


Phải, đúng như những sì Rias nói. Cho dù hắn ta có lí do gì đi chăng 
nữa, nhưng việc xuất hiện ở Tokyo để chiêu mộ Rossweisse-san vào 
hội của hắn là một bước đi táo bạo. Nếu không lén lút để vào thành 
phố bạn phải thật cẩn trọng trong từng hành động khi bạn là một tên 
khủng bố chứ? Một khi kế hoạch của bạn bị bại lộ, thì những lần đột 
nhập sau đó sẽ trở nên khó hơn. Và đột nhập trong khi biết điều đó 
thì thật điên rồ trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy. 


Hắn ta nhìn Rossweisse-san và nói 

_. Người con gái này rất thông minh. Cô ta còn có tiềm năng. Nếu 
cổ về phe bọn ta, chúng ta sẽ sử dụng cô ta một cách sáng suốt. Xét 
cho cùng, những gì cô ta nghiên cứu không phải là phương pháp để 
giải ấn 666 nhưng ngược lại. —Đó là đặt dấu ấn lên đó.” 


=Í 


Rias và tôi khá là sốc khi nghe điều đó! 


Bài viết được đồn đại của Rossweisse-san không phải là về việc giải 
ấn 666 mà là phong ấn nó ...... ? 


Euclid nói tiếp trong khi tay hắn đang vuốt mái tóc của Rossweisse- 
san 


“Ngoài ra... Rossweisse giống chị ấy. Cô ta thực sự giống chị ấy. ” 
Rias hỏi anh ta trong sự nghỉ ngờ. 

nu ớG: Chị ấy giống ai?” 

“—Chị gái ta Grayfia.” 

—!? 

Rias, Rossweisse-san, và tôi cứng họng trước lời thú nhận của hắn. 
sả 00) Hắn nói Rossweisse-san giống chị của hắn, nhưng khuôn mặt 
của họ rõ ràng là khác nhau mà. Mặc dù mái tóc bạc của họ và họ 
mang theo có thể giống nhau ...... 

Euclid cười nhẹ và nói tiêp 

Syến: Cô gái này sẽ trở thành chị của ta. Điều đó rất quan trọng.” 


g4) ) A, cuối cùng tôi cũng hiểu. ...... Lầu đâu tôi gặp hắn ta, hắn có 
nói “Hãy nói với chị của ta”. 


Có lẽ những hành động hắn đã làm cho đến bây giờ và những lời nói 
điên rồ của hắn đều liên quan đến Grayfia-san? 

Đó là lí do vì sao hắn đã liều lĩnh đến Tokyo để gặp Rossweisse-san 
đơn giản chỉ vì chị ấy giống Grayfia-san...... Hắn đi một mình chứng 
minh rằng hắn ta ...... 


Rias đột nhiên tỏ ra buồn bã. 


“? Cô đang nói gì vậy? Ta vẫn lành lặn mà.” 


Euclid thở dài và nhìn tô—không, hắn ta nhìn Ddraig rồi nói. 


“Sekiryuutei Ddraig, thế nào? -Ông không đến với viên ngọc này sao? 


LbÀ 


Ddraig trả lời hắn ta để mọi người có thể nghe thấy. 
[Ngưoi muốn ta đổi phe à?] 


“Phải. Ta có thể sử dụng ngưoi tốt hơn tất cả các Sekiryuuteis tiền 
nhiệm. Ta có thể sử dụng sức mạnh của ông tốt hơn cả Hyoudou 
Issei. Tôi có thể trở thành hiện thân của Heavenly Dragon Ddraig mà 
không sử dụng đến cái sức mạnh giả tạo gọi là bộ giáp đỏ thẫm kia. 
—Thậm chí là Juggernaut Drive. ” 


[Ta hiểu rồi ...... nếu là ngươi, ngươi có thể sử dụng nhiều hơn toàn 
bộ sức mạnh của ta.] 


“Chính xác. Dù sao thì ta vẫn mạnh hơn Hyoudou Issei. ” 

" Đúng vậy, cộng sự hiện tại của ta là người yếu nhất trong lịch 
sử. Cậu ta không những không sử dụng được sức mạnh của mình, 
mà còn có thói quen xấu khiến cậu ta chú ý đến những thứ vô dụng. 
Ta rất buồn vì cậu ta bị ám ảnh bởi ngực.] 

Tản Có phải tôi hay ông đang nói những gì ông thích với cơ hội này? 
Không, tôi chắc rằng ông có quá nhiều những căng thẳng mà ông 
đang cố chịu đựng! 

—Nhưng, Ddraig nói với hắn ta. 

[Tuy nhiên, tên này tốt hơn ngươi rất nhiều. Không, cậu ấy tốt hơn 
nhiều so với bất kỳ người chủ nào trước đó. Đây là những gì ta muốn 
nói. Cậu ta là một cộng sự tốt.] 


gáy X6: Tôi biết mà, ông chắc chắn sẽ nói những điều tốt đẹp về tôi. 
Chà, tôi không cần phải lo lắng một chút. 


Euclid nhún vai và bắt đầu cười. 
“Fuhahahaha, vậy nếu ta làm vậy thì sao nào!” 


Euclid búng tay của mình. Sau đó, một vòng tròn ma thuật nhỏ xuất 
hiện trong tay hắn ta và rồi biến mất. 


Ngay sau đó — một tiếng nổ vang lên từ đằng sau tôi. 


y%, Nó đến từ hướng trường học ......! Đùa à......!? Rias, 
Rossweisse-san, và tôi không nói nên lời. 


Hắn ta dõng dạc nói 


“Các ngươi quá ngây thơ khi tốn thời gian ở đây với ta. Các ngươi đã 
bắt được những pháp sư phản bội còn sống, đúng không? Ta đã đặt 
một cái bẫy vào cơ thể họ. —Ta quyết định cho họ phát nổ nếu có 
chuyện øì xảy ra. Hãy nhìn xem, ngôi trường mà tất cả các ngươi 
giành cả tâm huyết đã bị phá hủy. Tất cả những nổ lực của các 
ngươi đều đổ sông đổ biển.” 


`. 


Tôi và Rias run lên vì tức giận. Hắn ta tiếp tục mà không cần quan 
tâm. 


“Nhưng, có ổn không? Đó là một trường học thảm hại chỉ giành cho 
con cái của quỷ hạ cấp. Các ngươi biết chứ nhỉ? Ngôi trường giành 
cho những Quỷ cấp cao thì chỉ có những người có dòng máu thuần 
khiết...mới có thể theo học? Rõ ràng là những giáo viên ở đó cũng 
thuộc dòng dõi Quỷ cao cấp. Ngôi trường đó kết hợp những công 
nghệ hiện đại nhất và dùng chúng ở chế độ cao nhất trong việc dạy 
học để coi trọng truyền thống của loài Quỷ. Những đứa trẻ theo học 
trường đó để kết nối với các gia đình khác. Điều đó trở thành nền 
tảng tuyệt đối cho tương lai của chúng. Để chúng có những nhận 
thức tốt hơn trong xã hội. Ngôi trường ấy là một nơi bảo hộ lý tưởng 
dành cho chúng.” 


Hắn ta nói với một giọng ngạc nhiên. 


“Ngôi trường của các ngươi có giá trị bằng không? Ngươi nghĩ những 
Quỷ cao cấp sẽ cho con mình học ở ngôi trường của các ngươi à? 
Cho dù họ có học ở đó bao nhiều như thế nào, kết quả tốt nhất chỉ là 
có được những công việc thấp kém mà thôi. ” 


¬ 


kê M Vậy thì đã sao? Ngôi trường đó......nó ấp ủ ước mơ của mọi 
người. Mọi người đều đặt niềm hy vọng vào nó. Tên này chẳng biết 
được giá trị của ngôi trường đó...... Ị 


Tôi bước về phía hắn ta trong khi giải phóng luồng hào quang khắp 
cơ thể tôi. 


_ Ta mừng vì ngươi thật sự là một tên cặn bã. Vì ngươi là em 
trai của Grayfia-san, ta nghĩ ngươi đã giúp Rizevim khi ngươi đã nghĩ 
rất nhiều về điều đó. ” 


Từ tất cả những viên ngọc trên bộ giáp đỏ thẫm của tôi,các Wyvern 
bay ra. Nhờ sự trở lại của Ddraig, tôi đã có thể sử dụng lại được 
chức năng này. 


“Nếu ngươi nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy, nếu ta phải kết 
liễu ngươi bằng nấm đấm này có lẽ ta sẽ gặp một vài rắc rối...... Ta 
thật sự rất mừng vì ngươi là một tên cặn bã...... ! Ta sẽ không nương 
tay với ngươi nữa! Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi và mang ngươi đến 
chỗ Grayfia-san!” 

Tôi đứng trước mặt hắn ta cùng với một luồng hào quang cực lớn 
bao quanh tôi! Đúng vậy, tên này là một tên cặn bã mà tôi không thể 
nào tha thứ! Tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh trừ khi đánh bại 
anh ta! 


Là một Xích Long đế vương! Là một người kính trọng Grayfia-san! Là 
đồng đội của Rossweisse-san's! 


Sau đó tôi nói với Rias 

“Xin hãy lùi lại. Em sẽ làm chuyện này thật nhanh gọn 
“Nhưng mà...... _ 

Tôi nói với Rias bằng ánh mắt quyết tâm 


“ Em sẽ không thua lần nào nữa. Chắc chắn lần này em sẽ đánh bại 
hắn.” 


Có lẽ cô ấy nhận ra rằng tôi sẽ không thay đổi ý định, nên Rias lùi lại 
một bước. Euclid cũng đặt một sợi dây làm từ sức mạnh ma quỷ lên 
Rossweisse-san và thả cô ra. 


Đây sẽ là trận chiến thứ hai giữa Xích Long đế vương thực và bản 
sao của Xích Long đế vương. Xét về sức mạnh cơ bản, anh ta ở trên 
tôi ngay cả khi anh ta đang sử dụng một bản sao. Anh ấy cũng mang 
sức mạnh của Xích Long đế vương tốt hơn tôi. 

Nhưng, tôi sẽ không thua gã đó—. 


“Tôi sẽ cứu Rossweisse-san về.” 


“Ngươi không thể thắng ta được. Cô ấy sẽ thể hiện sức mạnh thực sự 


của mình bằng cách cho ta sử dụng sức mạnh của cô ấy. ” 
Tôi nói rõ ràng với hắn ta, người đã trả lời một cách bình tĩnh. 


“Cô ấy quá hữu ích với ngươi. Cô ấy là đồng đội quý giá của ta. Ta sẽ 
không cho phép ngươi được toại nguyện!” 


Rossweisse-san nói với về mặt quyết tâm 
“Hãy đánh bại hắn ta và tôi!” 
s82 64 Rossweisse-san. Tôi trả lời cô ấy 


“Em sẽ không bao giờ làm điều đó. Em sẽ cứu chị và hạ gục tên cặn 
bã kia—. Chỉ vậy thôi.” 


Hắn ta nhìn Wyvern đang bay quanh tôi và nói 


“Tôi đã có một thời gian khó khăn nhờ điều đó, nhưng, à, lần này ta 
sẽ chiến đấu hết sức với ngươi.” 


Nói rồi, hắn ta tăng cường ma lực của mình ngay lập tức! Hào quang 
của hắn tăng lên nhanh chóng đến độ có thể phá hủy toàn bộ khu 
vực này! Mặt đất dưới chân hắn cũng nứt rộng ra và trên mặt đất 
xuất hiện những lỗ hổng. 

. Đó chắc chắn là một lượng ma lực đáng kinh ngạc. Nếu bạn bị 
trúng một đòn trực tiếp, ngay cả một Quỷ cao cấp cũng không thể 
sống nổi. Lần này hắn thật sự đã nghiêm túc. 


Nhưng, tôi không biết tại sao. Tôi vẫn nghĩ hắn ta thua xa Sirzechs- 
sama và Grayfia-san. Mặc dù hắn ấy đang thể hiện sức mạnh kinh 
khủng như vậy ngay trước mặt tôi. 

26k Bỏ chuyện sức mạnh của hắn sang một bên, ngay chính tư 
tưởng của tên đó đã là quá nông cạn. Đó là lý do tại sao tôi không 
cảm thấy hứng thú về điều này. 


. Ồ, tôi cũng cảm thấy mình vẫn còn nông cạn. Nhưng tôi vẫn 
đoán mình giỏi hơn hắn ta. 


“Ta đến đây!” 
Euclid đưa tay lên phía trước và tăng ma lực của bản thân. 


[BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoos 


Âm thanh của sự gia tăng sức mạnh vang lên từ Replica Sacred Gear 
và nó làm tăng luồng hào quang của hắn ta nhiều hơn và ngay lập 
tức luồng hào quang ấy được bắn ra! Luồng hào quang khủng khiếp 
đó phát nổ! 


Dù tôi có thể sẽ không được an toàn nếu tôi trúng đòn tấn công vừa 
rồi. —Nhưng tôi vẫn di chuyển Wyverns của mình và xếp chúng 
thành hàng trước mặt tôi. 


Lượng ma lực của Euclid nhấn chìm Wyverns của tôi. Nguy rồi 


[Divide!] [Dividef] [Dividef] [Dividet!] [Dividet] [Divide!] [Divide!] 
[Divide!] 


Các Wyverns phát ra một âm thanh của sự phân chia sức mạnh, và 
đòn vừa rồi của hắn ta giảm dần mỗi khi nó đi qua Wyvern của tôi. 
Khi nó đến chỗ tôi, nó sẽ đủ yếu để tôi có thể tiêu diệt chỉ bằng vung 
tay. 


Tuy nhiên, vì trong lần đối đầu trước tôi đã sử dụng cách này để 
phòng thủ, Euclid chắc đã nhận ra điều này. Hắn ta di chuyển ngay 
sau khi bắn nó ra và hắn ta thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi! Ma 
lực của Euclid được nạp vào nắm đấm của hắn ta dù đang di chuyển 
với tốc độ cao! 


Tôi dùng ngay Dragon Shot. Euclid phẳn xạ ngay lập tức và né nó—. 
Nhưng có một Wyvern đằng sau hắn ta! 


[Reflect!] 


Đòn Dragon Shot của tôi lập tức đổi hướng gay khi âm thanh ấy vang 
lên! Một Wyvern khác phản ứng lại và phẳn xạ nó một lần nữa! Với 
lần thứ hai, Dragon Shot của tôi đã quay lại hướng ban đầu và bay 
thẳng đến Euclid! 

Mặc dù vậy, Euclid di chuyển cơ thể của mình để tránh nó! Hắn thả 
nắm đấm sáng rực ánh hào quang vào tôi khi né đòn Dragon Shot! Cú 
đấm nặng trịch của hắn ta đủ để phá hủy áo giáp của tôi nếu tôi bị 
trúng nói 


Tôi thay đổi cánh tay của tôi thành Solid Impact để tăng khả năng 
phòng thủ của tôi! 


Rồi anh mỉm cười một cách nham hiểm. 


“Vô ích thôi! Ngươi không thể ngăn chặn được nắm đấm của ta chỉ 


với điều đó! ” 


Euclid tung một cú kinh hoàng vào tay tôi dù tôi đang bắt chéo tay để 
phòng thủ 


Một cú đánh làm tôi lạnh cả người! Nhưng—hai tay của tôi vẫn đang 
ở vị trí phòng thủ. Euclid cứng đờ người trong phút chốc. hắn chắc 
hẳn đã dừng lại vì điều mà hắn không ngờ tới đã xảy ra. 


Tôi đã không bỏ qua cơ hội này và tôi chuyển cánh tay của mình sang 
Solid Impact rồi tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn ta! 


Euclid bị thổi bay trở lại! Áo giáp của hắn ta bị phá hủy nặng nề! 
Hắn ta hỏi tôi khi đang lồm cồm ngồi dậy 


. Thế này là thế nào? Nắm đấm của ta vượt trội hơn hào quang 
của ngươi. Phòng thủ đáng lẽ là không thể. ...... Nhưng lúc ta tấn 
công ngươi, ta cảm thấy sức mạnh của ngươi đã tăng lên.” 


Hắn có đôi mắt rất nhạy bén. Hắn quan sát tôi một cách cẩn thận 


Bên cạnh tôi — là một Wyvern màu đỏ đang bay. Có vẻ như Euclid đã 
bị sốc khi thấy điều đó. 


“......! Không lẽ Wyvern đỏ đó ...... cũng có thể sử dụng sức mạnh 
của Xích Long sao !? ” 


Đúng vậy, đây là kỹ năng mà tôi đã tạo ra. Kể từ khi tôi đạt được 
Wyverns, tôi đã tìm cách để tận dụng nó. Tôi biết được nó có thể sử 
dụng Divide và Reflect. Nhưng, đây là những gì tôi nghĩ. 


—Nếu đây là Wyvern của Xích Long, thì cách chiến đấu tôi có thể sẽ 
thay đổi. 


Sau đó, đây là những gì Ddraig nói. 


[Vậy dùng thử xem? Nếu nó là cậu, thì chắc cậu cũng biết được khả 
năng của nó rồi. ] 


Tôi đã cố hết sức để biến Wyvern thành hiện thực, giống như Ddraig 
gợi ý. Mặc dù tôi phải dừng việc luyện tập giữa chừng khi tôi tiến 
một bước gần hơn để đạt được nó nhờ sự kết hợp của Ddraig cùng 
với Albion...... Nhờ Ddraig thuyết phục Bạch Long tiền nhiệm ở chỗ 
Albion, tôi đã có được một sự tiến triển tích cực. Vì vậy, trí tưởng 
tượng của tôi biến thành hiện thực. 


Các Wyverns bay xung quanh tôi. chúng đang thay đổi màu sắc của 
bản thân giữa màu đỏ và trắng. Tôi có thể thay đổi sức mạnh của 
chúng giữa sức mạnh của Xích Long và sức mạnh của Bạch Long chỉ 
bằng suy nghĩ. 


Sau khi biết được điều này, Euclid lắc đầu như thể hắn ta không thể 
tin được những gì mình đang nhìn thấy. 


6h Vô lý. Để chuyển đổi sức mạnh của Bạch Long mà ngươi đã 
giải phóng ...... thành sức mạnh của Xích Long ......! 


“Ngươi sẽ không thể làm điều này với một bản sao, phải không? 
Ngoài ra nếu ngươi thật sự thông minh. Ngươi có thể dự đoán điều 
gì sẽ xảy ra tiếp theo phải không?” 


HT Ngươi định kết hợp sức mạnh của cả hai lại với nhau!?” 


Không sai. Ta sẽ thay đổi Wyverns tùy thuộc vào tình hình! Nếu là 
ngươi, ngươi có thể hiểu điều đó có nghĩa là gì đúng không!? 


Tôi bước lên phía trước cùng với Wyverns của tôi! Tôi đã cho một số 
Wyverns về phía Euclid trước khi tôi tiếp cận hắn ta! Tên đó cố gắng 
bắn liên tục ma lực của mình trong khi hắn né những Wyvern của 
tôi! Tôi xếp các Wyvern thành một hàng và thay đổi chúng thành màu 
đỏ! 


“Ta sẽ không thua ngươi lần nào nữa!” 
Tôi ngẫu nhiên bắn ra những cú Dragons Shots của tôi! 


[Boost!!] [Boost!!] [Boost!!] [Boost!!] [Boost!f]J [Boost!!] [Boost!T] 
[Boost!!] 


Đòn tấn công của tôi đi qua các Wyvern màu đỏ và chúng được tăng 
sức mạnh! Đòn Dragon Shots của tôi đã trở nên to hơn và đẩy những 
đòn tấn công mà hắn ta bắn ra và chúng tiếp tục bay về phía trước! 


Euclid bay lên và né đòn tấn công của tôi. Nhưng khi Dragon Shots 
của tôi đánh trúng Wyverns trắng mà tôi đã gửi trước đó—. 


[Reflect!] [Reflect!] [Reflect!] [Reflect!] [Reflect!] [Reflect!] [Reflect!] 
[Reflect! ] 


Tất cả đòn tấn công của tôi đều dội lại và bay thẳng đến vị trí của 
Euclid! Euclid né được một vài đòn, nhưng rồi vẫn không thể né 
được tất cả, hắn ta bị đánh trúng và áo giáp của hắn bị thổi bay đi. 


Giờ thì, Ddraig. Hãy kết thúc chuyện này. 
[Được thôi, lên nào] 


Các Wyvern đỏ tụ lại xung quanh tôi và chúng bắt đầu tăng sức 
mạnh của tôi. 


[Boost!!] [Boost!!] [Boost!†] [Boost!!] [Boost!f] [Boost!!] [Boost!!] 
[Boost!!] 


Các Wyvern đỏ bám vào tôi và chúng chuyển sức mạnh của chúng 
cho tôi ngay lập tức 


[Transfer!] [Transfer!] [Transfer!] [Transfer!] [Transfer!] [Transfer!] 
[Transfer!] [Transfert] 


—| 


táG Hào quàng của tôi tăng lên đến mức tối đa. Ánh hào quang đỏ 
thẫm của tôi tiếp tục phát ra ánh sáng rực rỡ và bắt đầu bao bọc 
xung quanh. Sức mạnh của tôi đã tăng lên đến độ làm thay đổi sức 
mạnh của Xích Long thành một thứ bất thường. 


Vùng ngực và bụng của bộ giáp của tôi bắt đầu di chuyển trong khi 
tạo ra âm thanh và hình dạng của nó cũng thay đổi. Tôi có—cái gì đó 
có thể bắn ra một thứ gì đó. 


Nó hoàn toàn giống thứ tôi đã có khi tôi sử dụng Juggernaut Drive và 
Great Red. 


[Đúng vậy, đây là dạng cuối cùng và “cấm thuật” của Boosted Gear. 
Chúng ta có thể biến các mảnh của giấc mơ thành hiện thực bởi vì 
chúng ta có thể có một sự liên kết với Albion. —Nó là Longinus 
Smasher!] 


Tôi quay người về phía Euclid và bắt đầu tập trung luồng hào quang 
của mình. Tôi có thể cảm nhận được một lượng hào quang khổng lồ 
thậm chí làm tôi sợ hãi được tập trung vào bụng của tôi. 


Không đời nào tôi có thể thả cái này xuống đất. Vì vậy, tôi chỉ có thể 
bắn bằng cách bắn kẻ thù của tôi lên trời. 

Có lẽ Euclid cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của nó, nên hắn ta 
cố gắng thoát khỏi đây! 


Sàn: Nó làm ta thất vọng nhưng ta không đủ khả năng để đạt được 
thứ sức mạnh này!” 


Euclid cố gắng trốn thoát, nhưng cơ thể của hắn ta bị bắt bởi những 
sợi dây ma thuật! 


“Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát an toàn sau khi nói tất cả những 
điều thiếu suy nghĩ với ta không? Ngoài ra ma lực của ngươi có rất 
nhiều điểm yếu mặc dù chúng rất mạnh. Ta nâng cấp chúng bằng 
cách loại bổ những điểm yếu đó. ” 

Đó là Rossweisse-san! Rossweisse-san đã khống chế được những sợi 
dây mà thuật mà Euclid đã trói mình và cô ấy dùng chúng ngược lại 
Euclid! Cô ấy thậm chí còn thay đổi nó theo cách riêng của mình 
ngay lập tức! Rossweisse-san thật là tỉnh tế! 

Xà Anh Quả đúng là người phụ nữ mà ta đã từng thích!” 


Tên khốn Euclid thậm chí có thể nói những điều như thế trong tình 
huống này! Geez! 


Hắn ta vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây ma thuật nhưng hắn đã 
quá muộn. Tôi đã tập trung đủ lượng hào quang. 


Ddraig sau đó nói với anh ta. 


[—Euclid Lucifugus. Thế giới này chỉ cần một Xích Long Đế Vương là 
đủ. Vì thế việc hạ gục ngươi là điều cần thiết đối với bọn ta.] 


Đúng vậy. Xích Long Đế Vương—! 
“Chỉ một Xích Long Đế Vương là đủ!” 


Một lượng lớn hào quang được bắn ra bụng tôi khi tôi thét lớn! 


Lượng hào quang to lớn làm toàn bộ bầu trời chìm trong trong một 
màu đỏ thẫm bao trùm lấy Euclid—. 


Người “thanh niên” tóc bạc ngã gục trên mặt đất—. 
Bộ giáp của Euclid bị phá hủy hoàn toàn và hắn ta bị thương nghiêm 
trọng sau khi hứng trọn Longinus Smasher của tôi...... Máu chảy 


khắp người hắn ta. 


Hắn ta nhìn lên bầu trời trong vô vọng như thể hắn không thể tin 
rằng mình đã bị đánh bại. 


Bầu trời — vẫn còn đỏ thẫm do ảnh hưởng của Longinus Smasher 


của tôi. 

ghi Thật là điên rồ. Hào quang vẫn còn bao trùm cả bầu trời huh. 
[Đừng dùng nó nhiều lần, được chứ? Đó là một trong những cấm 
thuật thậm chí có thể phá hủy mọi thứ tùy thuộc vào cách cậu sử 
dụng nó. Hơn nữa, cậu có thể gục ngay lập tức dù chỉ sử dùng một 
lần.] 


Điều đó thật đáng sợ. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sử dụng nó một cách 


thận trọng nhưng chỉ trong trường hợp như lúc này. ...... Tôi nhận ra 
mình đã hoàn kiệt sức ...... Tôi dường như không thể đứng vững đực 
nữa...... 


Rias liên lạc với quân đội sau khi chị ấy xác nhận các đồng đội của 
mình vẫn an toàn bằng vòng tròn liên lạc. Nó liên quan đến Auros, 
Agreas, và cũng để bắt giữ Euclid. 


Tên đó...... Euclid không có dấu hiệu chạy trốn như thể hắn ta đã 
mất ý chí chiến đấu. 


Euclid lên tiếng trong khi quan sát bầu trời đỏ thẫm. 


ST TT Chị ơi, chị thực sự thích “màu đỏ” đến thế sao? Em...... cũng 
trở thành “màu đỏ” mà, chị biết không? ” 


Edit: cuối cùng cũng nhận ra thằng Euclid là Siscon :3 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
New Life 


Part 1 


Auros hiện đang hồi phục lại những tổn thất từ hậu quả mà cuộc 
chiến để lại. 


Thị trấn này....đã phải hứng chịu những tàn phá nặng nề. Đặc biệt là 
những khu vực xung quanh ngôi trường này. Đâu đâu cũng bị thiệt 
hại từ những ngôi nhà cho đến cánh đồng... 


Chính ngôi trường này... cũng bị phá hủy một phần bởi chiến dịch 
tấn công của Euclid....... Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ cho tới phút 
cuối nhưng vẫn không thể. Nhưng dù sao thì cũng vẫn may mắn là 
nó không bị phá hủy hoàn toàn. 


Những binh lính viện trợ từ Thế Giới Ngầm cũng được gửi tới để 
điều tra và giúp đỡ dọn dẹp những nơi đổ nát ở trường và trong thị 
trấn. Những gì diễn ra trong 3 giờ đồng hồ ở đây chỉ là 3 phút đối 
với thế giới bên ngoài. Chúng thực sự đã thao túng được không-thời 


Kẻ cầm đầu, Euclid, đã được dịch chuyển tới khu vực của các Ma 
Vương. Hắn vẫn có thể nhếch mép cười khiêu khích chúng tôi cho tới 
phút cuối......Mà thôi, chúng tôi sẽ để phần còn lại cho Sirzechs- 
sama. 


Mụ phù thủy sỡ hữu Thánh Giá, Walburga, đã rút lui ngay sau đó 
cùng với Aši Dahãka và đám Ác long...... Những kẻ sỡ hữu Thánh 
Tích sẽ là một mối nguy lớn đối với loài Quỷ. Và chúng tôi sẽ phải 
chịu tổn thất lớn nếu không có biện pháp đối phó lại chúng...... 


Asia đã hồi phục những vết thương bên ngoài cho Saji và Sairaorg- 
san, họ ngay sau đó được những nhân viên y tế đưa vào bệnh viện để 
hồi phục cùng với các ông bố đã kê vai sát cánh chiến đấu cùng 
chúng tôi. Mặc dù sự sống của họ không còn bị đe dọa nữa nhưng 
chắc chắn họ cũng phải điều trị trong một khoảng thời gian. 


gi Ana Họ đã chiến đấu hết sức mình. Nhờ họ, những đứa trẻ đã được 
an toàn. Những mầm non của chúng ta đã không bị tổn hại. Chúng 
ta.....có thể tự hào về điều đó. 


Saji người vừa đạt được Balance Breaker cũng kiệt sức hoàn toàn 
ngay lập tức sau khi giải phóng bộ giáp của cậu ta...... Cậu ta cũng đã 
chạm tới giới hạn của bản thân khi phải chiến đấu với Grendel. 

Các ông bố của những đứa trẻ và các thường dân cũng đã đến. 


“Bọn chúng thật hung tợn.” 


Tôi quay lại sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc—Đó là 
Azazel-sensei. 


“Xin lỗi vì sự chậm trễ.” 

Tôi lắc đầu lia lịa. 

“Không, bọn em cũng không ngờ rằng sự việc đi xa đến vậy.....” 
Bọn chúng đã lấy mất Agreas đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng 
biết được rằng, những thường dân đang sống trên hòn đảo đó đã 
được dịch chuyển ra ngoài. Nói cách khác, bọn chúng chỉ lấy đi mỗi 
hòn đão đó thôi. 

Tôi hỏi Sensei. 

“Bọn chúng đang....tìm kiếm điều gì trên hòn đảo đó?” 

Agreas được đồn đại là sỡ hữu những công nghệ của thời Cựu Ma 
Vương. Và trên đó vần còn những khía cạnh chưa được khai phá. 
Chủ tịch Sona và những người khác cho rằng Rizevim có thể đang 
nắm giữ bí mật đằng sau nó. 

Sensei vừa nói vừa thở dài. 

tu tang Ta quan ngại rằng có thể đó là một thứ vũ khí hủy diệt hoặc là 
một thứ gì đó dùng để chuyển hóa....Ajuka Beelzebub đã từng điều 
tra về hòn đảo đó có thể sẽ biết được điều gì đó. Chúng ta có lẽ nên 
hỏi anh ta.” 

Sensei có về cũng không nắm rõ về điều này. 


xe Tôi thì hy vọng rằng nó không phải là thứ sẽ chuyển hóa thành 
một con robot khổng lồ. 


Mục đích của bọn chúng hẳn là Agreas và 666. Và, Euclid cũng đã đề 
cập tới bài luận của Rossweisse-san. 


Có lẽ Sensei và tôi chia sẻ cùng một ý tưởng nên ông ấy cũng đề cập 


tới. 
“Ta đã có thể hiểu rõ hơn một chút về bài luận của Rossweisse.” 
“....Phương pháp để phong ấn 666, có đúng không?” 


“Oh, Vậy là Euclid đã nói với nhóc về điều này rồi à? Đúng vậy. Bài 
luận của Rossweisse không phải về chủ đề làm thế nào để gỡ phong 
ấn 666, mà là để niêm phong nó. Cô ấy thực sự là một thiên tài. Dù 
cho trước đó cô ấy chỉ nghiên cứu vì hứng thú với nó và cô ấy đã gần 
đạt được nó.” 


sws4‡4 Không phải là gỡ niêm phong mà là ngược lại huh. Vậy là cho dù 
666 có được giải thoát thì chúng ta vẫn có thể phong ấn nó lại nếu 
nghiên cứu của Rossweisse-san đạt được thành công ở một mức độ 
nào đó. 


Sensei liền nói. 


“,...TỪ giờ trở đi, Gô ấy sẽ là chìa khoá chiến thắng của chúng ta. Và 
bọn chúng cũng sẽ săn lùng cô ấy. Ta chưa từng nghĩ đến điều này, 
cuộc sống này không ai biết được chữ “ngờ” mà.” 


Sensei thở dài. Thầy nói đúng. Rossweisse-san có thể là mảnh ghép 
xoay chuyển tình thế. Quả thật, những đồng đội của tôi toàn là 
những người tuyệt vời...... 


Sensei sau đó vò đầu tôi. 


“Ta có vài lời nhắn gửi từ Šakra cho cậu. —Ông ta đã chọn được 
người thừa kế vị trí tiên phong của ông ấy thế cho Tôn Ngộ Không đệ 
nhất trong việc chống lại lữ đoàn Khaos Bridage, và người đó là Cao 
Cao.” 


—!.....Vậy là rõ rồi, tên đó cũng đã quay trở lại.....NÑgọn giáo 
đó.....Vậy ra hắn là người đã xuyên thủ lớp rào chắn....Có vẻ như tôi 
sẽ gặp hăn ta sớm thôi. 

“Nhân tiện, đừng có mới đó mà chủ quan chỉ vì đánh bại được 
Euclid. Nhóc sẽ không thể nào đánh bại được Crom Cruach và những 


tên ác long khác nếu nhóc không trở nên mạnh mẽ hơn. À tất nhiên 
là nhóc sẽ làm được sớm thôi.” 


Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nghe thấy điều đó từ thầy. 


s2 d05 Này, Ddraig. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, rõ chứ? Những kể 


kia đã chọc vào hang cọp rồi.. 
Ta Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. 
Ddraig cười khoái chí. 


[Được thôi, không vấn đề. Chúng ta có thể gây nên sự hỗn loạn. Và 
đó chính là lý do chúng ta được biết đến với cái tên Xích Long Đế 
Vương. ] 


Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần Ddraig và những đồng đội của 
tôi cùng kề vai sát cánh với nhau, Tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ 
hơn—. 


Trong lúc tôi đang tin tưởng vào lập trường của mình khuôn mặt 
sensei trở nên nghiêm trọng hơn. 


` Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra kẻ đứng dầu trong đám 
nội gián đằng sau sự cố lần này.” 


_ Kẻ cầm đầu phản bội. Phải, sẽ thật đáng trách nếu chúng ta đã 
gián tiếp hỗ trợ bọn chúng. Nhưng chúng tôi đã đảm bảo được sự 
sống của tên Ma pháp sư phản bội. Hắn sống sót nhờ những ma pháp 
hủy diệt hướng về hắn đã bị không ổn định. 


Sự thật là hòn đảo Agreas đó không liên quan đến thời gian và không 
gian và Những Ma pháp sư cũng đã được trải nghiệm không khí ở đó. 
Tôi cho rằng hai sự việc này có liên quan với nhau. Hoặc là bọn 
chúng cũng không thể nào hành động một cách thiếu suy nghĩ được. 
Và cái cách mà chúng thật sự thận trọng trong việc phong ẫn các 
phép thuật của các Ma pháp sư như Gondur-san. 


Tôi chỉ có thể tin rằng chúng vẫn đang tiếp tục hành động và rất thận 
trọng đối với chúng tôi, đội DxD. 


2đ ớ Hẳn là có một kẻ gián điệp nào đó dưới Thế giới Ngầm đang cung 
cấp thông tin cho bọn chúng. 


—Nói cách khác là vẫn có những kẻ có thành kiến với cái mà chúng 
tôi gọi là “Hòa Bình”. 


Lời nói đó của Vali tình cờ phẳng phất qua tôi. 
Đột nhiên Dulio từ đâu đó chạy đến thở hổn hển. 


“Ahh! Xin lỗi vì sự chậm trễ! Có lẽ tôi chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách 
giúp đỡ mọi người....!” 


Có vẻ như Át chủ bài của Thiên Đàng cũng bị bất ngờ trước sự viện 
chỉ diễn ra vốn vẹn trong 3 phút nhỉ. 


Tôi tiến đến ngôi lều được dựng tạm bợ trên sân trường. 

Mọi người đều đang nghỉ ngơi. Asia và Gya-suke đều đang nghỉ ngơi 
ở đây, hai người đều đã gắng hết sức mình rồi, nhìn Gya-suke lúc 
ngủ trông thật đáng yêu. 

Tôi cũng đành nán lại nghỉ ngơi. 

Tôi nói sau khi lấy một hơi thật dài. 

“......Những ngày nghỉ đông sắp đến rồi này, nhưng quả thật học kì 2 
này thật là kinh khủng. Nghiêm túc mà nói, mọi chuyện đều rối tung 
cả lên kể từ những ngày nghỉ hè cơ.....” 

Chỉ trong vòng ít hơn 4 tháng, tôi đã phải gặp những điều kinh 
khủng,sống chết chỉ trên sợi tóc.....Cơ mà, thực tế thì tôi đã chết một 
lần rồi nhỉ. Có khi nào mỗi học kì tôi phải chết một lần không!? Thật 
đáng sợ. Tôi không nên xem nhẹ điều này! 


Rias nói ra quyết định của cô ấy. 


“Hãy cùng nhau có những phút giây thư giãn vào những ngày nghÏỈ 
đông nào.” 


“Ý chị là một chuyến tập luyện trong kì nghỉ sao? Cùng với những 
thành viên của DxD?” 


“Chị thật sự muốn mọi người có một kì nghỉ thoải mái, nhưng chúng 
ta có một yêu cầu giúp đỡ trong kì nghỉ này.” 


“Ai đã yêu cầu vậy?” 

«_— Bên phía Nhà thờ. Cũng có thể nói là từ bên Thiên Đàng luôn.” 
Thiên Đàng ưl....... Liệu có an toàn cho loài Quỷ chúng ta khi chúng 
ta tới đó không? Ah đúng rồi, Xenovia đã từng tới đó để sửa 
Durandal. 

Nhưng điều này cũng thật sự đáng để mong đợi đấy....Vương quốc 
ngự trị trên những đám mây ư? Sẽ là một cẩm giác có một không 
đấy, vì chúng tôi đều là Quỷ cả mà. 


Rias mỉm cười. 


“Có lẽ chúng ta sẽ dành khoảng thời gian cuối năm này với những 
thiên thần đấy. Chị sẽ bàn bạc thêm với Irina và sơ Griselda về 
chuyện này.” 

Hmmm, Thật đáng để mong đợi. —Ngay sau đó, Xenovia đến. 
“Ah, cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi, Hội trưởng.” 

“Có việc gì sao, Xenovia?” 

Xenovia gật đầu và nhìn lướt qua chúng tôi. 


“Vâng, Em nghĩ nên nói với mọi người ngay bây giờ, nhân tiện Ise 
cũng ở đây.” 


Chuyện gì đây nhỉ? Irina sau đó cũng bước ra đứng cạnh Xenovia, cô 
ấy ưỡn ngực lên rồi hắn giọng “E Hèm!”. 


Xenovia liền nói. 


“Em nghe nói là sẽ có một cuộc bầu cử cho vị trí Chủ tịch Hội học 
sinh ngay khi chúng ta bước vào học kì thứ 3.” 


Ô đúng rồi. Cuộc bầu cử sẽ sớm diễn ra thôi. 


“Đúng vậy, Chủ tịch Sona và Phó chủ tịch Shinra sẽ tốt nghiệp. Vì 
vậy họ cần ứng cử viên kế thừa vị trí trong hội học sỉnh........ Đợi 
chút, đừng nói với tớ là cậu....” 


Tôi đã nhận ra được điều này! Khi mà Xenovia khoanh tay lại trước 
ngực cô ấy với phong thái tự tin tuyệt đối! 


Xenovia chỉ tay lên trời và tuyên bố. 


“Ise, tớ sẽ là ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử. —Tớ muốn được trở 
thành Chủ tịch Hội học sinh.” 


—| 


«% “Gái øì €O00OO000000000000000000000002 “ * *” 


Chúng tôi - Kiba, Koneko-chan, Ravel và Tôi, đã bị sốc trước lời 
tuyên bố đó! Nhưng mà ngoại trừ Gasper đang ngủ ngon lành ra thì 
có vẻ Rias, Akeno-san, Asia và Rossweisse-san đều biết trước chuyện 
này! 


Gượm đã! Việc này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi! Ahhhhh! Vậy 


đây chính là lý do khiến cậu ấy trở nên chăm chỉ và thích thú vào 
những hoạt động ở trường! 
Rias liền nói. 


“Bọn chị cũng thực sự sốc khi em ấy đến để bàn bạc với tụi chị. Chị 
cũng không ngờ em ấy thực sự muốn trở thành Chủ tịch hội học 
sinh.....Lý do mà gần đây Xenovia trở nên hăng hái trong những công 
tác của trường là vậy đấy.” 


Xenovia gật đầu. 


“Em đang lên kế hoạch về chiến dịch bầu cử này...... Chắc là em sẽ 
phải rời khỏi ORC, nhưng em có một khao khát được trở thành Chủ 
tịch hội học sinh. Nên trước hết em nên có được sự chấp thuận từ 
chị.” 


Xem ra không khí đang nóng lên hơn bao giờ hết. Cô gái đó.....đang 
chạy đua cho chiếc ghế Chủ tịch! Không đời nào tôi có thể tưởng 
tượng ra cảnh Xenovia sẽ kế thừa Chủ tịch Sona! Tôi hỏi Rias. 
“M-Mọi việc sẽ ổn chứ? Xenovia sẽ rời khỏi ORC sao?” 


Cô ấy vẫn là người của nhóm Gremory và chúng tôi vẫn đang hoạt 
động với danh nghĩa của ORC. 


Rias gật đầu. 

“Đúng vậy, chị nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Vì sự thật là em ấy 
vẫn là người hầu của chị. Nên chị nghĩ sẽ ổn thôi nếu em ấy tham gia 
cuộc bầu cử này. Một ngôi trường được điều hành bởi Xenovia hắn 
sẽ thú vị lắm đây. 


Trời đất, Chị thật sự là đễ đãi quá đó Rias à! Tôi thật sự đang hoang 
mang... 


Rias sau đó nói với mọi người. 


“Chúng ta vẫn còn vài ngày trước kì nghỉ đông, vì vậy hãy cùng nhau 
lên kế hoạch nào.” 


Asia quên đi sự mệt mỏi của mình mà ôm chầm lấy Xenovia. 


“Tớ sẽ giúp cậu hết mình, Xenovia-san!” 


Irina cũng ôm lấy Xenovia. 
“Cả tớ nữa! Tớ có thể làm tốt trong việc tuyên truyền giúp cậu đó!” 


“Ừ, Tớ cũng rất tự tin về khoản ăn nói của mình! Tớ sẽ trở thành 
Chủ tịch Hội học sinh!” 


( (C (C YEAHHHH” (c (€ 
Cả 3 cô gái đang cực kì phấn khích! 


T-Tôi nghĩ nếu cả ba cùng chung tay với nhau thì mọi chuyện sẽ khác 
bọt ngay thôi. Haizza, thật là....Tôi cũng sẽ nên giúp thôi. 


Tôi chợt liếc thoáng qua Rias. Chị ấy nói trong khi có vẻ hơn buồn 
bã. 


hà Lễ tốt nghiệp cũng sẽ diễn ra ngay khi chúng ta bước vào học 
kì thứ 3. Vậy nên CLB ORC cũng nên có người điều hành mới.” 


“Chị đã quyết định đó là ai chưa, Rias?” 


Tôi hỏi, nhưng em ấy chỉ đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi im 
lặng rồi nháy mắt. 


“Đây là một bí mật. Nhưng chị đã chọn được người kế nhiệm rồi.” 
Vậy là đã có người được chọn rồi ha. Tôi thật sự tò mò đấy. 


Nhưng nghiêm túc mà nói, thì sẽ có nhiều sự thay đổi đi kèm với việc 
thay đổi người điều hành nhỉ.....CLB ORC và kể cả Hội Học sinh. 


Rias liền nói với mọi người sau tiếng vỗ tay của cô ấy. 


“Còn bây giờ, hãy chăm chỉ làm việc cho tới khi nghỉ đông nào. Đầu 
tiên, chúng ta cần phải giải quyết hết công việc ở đây đã.” 


€ (C (C (C (C (C (C (C Vâ 1? 22 22 22 22 22 22 22 
âng! 


Mọi người tán thành và tiếp tục công việc của họ. —lrina sau đó kéo 
tà tay áo của tôi. Cô ấy chỉ mỉm cười hạnh phúc. 


“Nhân tiện, Ise-kun. Cũng đã gần tới “Thời điểm” đó rồi nhỈ.” 
“Haaaä?” 


Tôi chỉ còn biết dán lên trán ba chữ “Não cá vàng” trước nụ cười 


ngây thơ vô tội vạ của Irina. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói. 


g9 T-Tớ tin là cậu còn nhớ I-lời hứa lúc ấy nhỉ. Lúc mà chúng 
ta còn nhỏ ấy ›” 


Part 2 

“Nơi này sẽ ổn thôi” 

Gondur-san vừa kích hoạt vòng tròn ma thuật ở một góc ngôi trường. 
Gondur-san đã hao tổn sức lực quá nhiều vì sự cố lần này. Các lực 
lượng hỗ trợ cũng đã cố thuyết phục bà ấy nên nghỈ ngơi nhưng cũng 
thành công cốc. Gondur-san vẫn tới đây và giúp đỡ mọi người. 

Tôi cùng với Rossweisse-san đang tiễn bà ấy. 


`. 


`... 


Rossweisse-san có về vẫn còn ngại nói chuyện với Gondur-san như 
lúc trước, chị ấy những lúc ngại ngùng như thế này trông thật đáng 
yêu. Trong khi tôi đang mắc kẹt trong một tình thế khó xử như thế 
này chúng tôi nhận thấy một vài sự hiện diện, đó là lũ trẻ. Lirenkus 
cũng ở đó. 

“Rossweisse-sensei!” 

“Granny-sensei!” (Gondur) 

Lũ nhóc trông có vẻ hơi buồn nhỉ. 

“Sensei, cô sẽ rời đi sao?” 

“Cô có còn đến ngôi trường này nữa không thế, cô ơi?” 

“Xin hãy dạy con thêm về phép thuật của cô đi, sensei!” 

“Con muốn sử dụng được phép thuật!” 


Gondur-san nói trong khi xoa đầu lũ trẻ. 


“Ta sẽ lại tới thăm các con sớm thôi. Và Rossweisse-sensei chắc chắn 
sẽ lại ghé thăm vào một ngày nào đó thôi.” 


Gương mặt lũ trẻ chợt bừng sáng lên khi nghe thấy điều đó. 


Gondur-san nói thẳng với Rossweisse-san. 

“Rose, con đường mà cháu đã chọn bước đi và những kiến thức cháu 
đã lĩnh hội không phải là điều gì kiêng cử đối với ta cả. Hãy bảo 
trọng.” 

Lũ trẻ đều cười vui về hạnh phúc—. 

“Nụ cười nở trên môi của những đứa trễ này là “Trái ngọt mà cháu 
đã gieo trồng và chăm chút”. Đây là những gì mà cháu đã thực hiện 
được. Hãy cẩm thấy tự hào về bản thân cháu. —Rose, Cháu là cháu 
gái của ta, và ta thực sự tự hào về cháu.” 


Nghe thấy điều đó, Rossweisse-san đã cố gắng che giấu cảm xúc của 
chị ấy trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt nghẹn ngào đã rơi. 


Ä.. .^<e V-vâng ạ, Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ .” 

Trông thấy cô cháu gái nức nở, Gondur-san đang chuẩn bị vòng tròn 
ma thuật để dịch chuyển về quê hương, nhưng bà ấy chợt đột nhiên 
nói ra như thể bà ấy chỉ vừa sực nhớ đến vậy. 

“Bây giờ, ta phải đi rồi. Ah, Còn một điều nữa.” 

Gondur-san nhìn thẳng vào tôi và nháy mắt. 

“Quý ông Bạn Trai, Hãy thay ta chăm sóc cho Rossweisse nhé.” 

“Ơ, Đ-Đợi đã, C-Cháu Không....... & 

Tôi cố lắc đầu, nhưng Gondur-san chỉ mỉm cười rồi nói. 

“Nếu đó là cháu thì ta có thể an tâm rồi.” 

Vừa dứt câu, Gondur-san liền biến mất trong ánh sáng dịch chuyển. 


Đ-Đây chắc chắn là một chuyến đưa tiễn xấu hổ nhất mà tôi từng 
CÓ...... Trong khi đang cúi đầu cười trong cay đắng, tôi chợt liếc qua 
và thấy khuôn mặt Rossweisse-san đang đỏ bừng lên như quả gấc 
vậy. 


“Ơ-Ưm, Rossweisse-san?” 


Khi tôi nhắc tên, Chị ấy giật mình đáp lại trong khi gương mặt vẫn 
đang đỏ bừng bừng. 


T NGA Vự E-E....Em trông thật nam tính đó. N-N-N-Nhân tiện..... Chị] 
cũng cảm thấy rất hạnh phúc, vì đã luôn ở bên quan tâm chị....... = 


“Chắc chắn là vậy rồi. Em sẽ luôn luôn bảo vệ chị, Rossweisse-san.” 
Tôi vừa dứt lời—Chị ấy thẹn thùng cúi mặt xuống và lầm bẩm. 


 VNRN) L-Lần tới...... H-Hãy cùng chị tới.....Tiệm bán đồ 200 yên nhé. 
Không, chỉ 2 chúng ta thôi nhé?” 


T-Tiệm đồ 200 yên ư....... Haha, cô gái tiết kiệm ngày nào của tôi đây 
rồi. Tôi nói trong khi nở nụ cười. 


“Chắc chắn rồi.” 


Rossweisse-san đột nhiên ngước lên nở nụ cười tươi rói với tôi. 
Nhưng lũ trẻ tỉnh nghịch vẫn đang trêu chọc ch] ấy. 


“Cô sẽ hôn anh ấy chứ? Heyy, Cô sẽ hôn chứ?” 


“Vếu Long đang chuẩn bị hôn một ai đó không phải là Switch 
Princess!l” 


Rossweisse-san trở nên bối rối và hắn giọng nói. 

“Cô sẽ không làm những chuyện xấu hổ như hôn đâu!” 
Haha, đây chắc chắn là Rossweisse-san ngày nào rồi. 
Part 3 


Sau khi tôi tiễn Gondur-san, Rias và tôi lại trở về công việc giúp đỡ 
mọi người dọn đẹp. 


siệtttgeg2/A2168 Cuối cùng tôi và Rias cũng đã được ở bên nhau. Vì một vài 
lí do nào đó, quá nhiều sự kiện đã xảy ra, vì lẽ đó mà tôi với Rias 
không thể nào có được một ngày hẹn hò với nhau. 

02202 Nhưng tôi muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn thế nữa. 


`... 


Sau khi hít lấy một hơi dài, Tôi nói với Rias trong lúc cô ấy vẫn đang 
làm việc. 


Tư Ơ-Ưmmm, Thật khó để nói ra điều này nhưng mà..... Ý em là, 
em đã quyết định rồi nhưngg..... Không, em muốn được chị chấp 


thuận và.....” 

Giọng tôi cao hơn bình thường. Rias trở nên nghỉ ngờ. 

“Có chuyện gì không ổn sao?” 

xánjZxE Nói với cô ấy đi, Hyoudou Issei! Nếu mày không thúc đẩy được 
mối quan hệ này, làm sao mày có thể tự nhận là Xích Long Đế Vương 
được cơ chứ! Mày đã quyết định nói ra từ lâu rồi! Nếu mày không 
nói ngay bây giờ, chắc chắn mày sẽ không tìm thấy cơ hội thứ hai 
nào nữa! 

Tôi tự dẫn vặt bản thân, nhưng cuối cùng tôi cũng lắp bắp nói ra. 
nền Trong những dịp riêng tư như thế này, em có thể nói chuyện 
với chị nhiều hơn được không?.....Hah, em chỉ muốn được nói 


chuyện với chị thôi, Rias.” 


Ngay khi tôi vừa dứt lời, Rias đờ cả người ra. Có lẽ cô ấy đã không 
lường trước được điều này. 


—Nhưng ngay sau đó, Rias rơi nước mắt rồi gật đầu. 
“—tVâng ạ.” 


TT Tôi vui mừng khôn xiết! Tôi đáp lại với con tim đang nhảy múa 
lên vì vui sướng. 


“Cảm ơn chị, Rias.” 

“Không, chị cũng rất hạnh phúc mà. Ise, chị yêu em.” 

Rias và tôi nắm lấy tay nhau. Chúng tôi nhìn nhau sau đắm. 

“Em cũng yêu chị.” 

Vậy là, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói ra được rồi! Ban đầu tôi cứ 
rụt rè, phần là do cô ấy lớn tuổi hơn tôi (Trans :)))))vcl ), phần cũng 
là do cô ấy là chủ nhân của tôi. Dẫu vậy, tôi cũng đã thổ lộ ra rồi 
nhỉ, tôi nghĩ tôi sẽ được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Không, tôi 
có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó. 

Cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Bởi vì, 
TÔI,:¿o::s Yêu người con gái này.......... ! Tôi muốn rút ngắn khoảng 
cách giữa tôi và cô ấy càng nhiều càng tốt. 


Trong khi bầu không khí càng trở nên lãng mạn hơn—Tôi nghe thấy 


tiếng ho của một ai đó. 


Tôi và Rias nhìn quanh và bị sốc khi người đó lại chính là Chủ tịch 
S0na. 


Chị ấy đã thấy rồi ư!? Chị ấy đã chứng kiến tất cả rồi ư!? 

Rias và tôi buông tay nhau ra trong sự xấu hổ tột độ! 

Sona-kaichou chỉ đơn giản nói ra. 

“Hai người có muốn tôi tạc tượng kỈ niệm của cả hai ở đây không?” 
“ Chúng tôi không cần nó!” “ 


Rias và tôi trả lời cô ấy một cách ngại ngùng. 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Brother 


“Đã lâu không gặp, Euclid.” 


“Dạo này Anh thế nào rồi, Sirzechs-sama. Không, Người anh rể đáng 
kính của tôi. Tôi không ngờ anh lại có chút thời gian quý báu để đến 
gặp tôi cơ đấy.” 


Độc? Có rất nhiều chuyện mà anh muốn nói với em. Nhưng anh chỉ 
muốn hỏi em một điều thôi. — Tại sao vậy?” 


“.....Chị gái tôi....đã có anh rồi. Tôi.....thì chẳng có gì. Sự việc chỉ 
đơn giản vậy thôi.....Mà có vẻ như người EM trai “kia” của anh 
chẳng giống như thứ thất bại như tôi nhỉ.” 


“Gậu ta rất mạnh, đúng không? Cậu ta là người em trai mà anh có 
thể tự hào.” 


“Tôi xin lỗi vì tôi chẳng thể nào khiến anh tự hào được.” 

Kể cyfysabfetoel Có phải em cũng có hứng thú về một thế giới khác?” 
“.....Câu trả lời sẽ là KHÔNG. Tôi chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm 
sự “hỗn loạn” thôi. Anh trai à, Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều thôi. 
—Đối với anh “Ác Quỷ” là gì vậy?” 

“Họ là những thực thể sống, được biết đến với cái tên “Ác Quỷ”. Mặc 
dù chúng ta cơ bản là khác nhau, chúng ta vẫn là giống loài có thể 


nhận thức được cái tốt và cái xấu, giống như loài người vậy.” 


2 8v Và Anh trai à, Anh thật là ngây thơ.” 


Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Emperor 


“Uhyahyahyahya, Cám ơn cậu, nhờ có cậu mà giờ ta có thể chạm tay 
đến hòn đảo nổi đó rồi.” 


KSn VI Đối với loài Quỷ, Cái tên “Lucifer” luôn là sự “tuyệt đối”. 
D Mã 


“Nếu bọn chúng đủ khôn ngoan, chắc chắn chúng sẽ nhận ra là có kể 
phản bội trong lũ Quỷ liên quan đến sự vụ lần này. Nhưng việc này 
thật nực cười nhỉ. —Kẻ phản bội lại là người nổi tiếng nhất, “Hoàng 
Đế” Belial!” 


Lb2 


“Tôi....... đơn giản chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi mà thôi. 
“Vậy cậu muốn tôi phải làm gì hả? Quý ngài.”Nhà vô địch”?” 

T1 NG AE) Tôi muốn điều tra về một biến cố đã bị xóa bỏ khỏi lịch sử bởi 
chính quyền lâm thời và Thiên Đàng.” 

“Hmmm, Tôi thắc mắc đó sẽ là gì nhỉ. Nghe có vẻ thú vị đấy.” 

“Thị trấn đó-dưới quyền của Rias Gremory, đã từng một thời là lãnh 
địa của một người thân của tôi. Nhưng, người đó đã bị sát hại bởi 
chính quyền. Những kể đáng ngờ nhất chính là những thuộc hạ của 


phía Nhà thờ, dẫn dắt bởi bố của Shidou Irina-Quân Ace của Tổng 
Lãnh Thiên Thần, Michael.” 


Table of Contents 


High School DxD 

Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie 
Ilustration 
Life 0 
Life 1 - Những lời khen ngợi trong buổi tập! 
Life 2 - Trường học của Thế Giới Ngầm! 
Life 3 - Hướng đi của những âm mưu thâm độc 
Life 4 - Các Quỷ Trẻ 
New Life 
Brother 
Emperor 


